TÚ SÁCH BÁCH KHOA 


BIEN DICH: TUỆ CHAN 


THIÉN TONG 
PHATGIÁO 


m NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


\ LOI NÓI ĐẦU 


уме, tông là một trong nhiều tông phái Phát 
giáo Trung Quốc được thành lập lần lượt vào 
thời ky Tùy Đường, là tông phái phát triển manh và 
có ánh hưởng rộng lớn nhất, đến ngày nay ván là 
dòng chủ lưu của Phật giáo Trung Quốc. Người khai 
sáng Thiên tông chính là Huệ Nàng. Quá trình 
truyền thừa qua năm đời từ Dat-Ma đến Hoàng Nhẫn 
có thể xem là giai doạn chuẩn bị của Thiên tông, uào 
thời Đạt-Ma vån chưa đủ điều kiện cơ bản để hình 
thành tông phái và đến thời Ngũ tổ Hoàng Nhẫn, 
thiền Bat-Ma uẫn lưu truyền nhu một hoc phái. Từ 
cuối đời Đường, Thiền tông bắt đâu tiến vào thời kỳ 
hưng thịnh, đến đời Мей Đại, Tống sơ dat dén cực 
thịnh uới sự thành lập của Ngũ gia thất tông. 


Thể hệ tu tưởng độc đáo của Thiền tông trong quá 
trình truyền bá sâu rộng không những ảnh hưởng 
đến Lý học, được Lục Cửu Uyên uà Vương Dương 
Minh hấp thu, hinh thành phái Tám học trong Lý 
học mà còn ghi dấu ấn đậm nét vào nhiều loại hình 
nghệ thuật nhu thi ca, hội hoa và ánh hưởng thám 
vién đến toàn bó vàn hóa Trung Quốc. 


Giới thiệu một cách toàn diện và ngắn gon vé 
lịch sử uà tư tưởng Thiên tông là một uiệc hết sức 
khó khăn. Quyển sách này được biên dịch dựa 
vào sách Thiên tông của giáo su Phan Qué Minh, 
nhằm cưng cấp cho bạn đọc những kiến thúc căn 
bản nhưng cũng khá đây đủ vé tông phái này. 
Quá trình biên dịch khó có thể tránh khỏi sai 
sói, kính mong được bạn đọc và các bậc cao mình 
chỉ chính. 


Nguyễn Tuệ Chân 


THIÉN PHÁT GIÁO 


Danh từ “Thiền” là giản lược của "Thién-na" dịch âm từ 
Dhyàna của Phan ngữ, dich ý là Tư duy tu, Tinh ш 
(đình chỉ mọi tư tướng khác, chỉ chuyên chú tập trung 
vào một cảnh), Đây là một phương thức tu {йр phổ biến 
của các giáo phái Ấn Độ, riêng trong Phật giáo, Thiền 
có y nghĩa trọng yếu đặc biệt. Nguồn gốc của Thiền là 
phép “Du-già” (Yoga) được nói trong các bộ Áo nghĩa thư 
(Upanishad) kinh điển của Bà-la-món giáo Ấn Độ. Du- 
già là phép tĩnh tọa điều tâm, khống chế ý chí, siêu viet 
tình cảm, thể nhận Thân Ngã, để đạt đến cảnh giới 
Phạm Thiền. 


heo giải thích của Саи-ха luận và Du-già su địa 

luận, thông qua tu tập thiển “chú tâm nhất cảnh”, 
“chính thám tư lu" có thể khống chế sự khuấy động của 
nội tâm và sự dán dụ của dục vọng ngoại giới, làm cho 
tỉnh thần tập trung vào đối tượng quán sát được qui định 
và theo phương thức qui định để suy tư, từ đó đối trị 
phiền não, bỏ ác theo thiện, từ mê đạt đến trí, từ nhiễm 
ô chuyển thành thanh tịnh. 


Trong Phật giáo Tiểu thừa, thiền được chia thành bốn 
loai theo tầng bậc tu ќар, gọi là “Tứ thiên”, “Tứ tinh ly”, 


X 1 


bao gồm Sơ thiền, Nhị thiên, Tam thiền, Tứ thién. Phương 
thức tư duy của Sơ thiển là “tầm” (tìm câu, giác ngộ), “tứ” 
(quan sát, quán triệt), từ tác dụng của tầm, tứ, người tham 
thiên ha dục giới, đạt được trạng thái hỷ, lạc, gọi là “ly 
sinh hj lac" (hy lae do lia xa dục giới). Ở cấp Nhị thién, 
tiến thêm một bước đoạn diệt tác dung tám, tú vốn lấy 
danh ngôn văn tự làm đối tượng suy xét, không còn tầm và 
tứ, hình thành tín căn, gọi là “nội đẳng tịnh” (tức nội tịnh), 
từ đó đạt đến trạng thái hỷ, lạc do định sinh ra, gọi là 
“định sinh hj lac", cao hơn cấp Sơ thiển. Phương thức tư 
duy của Tam thiền là hành xả, chính niệm, chính tri (dùng 
trí tuệ chân chính để quán sát chân tướng sự vât), ở cấp 
thiển này xả bỏ hỷ, lạc có được do Nhị thiển, trụ ở cảnh 
giới “hành xả” phi khổ phi lạc, và dùng chính niệm, chính 
tri tu tập, đạt đến cảm giác lạc vi diệu do lia bỏ hy, goi là 
"ly hi điệu lạc”. Đến cấp Tứ thién, xả cảm thọ diệu lac có 
được ở Tam thiển, gọi là “xả thanh tịnh”, chỉ niệm tu dưỡng 
công đức, gọi là “niệm thanh tịnh”, từ đó đạt đến cảm thọ 
“bất khổ bất lac". Thión pháp 
“Tiểu thừa lưu hành trong thời 
kỳ đầu Phật giáo Trung Quốc 
chủ yếu là thién pháp *An-ban 
thủ ў” do An Thế Cao truyền 
bá. *An-ban" viết tắt của “An- 
an-ban-na" dịch âm tiếng 
Phạn anapana, có nghĩa là hít 
vào thở ra, “thủ ý” là chuyên 


Tượng Thích-co Môurni thời Vương tiéu 
Boa (Polo) Ап Độ cổ ао! đúc bàng 
thanh đồng. Khi bát ади hưng khối. 
Phật gióo hốp thu nhiều tu tưởng và 
phương thúc tu hành của cóc tôn giáo 
khóc thời cổ Ấn Độ. trong đó có phép. 
toa triển 


chú nhát tám. Бау là thién pháp két hgp dëm hoi thó ra 
hít vào để làm cho nội tâm tán loạn bất an đạt được yên 
tinh. có nhiều điểm tương dóng với phép hô hấp thổ nap 
trong thuật thản tiên cúa Đạo giáo thời đó. 


Phật giáo Đại thừa mở rộng pham vi của thiên, không 
giới hạn ở hình thức tĩnh tọa cố định. Thiển Đại thừa có 
rất nhiều loại, trong đó chủ j 


u có Niệm Phật thiên và 
Thuc tướng thiên. Pháp môn tiêu biểu của Niệm Phật thiên 
là “Bát-chu tam-muói", “bát-chu” (pratyutpanna) dich ý là 
Phật lập, thường hành; “tam-muội” là dinh. Tu hành thành 
tựu pháp món “Bát-chu tam-muội” có thể thấy chư Phật 
mười phương hiện ra trước mắt. Chữ “thực tướng” trong 
Thực tướng thién chỉ bản tướng của sự vật, tức là Không. 
Thực tướng thiên kết hợp thiên pháp và Không quán, tức 
trong thién quán phải 
thấy tánh Khóng của 
tất cả sự vật đồng thời 
thấy được tác dụng của 
tất са sự vật. Thực 
tướng thiển lấy thiển 
pháp làm phương pháp 
chứng ngộ tư tưởng 
Bát-nhã Đại thừa 


Cưu-Ma-La-Thá p 
đến Trường An, dịch 
Thiên mát yếu pháp 
kinh, khởi xướng “Ngũ 
môn thiển quán”, cho 
rằng cần phải dùng loại 
thiên pháp thích hợp 
đối với từng trường hợp 
cụ thể của người học. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Chàng han như, đối với người tham duc thi phái tu “Bất 
tinh quán”, tức trong khi thién quán tưởng cơ thé con người 
trong ngoài đều dg bẩn, kiên định quyết tâm xuất gia tu 
hành. Đối với người sân hận nàng thì phải tu “Từ bi quán”, 
trong khi thién quán tưởng sự đáng thương của chúng sinh, 
từ đó phát sinh lòng gót thương, yèu quí và hộ trì. Người 
ngu si nàng thì phái tu “Nhân duyên quán", quán tưởng 
mười hai nhân duyên, trừ đứt sự chấp trước đối với nhân 
sinh. Người tâm tán loạn nắng thì tu “Sổ tức quán”, khi 
thién tập trung đếm số lần hít vào thở ra dé nội tâm trở 
nên tĩnh lặng. Người thông thường thì tu “Niệm Phật 
thién", trong khi thiển nhất tâm quán tưởng vé trang 
nghiêm vi điệu của Phật. Sự dung thông thión pháp Tiểu 
thừa và Đại thừa của Cưu-Ma-La-Thập ảnh hưởng rất lớn 
đối với Phát hoc Trung Quốc vé sau. Tư tưởng tạo ánh 
hưởng trọng đại trong Phật giáo Trung Quốc, chính là sự 
dung thông giữa thiền quán và Không quán. 

Thiển trang Phật giáo Tiểu thừa được xem là một trong 
tam học Giới, Định, Tuệ, tương đương với Định hoc. Trong 
Phật giáo Đại thừa, thiên là một trong Luc dà (bế thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tiến, thiển-na, trí tuệ), là con đường 
quan trong để vượt khói biển sinh tử, Lới bờ Niết-bàn. Hoc 
giả Phật giáo Trung Quốc thường ghép hai chữ Thiền và 
Định thành từ “Thiên định”, từ này mang hàm nghĩa khá 
rộng. Thực ra điểu này không chuẩn xác, vì Thiển chỉ là 
một loại Định. Thiển chủ yếu là một phương thức tu tập, 
cùng với Thiển tông là mệt tông phái là hai khái niệm 
khác nhau, nhưng Tông Mật đời Đường trong Thiền nguyên: 
chư thuyên tập dó tự giải thích Thién-na là “Định tué" và 
chuyến nghĩa thành “Thiên” của Thiên tông, Thiên tông lại 
chủ trương dùng Thiên định dé khái quát toàn bộ sự tu tập 
Phật giáo, vì vậy Thién và Thiên tông có một mối liên hệ 
tất nhiên. 


10 к. 


SỰ HINH THÀNH THIÊN TÔNG 
PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Thiền tông là một tông phái quan trong của Phậi giáo 
Trung Quốc. Phật giáo Ấn Độ chỉ có Thiên mà không có 
Thiền tông, Thiền tông do Phát giáo Trung Quốc sáng 
tạo nén, vl chủ trương lấy thiên định khái quát toàn bó 
sự tu tập nên có tên là Thiên tông. Và do tự xung là 
“truyền Phát tám ấn”, ly giác ngộ bản nguyên của tám 
tính chúng sinh (Phát tính) làm tông chỉ nèn còn được 
goi là “Phái tám tông”. 


hài kỳ Nam Bác Triéu là giai đoạn hình thành các hoc 

phái Phật giáo, với cùng mục đích nghiên cứu và tu tập 
thiên pháp, trong nội bộ thién hoc đã xuất hiện các biệt 
phái. Đến thời ky Tùy Đường, trên со sở các học phái phát 
triển lớn mạnh, hàng loạt các tông phái lần lượt được 
thành Іар. Thiền tông là mật trong các tông phái Phật giáo 
thời Tùy Đường đã xuất hiện, và trong quá trình phát triển, 
cuối cùng đã thay thế địa vị các tông phái khác, trá thành 
tông phái có lịch sử lưu truyền xưa nhất và có sức ảnh 
hưởng lớn mạnh nhất. 


Tương truyền Bó-dé Dat-ma từ Nam Ấn Độ đến Bác 
Ngụy, đưa ra phương pháp thiên dinh mới, khai sáng một 


A 


biét phái thién hoc hoàn toàn mói. Dat-ma tu xung là “Мат 
Thiên Trúc nhất thừa tông”, lấy bốn quyển Kinh Làng-già 
truyền thụ đệ tử, chủ trương kiêm trọng “Lý nhập” và 
“Hành nhập”, là sự kết hợp lãnh ngộ lý luận tôn giáo và 
thực tiễn thiền học Đại thừa. Đạt-ma truyền thién pháp 
này cho Huệ Khả, Huệ Khả truyền Tăng Xán, nhưng do thế 
mạnh của các biệt phái thiên học khác ở phuong Bác, thiên 
Đạt-ma truyền đến Tăng Xán vẫn chua có cơ hội phát triển. 
Tăng Xán truyền tiếp cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho 
Hoằng Nhẫn, trong thời kỳ này thiền Đạt-ma đã đạt được 
sự phát triển sơ bộ. Sau Hoàng Nhẫn, thiên phân chia ra 
hai hệ Thân Tú và Huệ Năng, về sau, hệ Huệ Nàng vượt 
hệ Thân Tú, trở thành chủ lưu của thiền Trung Quốc, và 
Huệ Năng cũng trở thành người sáng lập Thiển tông. Từ 
Đạt-ma đến Huệ Năng trải qua sáu đời nên truyền thống 
tôn xưng Đạt-ma là Sơ tổ, 
Huệ Năng là Lục tổ. 


Thiên tông là một 
trong nhiều tông phái 
Phật giáo thời Tùy 
Đường. Trước và sau khi 
Thiền tông thành lập còn 
có các tông phái khác làn 
lượt xuất hiện như Thiên 
Thai tông, Tam luận tông, 
Duy thức tông, Hoa 
Nghiêm tông, Luật tông, 
Tịnh độ tông, Mật tông. 
Những tông phái này đều 
có điểu kiện kinh tế tự 
Чопо Lục tó Huệ Năng ở chuc Lục — viện phát triển cao, có hệ 
Dung, Quảng Châu. Tượng đồng đúc — thống giáo nghĩa giáo quy 


vào đời Bác Tống. pháp Iướng trang 4 
nghiêm, lở báo vột của Phột giáo. hoàn chỉnh, khu vực 


12 че. 


Thiên Tong Phat giao 


truyền giáo tương đối ổn dinh và ché độ pháp tự truyền 
thừa nghiêm cách. Thiển Huệ Năng qua sự truyền bá phát 
dương của các dé tử, từ sau thời Trung Đường dà có ảnh 
hưởng lớn manh và tién vào giai đoạn phát triển rực rỡ với 
nhiều hệ phái có những tư tưởng đặc sắc riêng. Trong đó, 
nổi bật nhất là hai hệ Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh 
Nguyên Hành Tư. Hoài Nhượng truyền Mã Tổ Đạo Nhất, 
Mã Tổ truyền Bách Trượng Hoài Hải. 


Sau Hoài Hải phân thành hai nhánh, một nhánh do 
Hoàng Bá Hi Vận truyền Lâm Tế Nghĩa Huyền hình thành 
Làm Tế tông; một nhánh do Qui Sơn Linh Huu truyền 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thành lập Qui Ngưỡng tông. Thanh 
Nguyên Hành Tư truyền Thạch Баи Hi Thiên, dưới Hi 
Thiên chia thành hai nhánh, một nhánh do Dược Sơn Hoài 
Nghiễm truyền Vân Nham Đàm Thạnh, Đàm Thạnh 
truyền Động Sơn Lương Giới, Lương Giới truyền Tào Sơn 
Bản Tịch lập nên Tào Động tông; một nhánh do Thiên 
Hoàng Đạo Ngộ truyền đến Tuyết Phong Nghĩa Tón, dưới 


тй SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


Nghia Tón lai phàn ra hai nhánh, mót nhánh là Уап Món 
Vàn Yén, sáng láp ra Vàn Món tóng, mót nhánh do Huyén 
Sa Sư Bị truyền ba đời đến Thanh Lương Văn Ích, sáng lập 
Pháp Nhãn tông. Ngũ gia thiền (năm tông phái thiển) lần 
lượt được thành lập, Thién tông bước vào thời kỳ phát triển 
cực thịnh. Vào thời Bắc Tống, Lâm Tế tông lại phân thành 
hai nhánh: Hoàng Long phái của Hoàng Long Huệ Nam và 
Dương Kỳ phái của Dương Kỳ Phương Hội. Trên ý nghĩa 
nghiêm cách, hình tượng hoàn chỉnh và toàn bộ đặc trưng 
của Thién tông đã được hinh thành trong thời kỳ Ngũ gia 
thiển. Đến ngày nay, Thién tông vẫn là tông phái chú yếu 
của Phật giáo Trung Quốc. 


Kinh điển căn bản của Thiển tông là Đàn Kinh, bộ kinh 
này có nội dung chủ yếu là những lời thuyết pháp của Huệ 
Năng tại chùa Đại Phạm ở Thiểu Châu. Kinh Làng-già, 
Kính Kim Cương và Đại Thừa Khởi Tín Luận đều có những 
ảnh hưởng trọng yếu đối với Thién tông. Tư tưởng căn bán 
của Thiên tông cho rằng “tâm tính bản giác” (tâm tinh bản 
lai là giác ngộ), “Phật 
tính bản hữu” (chúng 
sinh vốn có sẵn đủ 
Phật tính), chủ trương 
mình tâm kiến tánh, 
kiến tánh thành 
Phật, đặc biệt nhấn 
mạnh bất lập văn tự, 
đến ngộ thành Phật. 
Thiên tông không chi 

4 Các bàn Бап kinh khóc nhou ĐònKnhlo khác với thiên hoc 
Ẩn sọ bà ah B Hen pn edo trước dó bao góm cá 
eh аёл Yong yếu của tiên топо Génie» hệ thiên Thần Tú, mà 
Phót giáo duy nhốt do người Trung Quốc soợn còn khác với các tông 
кашан phái Phát giáo khác, 


ARE тап Tang Phát giáo 


và càng khác biệt với Phát giáo Án Độ. Tuy lấy chữ Thiën 
để gọi tèn tông phái nhưng trên nguyên tắc thì phản đối 
tọa thiền, kháng dinh tọa thiền không thé thành Phật. 

Ти thế kỷ 8 đến thế kỹ 9, hai hệ thiên Thần Tú và Huệ 
Năng lần lượt truyền đến Triều Tiên. Cuối đời Tống, có nhiều 
thiền tàng Trung Quốc đông độ hoàng pháp, lần lượt đưa 
Hoàng Long phái, Dương Ky phái thuộc Lâm Tế tàng truyền 
vào Nhật Bản. Thế kỷ 17, thiên sư Án Nguyên ở chùa Van 
Phúc, núi Hoàng Bá, Phúc Kiến theo lời mời đến Nhật Bán 
truyền thụ thiên pháp, khai sáng Hoàng Bá tông. Đến nay, 
ba tông Tào Động, Lâm Tế và Hoàng Bá vẫn lưu truyền ở 
Nhật Bản. 


TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


VÉ TRUYỄN THUYẾT "NHẤT VI ĐỘ GIANG” 
CỦA BÓ BÉ ĐẠT MA 


Theo bó kinh bi nghi là nguy kinh "Bai Pham vuang vän 
Phát quyết nghi kinh", có lán Phạm Thiên vuong vi 
muốn đem lại đại lợi ích cho tất cà chung sinh nën tại 
núi Linh Thuu, dáng cho Phát một cành hoa Ba-la kim 
sếc thinh cầu Phát thuyết pháp. Phát Thích-ca đán ứng 
đăng tòa thuyết pháp, nhung lại không nói một câu nào, 
chi cám cành hoa dua ra cho đại chúng xem. Các đệ tử 
và hộ pháp chư thiên déu cảm thấy nghi hoặc không 
hiểu. Lúc đó, Ma-ha Ca-diép dúng bèn cạnh Phát mặc 
nhiên lĩnh hội, thoảng mim cười. 


hát biết Ca-di&p có thé đầm nhiệm đại pháp nên tuyên 

bố với đại chúng: “Ta có chính pháp nhãn tạng, Niết- 
bàn diệu tám, thực tướng vô tướng, vi điệu pháp món, nay 
trao truyền cho Ma-ha Ca-diếp”. Truyền thuyết này mang 
dày màu sắc thần thoại, nhưng Thiển tông cho rằng Phát 
“niềm hoa thị chúng” ở núi Linh Thứu là muốn đệ tú lãnh 
hội tinh thần căn bản của Phật giáo, Ca-diếp mỉm cười 
chứng tó đã дас được chân tủy của tư tưởng Phật. Do đó, 
dao vå ngôn “dùng tâm truyền tâm” được Thiên tông xem 
là “giáo ngoại biệt truyền”, và Ca-diếp trở thành Tổ sư thứ 
nhất ở Tây Thổ (Ấn Độ). Như váy, uyên nguyên của Thión 


16 w 


tông có thé truy ngược lên đến Phát Thich-ca, Thién tông 
еб được ưu thế trong sự cạnh tranh với các tông phái khác. 


Những câu chuyện thần thoại tương tự liên tục xuất hiện. 
Truyền thuyết nói khi Tổ 37 là Bát-nhà Đa-la truyền “Chính 
pháp nhãn tang" cho Bó-dé Dat-ma để làm Tó thứ 28 có nói 
“Sau khi ta diệt độ sáu mươi năm, ngươi hãy đem chính 
pháp nhãn tạng truy sang Trung Quốc, phổ lợi chúng 
sinh” và đọc cho Đạt-ma một bài kệ bốn câu trong đó có hai 
câu đầu là: “Lộ hành khóa thủy phục phùng dương, Độc tự 
thé thê ат độ giang” (Trên đường qua sóng lại gặp dé, Một 
minh âm thảm vượt qua sông). Hai chữ “khóa thủy” (vượt 
sông) ám chỉ chuyện Đạt-ma vượt biển, chữ “dương” chỉ 
Dương thành (thành Dê), biệt đanh của Quảng Châu, còn 
gọi là Ngũ Dương thành (có tên này do tương truyền thời có 
có năm vị tiên cỡi đê 
пей sắc đến), như vậy 
“phùng dương” ý nói £ 
tương lai Dat-ma sẽ đến Я 
Quảng Châu. “Độ giang” 
ám chỉ chuyện Đạt-ma 
vượt sông đi lên phương 
bắc truyền pháp. Bó-dé 
Dat-ma theo di huấn 
của Bát-nhà Đa-la, di 
thuyén vugt bién dén 
Nam Hải (nay là Quảng 
Châu) vào khoảng năm 
Phổ Thông đời Lương 
Vũ Để (520 ~ 526). 
Quan thứ sử Hải Nam 
thời đó là Tiêu Ngang 
đón tiếp nhiệt thành và 
dàng biểu cho Lương Vũ Мат 


Đế. Lương Vũ Đế phái người rước Dat-ma đến Kiến Khang 
(nay là Nam Kinh). 


Lương Vu Đế rất süng tín đạo Phật, cho xây chùa, chép 
kinh, độ tăng rất nhiều, nên khi gặp Đạt-ma lién hỏi: "Ta 
làm những việc đó có được bao nhiêu công đức?” Đạt-ma trả 
lời: “Không có công đức”. Lương Vũ Đế lại hỏi: “Đệ nhất 
nghĩa thánh đế là gi? Bat-ma đáp: “Quách nhiên vô 
thánh”. (“quách nhiên” chi cảnh giới đại ngộ, cảnh giới đại 
ngộ này không còn phân biệt phàm thánh, không xá phàm 
cũng không cầu thánh). Lương Vũ Đế hỏi tiếp: “Ai đang đối 
diện với {гат đây?” Bat-ma đáp: 
“Không biết”. Thấy cơ duyên không 
hợp nên Đạt-ma quyết định rời Kiến 
Khang đi lên phương bắc. Tài liệu cổ 
nhất chép sự kiện này là Lịch Đại 
Pháp Bảo Ký (bản Đôn Hoàng, 
khuyết danh) và Viên Giác Kinh Đại 


LƯƠNG VŨ pÉ 


Lương Vũ Bé họ Tiêu, tên Diễn, tự Thúc Đạt, lÓ vị 
hoàng đế ади tiên của Nam Lương thời ky Nam 
Bác Tiểu. Ông là người süng tin dao Phột, sau 
khi xung đế Һе chiếu tuyên bố Phột gióo là 
quếc giáo. Ông thường chiêu khai Vô già dai 
hội, Bình dáng dai hội, Vu lan bổn hội. Lương Và 
Đế thọ Bỏ †ó† giới, pháp danh là Quán Dat. cho 
хау dung rốt nhiều chùa tháp. chỉ riêng ở Kiến 
Khang (nay lò Nam Kinh) dà có hơn 500 ngôi 
chùa, lăng ni hon mười vạn người. Phát gióo 
trong thời ky này tiến vào дю! đoạn cuc thịnh. 
Lương Vũ Đế là người cổ хау Thán bốt diệt luôn. 
Ông giữ giới luột nghiêm cán, ngày ап một bữa 
chỉ ап rau, đời xưng tụng lờ Hong đại đế Bò- 
tát. Công nguyên пат 549, bó lướng Наш Cảnh 
Tượng Bå Tát dat khói bình làm phán, уду hàm Kiến Khong, ông 
vàng và bac chết đói ở Bài Thành. 


18 ча. 


Ж, тини Tông Phát gian 


Sớ Sao của Tông Mật đời Đường, sau này quyển Bích Nham 
Luc сда Phật Quả Viên Ngộ đời Tống đưa vào, xếp làm đệ 
nhất tung có, từ đó về sau trở thành câng án trứ danh mọi 
người đều biết. 

“Truyền thuyết kế sau khi Đạt-ma rời cung đình, Lương Và 
Đế thuật lại những lời hỏi đáp với sư phụ của ông là Chí 
Công thiền sư. Chí Công nghe xong nói ràng Đạt-ma khai thi 
rất vi diệu, ông ấy chính là hiện thần của Quan Âm Bỗ-tát 
đến truyền Phật tâm án. Lương Vũ Đế nghe vậy liên hôi hận, 
lập tức phái người đuối theo. Đạt-ma đang di đến bờ sông, 
quay đầu lại thấy một toán ky mã phi đến liền thuận tay bẻ 
một nhành lau, ném lên mặt nước, chân đạp lên nhành lau, 
ung dung vượt sông lên phương bác. Truyền thuyết “nhất vi 
độ giang" này về sau trở thành một dé tài đặc sắc của thi ca 
và hội họa, trong dán gian cũng lưu truyền vất rộng. 

Đây là truyền thuyết thiếu chứng cú sử liệu dáng tin, chỉ 
là sự tưởng tượng của các thiển tăng đời sau. Hó Thích 
trong "Bó-dé Ðat-ma khao” có nói: “Chúng ta tước bỏ thần 
thoại, khảo chứng sử liệu, không thể phủ nhận Đạt-ma là 
mật nhân vật lịch sti, nhung sự tích của Dat-ma kháng 
quan trọng đến mức như trong truyền thuyết”. Trong bộ Tục 
Cao Tăng Truyện do Đạo Tuyên soạn vào đời Đường, "hoàn 
toàn không thấy chuyện Đạt-ma gặp Lương Vũ Đế, cũng 
không thấy chuyện thần thoại như vượt sông trên một 
nhành lau, có thể thấy vào giữa thé ky 7, những chuyện hư 
cấu này chưa từng xuất hiện”. (Hỗ Thích văn tôn tam tập, 
quyển 4). Sự thực phán lớn những ghi chép liên quan đến 
sự tích cuộc đời và tư tưởng thién pháp của Đạt-ma đều do 
các thiền tăng đời sau biên soạn. Tài liệu hiên tần dáng tin 
cây nhất vé Dat-ma nhu một nhân vật lich sử là bộ Lạc 
Dương Già-Lam Ký của Dương Huyễn Chỉ và bộ Tục Cao 
Tăng Truyện của Đạo Tuyên. 


— 19 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA РНАТ GIÁO 


BÓ PË ĐẠT MA VÀ 
THIẾU LÂM TỰ 


Truyên thuyết nói Bó-dà Bat-ma từ Nam Ап Độ vuot 
biển đến phương Nam Trung Quốc, sau khi diện biến 
Lương Vũ Đế thấy cũ duyên không hop nén thất vong ra 
di, dung một nhành lau vugt sóng lên phương Вас vào 
dia phận Bác Nguy. Sau đó Dat-ma lit du truyén thiên 
pháp ở uùng Tung Son, Lac Duong. 


ё tử của Dat-ma là Đàm Lâm trong bài tựa quyển “Вё- 

dà Đạt-ma lược biện đại thừa nhập đạo tứ hanh" có nói 
Đạt-ma là người “tâm cảnh hư và tịch tinh, thông suốt thế 
sự, trong ngoài sáng rỡ, đức vượt khuôn mắu thế nhản, vì 
đau lòng trước cảnh chính giáo suy vi ở chốn biền cương 
nên băng núi vượt biển đến du hóa Hán Ngụy, người hằng 
tám ai cũng tin theo", cho rằng điểm đặc sắc của thiền 
pháp Đạt-ma là phép “an tâm". Đạo Tuyên trong Tục Cao 
Tăng Truyện có nói thiên pháp của Đạt-ma là “ngưng trụ 
bích quán, không ta không người, phàm thánh ngang nhau, 
kiên có bát di, không theo giáo khác, ngắm hợp với dao, 
tịch nhiên và vi". Chữ “Bích quán" có nghĩa là tâm như 
tường vách chứ không phái quay mát vào vách mà "quán". 
Thông qua “bích quán” có thể đạt đến cảnh giới “ngầm hợp. 
với дао”, tức tự thân khé hợp với Chân như Phật tính, 


20% 


Tông Mật trong bài tựa bộ Thién Nguyên Chư Thuy 
Tập Đồ có chỉ ra: “Đạt-ma dùng phép bích quán dạy người 
an tám, ngoài dứt chư duyên, nội tâm vô suyễn, tâm như 
tường vách, mới là nhập đạo”, “Nội tâm vô suyễn” diễn tả 
cảnh giới nội tâm tịch tĩnh, ngay cả sự hô hấp của mình 
cũng không còn cảm thấy nữa. Đây chính là “điện bích tĩnh 
quán” mà hậu thế nói, “diện bích” chỉ tâm lý khi nhập 
thiền, không nhất định phải quay mặt vào vách, còn “tĩnh 
quán” chỉ sự ngộ nhập đối với “Lý” 


Đạt-ma cán cứ vào tu 
tưởng Như Lai Phật tính của Kinh Lăng-già, cho rằng 
chúng sinh bản lai có sẵn Phật tính, đồng nhất chãn tỉnh 
với Phát, chỉ cần ngưng tâm bích quán, trừ đứt vọng niệm, 


Thiểu Làm tự xôy vào пат 495 (лат Thói Hoà thứ 19 đời Hiếu уап Đế. Bắc 
Nguy). Trong hinh lò Sơn môn cüa Thiếu Lam tự. Ba chữ “Thiếu Làm tur tiên tấm 
bién là ngự bút của vua Khong Hy đời Thanh 


tit dinh phát tué thi có thé chúng ngó Nhu Lai Phát tính, 
buóc vào cánh giói Phát. 


Trong những sử liệu cổ xưa chưa thấy xuất hiện chuyện 
Dat-ma chín năm quay màt vào vách ở Thiếu Lâm tự. 
Trong bài tựa của Đàm Lâm chỉ nói Đạt-ma “băng núi vượt 
biển đến du hóa Hán Ngụy”, trong Tục Cao Tăng Truyện 
của Đạo Tuyên cũng chỉ nói Đạt-ma đi lên Bác Nguy truyền 
thiển, du hóa Tung Sơn, Lạc Dương, và không biết chết ở 
đâu. Thiếu Làm tự là chùa do Lý Văn Đế đời Bắc Nguy xây 
cho thién sư Phật-đà (tức Phật-đà-phiến-đa), Phật-đà là vi 
trụ trì đầu tiên của chùa này, người kế tiếp là Tăng Trù 
Thin Đạt-ma và hệ thiền Phật-đà, Tăng Trù thời đó xung 
đột nhau như nước với lửa nên Đạt-ma không thể đến 
Thiếu Làm tự để “cửu niên diện bích”. Truyền thuyết này 
chỉ là ngụy tạo của người đời Trong bộ Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục đời Bắc Tống có nói Dat-ma sau khi lén 
phương bác, “ngụ tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, ngồi 
quay mặt vào vách, suốt ngày im lặng. Người ta không 
hiểu, goi là ông sư Bà-la-món nhìn vách”. Không lâu sau, 
Bích Nham Lục cũng chép chuyện này: Đạt-ma “đến thẳng 
Thiếu Lâm, nhìn vách chín năm, thu nhận được Nhị Tổ. 


Бу Đông Bot 
ma ở ngọn 
Ngũ Nhũ phong. 
cách Thiếu Làm 
ty 2km vé phia 
їбу bác, tương 
truyên Бота 
từng ở động này 
cửu niên diện 
bien", thản ánh 
của ^ Боот 
cũng khác sóu 
hết эйс thôn ky 
trên vóch động 


Người ta gọi là ông Bà-la-món nhìn vách”. Hó Thích thì 
khẳng định: * Chuyện điện bích ở chùa Thiếu Lâm là do 
hậu thế nhắm lân, lấy chuyện của Phật-đà biến thành 
chuyện của Đạt-ma” (Bỏ-để Đạt-ma khảo). Nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến câu chuyện này là до Thiển tông về sau 
chiếm dia vi ưu thế, dé mỡ rộng ảnh hưởng, nên dà lấy 
“Thiếu Lâm tự lừng danh đương thời làm tổ đình, và Bà-dé 
Đạt-ma đương nhiên cũng phải tọa thión bích quán 8 ngôi 
chùa này. 

Trải qua nhiều đời, truyền thuyết ngày càng ly ky. 
Truyén thuyết kể ở ngọn Ngũ Nhũ phong của núi Thiếu 
"Thất có “động Dat-ma", Dat-ma từng ở đó điện bích chín 
nam, chim đến làm tổ trên vai cũng khàng hay hiết. Trong 
một số sử sách còn có truyễn thuyết “xách dép về Tây”: Sau 
khi Đạt-ma qua đời, đệ tử an táng di thé ở Hùng МЫ sơn 
(nay ở Thiểm huyện, Hà Nam). Ba năm sau, Tống Vàn 
phụng mệnh đi sử sang Tây Vực, trên đường về gàp Dat- 
ma d Thông Lĩnh, thấy Dat-ma tay xách một chiếc dép di, 
Tống Уап hỏi dí vé đâu thì Dat-ma đáp là “Đi Tây thiên”. 
Vè sau có người đào mộ Dat-ma, phát hiện trong quan tài 
chỉ còn một chiếc đép! 


. 23 


VÈ CÂU CHUYỆN HUE KHẢ 
CHẶT TAY CÂU PHÁP 


Huệ Khả còn có tèn là Тапа Ка, ho thé tục là Co, người 
Нв Lao (nay là Huỳnh Dương, На Nam). Lúc bốn mươi 
tuổi, Huệ Khả gặp Ró-dé Dat-ma du hóa ở Tung Sơn, Lạc 
Dương, vita gặp liên hinh mộ, tôn làm thây, được Dat-ma 
truyền tám án, Huệ Кла được tón là Nhị tổ ở Dông thổ. 


rong bộ Tục Cao Tăng Truyện (quyền 16), Bao Tuyên có 
Tis sự kiện Huệ Khả bi giặc cướp chặt tay, nhung chế 
ngự tảm, không biết dau đớn, dùng lửa đất chó bị thương, 
lấy vải băng bó rồi di khát thực như thường. Bóng bạn của 
Huệ Khả là Pháp Lâm cũng gặp tai họa tương tự, bị cướp 
chát tay kêu la suất đêm, được Huệ Khả cứu chữa, đi khất 
thực về nuôi. Sự thực này không lâu sau đã biến đối trong 
một số sử sách Thiền tông. Trong Bảo Lâm Truyện của Trí 
Cu đời Đường có chép lại bài văn bia Huệ Khả, trong đó 
thuật chuyên Huê Khả muốn cáu pháp Dat-ma nên düng 
suốt mấy đêm, tuyết ngàn đến thất lưng, Dat-ma nối: Người 
cầu pháp thì khâng xem thân là thán, không xem mệnh là 
mệnh. Huệ Khả đã tự chặt tay để chứng tỏ quyết tâm cầu 
pháp, sau đó được pháp môn “an tâm” của Đạt-ma. Câu 
chuyên này trở thành một công án trú danh của Thién 


24 as 


tông. Một số bộ sách quan trong sau này như Lăng-già Su 
Tư Ký, Truyền Pháp Bảo Ký, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
Truyền Pháp Chính Tông.. đều thuật giống như Bảo Lâm 
"Truyện, làm cho truyền thuyết Huệ Khả đứng trong tuyết 
chặt tay được truyền tụng suốt lịch sử Thiền tông, thậm chí 
ngay cả chính sử như Cựu Đường Thư (quyển 191) cũng 
chép theo: “Huệ Khả từng tự chặt tay trái để cầu pháp”. 


Qua chuyện Huệ Khả (và Pháp Lâm: bị chặt tay chúng 
ta có thể thấy được điều gì? Một mặt, tai họa này phản ánh 
khốn cánh của thién Đạt-ma trong giai đoạn sơ truyền. 
Đạt-ma tự xưng là “Nam Thiên Trúc nhất thừa tông”, đến 


еи Làm tu Nguyé 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Trung Quốc truyền thiên pháp Đại thừa Án Độ, lấy bón 
quyển Kinh Lăng-già làm tông chi Thiển pháp này khác 
với các loai thiên pháp dang lưu hành ở phương bắc, nhất 
là thién pháp của hé Tang Trà vốn lấy thực tiễn tôn giáo 
làm căn bàn, nën đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Đạo Tuyên 
nhận xét sự khác biệt giữa hai người, cho răng Tăng Trù 
dạy thiền Tứ niệm xứ, dë lãnh hội, còn Thiên Đạt Ma là 
“Hư tông”, “cục kỳ thám huyén nên lý tính khó thông” (Tuc 
Cao Tăng Truyện, thiên Tập thiên). Thiên Tu niệm xứ quán 
thân hát tinh, quản thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán 
pháp vô ngã, là thin pháp có tång bậc eu thể, đối tượng 
minh xác, đạo lý rõ ràng, chỉ cẩn tín ngưỡng chân thành 
và ý chí kiên dinh thì có thể thực hành. “Hư tông” của Dat 
Ma là thiên pháp Không tông Đại thừa, ngoài tín ngưỡng 
và ý chí còn cần đến khả năng trực ngộ cao, chỉ có hạng 
“thượng căn lợi khí” mới có thể lãnh hội, đối với những tín 
dó thông thường thì quà thực là “lý tính nan thông”. Tông 
Mật cũng có nhận xét về thiền pháp Dat-ma là “người theo 
học khó đắc tông chi. Đắc thì thành Thánh, chứng ngay Bò- 
dé. Sai thì thành tà, vào ngay khốn khó". (Thiên Nguyên 
Chư Thuyên Tập Đô tự). Hai biệt phái thiên học khác bì 
rất lớn này cùng lưu truyễn trên đất trung nguyền tất 
nhiên sẽ xảy ra xung đột. Do vậy, chuyện Huệ Khá, Pháp 
Lâm bị chặt tay (còn có truyền thuyết Đạt-ma từng bị đầu 
độc máy lần nhưng không chết) cá lé cũng liên quan với 
điều này. 


Tang Trù theo Tăng Thực xuất gia, theo Dao Phòng học 
thiền, sau vào chùa Thiếu Lâm bái kiến Tổ sư Phật-đà. 
Phật-đà đánh giá thiên học của Tăng Trù rất cao: “từ 
Thàng Linh trà về phía đồng, thin học cao nhất chính là 
ông”. Về sau, Tăng Trà được vua Lý Minh Đế, Ly Võ Dé đời 
Bắc Nguy trong đãi. Vào thời Bác Tá lại được Van Tuyên 
Pë chiêu thỉnh, lập cho chùa Vân Món ty. Hệ thiền Tăng 


26 ww. 


Ж Thiền Tong Phái gio 


Trà có địa vi "độc thịnh”, sự hưng thịnh này đổi nghịch rõ 
ràng với tình hình của hệ thiên Đạt-ma, Huệ Khả. Vào thời 
đó, thiền Dat-ma ở trong tình trạng tiêu điều, không được 
xã hội đón nhận, chưa có ea hội phát triển. 

Thiền Đạt-ma khóng chi bi các biệt phái thiền học khác 
phản đối, mà cả giới văn nhân cũng “đa số coi khinh” (đa 
bất xí chủ, "bon ітё văn (phải bdo thú) thị phi âm ї” (trê 
vän chỉ dô, thị phi phân cử). Trong hoàn cảnh như vậy, Huệ 
Khả bi chát tay là chuyện cũng có thé lý giải được. Thiên 
tăng hậu thế muốn che giấu sự thực này nên đã biến đổi 
thành câu chuyện bi tráng tự chặt tay để cầu pháp. 


— 27 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


ĐÔNG SON PHÁP MÔN 


Ти tó Đạo Тіп tu ở núi Phú Dáu sơn (Song Phong sơn) 
cách huyện Hoàng Mai, tinh Hà Bắc han 30 dặm vé phía 
tây bắc, dé tử của Dao Tín là Ngũ tổ Hoàng Nhẫn д ngon 
Phùng Mậu sơn cách dó không xa, kế thừa và phái duong 
thiên pháp Đạo Тїп. Do Phùng Màu sơn ở phía động 
Song Phong sơn nén thiên pháp của Hoàng Nhẫn được 
người đương thời gọi là “Đông Sơn pháp món". 


ông Sơn pháp môn lấy thién hoc của Đạo Tín làm cơ 
БР thực chất hao gảm thién hoc спа hai đời Tổ su Dao 
Tín và Hoàng Nhẫn. Hoàng Nhẫn 30 пат không rời Đạo 
Tín, tận đắc tinh hoa tư tưởng thién pháp của Đạo Tin. 
Theo sử chép, Võ Tác Thiên từng hỏi Thần Tú là đệ tử của 
Hoàng Nhàn: "Thién pháp mà sư truyền có gốc từ tông chỉ 
của nhà nào?" thi Thần Tú đáp rõ là “Đông Sơn pháp môn”. 
Có thể thấy, Đông Sơn pháp môn vào thời đó có ảnh hưởng 
khá lớn. 


Vé đặc điểm của Đông Sơn pháp môn, theo Lãng-già Su 
Tư Ky, Đông Sơn pháp món có hai đặc điểm chính: "Y theo 
Kinh Lăng-già, chư Phật tâm dé nhất” và "Y theo Kinh Văn 
“Thu Thuyết Bát-nhà, nhất hạnh tam muội”. Như vậy Đông 
San pháp môn vẫn trì phụng Kinh Lãng-già, nhàn manh 
phải dựa vào kinh này mà chú trọng "tám". Đạo Tín lại hấp 


28 Www. 


thu tư tưởng các kinh điển lưu hành đương thời, luận giải 
"niệm tâm” thành “niệm Phật, đưa pháp тбп niệm Phật 
vào trong thé hệ tư tưởng của Đông Son pháp môn, từ đó 
dé xướng “nhất hạnh tam muội”. 


“Nhất hạnh tam muội” là điểm trọng yếu của Đông Sơn 
pháp môn. “Nhất hạnh” tức là “nhất tướng” , chỉ pháp giới 
nhất tướng, không có sai biệt; “Tam-muội” tức Tam-ma- 
là định. Lấy nhất tướng làm cảnh giới tam-muội, tức lấy 
pháp giới làm đối tượng sở duyên. Pháp giới thì bao la chứa 
đủ tất cá, binh đẳng bất nhị, không tướng sai biệt. Làm sao 
e6 thể nhập vào tam-muội này? Căn cứ Kinh Văn Thù 
Thuyết Bát-nhà, cho rằng trước khi hành tam-muội, cán 
phải học Bát-nhà ba-la-mật. Theo kinh mà tu tập, lãnh ngộ 
đạo lý pháp giới vô ngại vô tướng, sau đó đoan thân chính 
hướng, cột tâm vào một 
vị Phật, chuyên niệm 
danh hiệu Ngài, niệm 
niệm tương tục, thì có 
thể trong niệm nhìn 
thấy toàn hộ tam thế 
chư Phật. Do đó, “nhất 
hạnh tam muội” thực tế 
là sự kết hợp duy tâm 
niệm Phật và thực 
tướng niệm Phật. Niệm 
Phật là phương tiện an 


* 
^ 
“ 
4 
LI 
* 
* 
T 
a 
G 
° 


Z + W Q m kiq s m инә» 


"*uickéRBkmSuUARAA 
OEE L 2s s53 
GA ARR RA 


б Bản Kinh Kim Cương viết 
bồng máu tàng trữ á спис 
Nam Hoa ty, Tào Khë, Quóng 
Đồng. Kinh кіт Cương lò quyển 
kinh luu truyền tông nhất và 
duge chủ sổ nhiêu nhốt ở Tru 
Quóc. lö một trong những c: 
nguồn củo tu tưởng Thiên ràng 


tám, nhập đạo. Thông qua duy tâm niệm Phát, biết được 
“Па tâm không có Phát nào khác" cho đến thân tâm phương 
thốn, tất cả cử động thi vi đều là đạo trường Bó-dé. Thông 
qua thực tướng niệm Phật có thể chứng đắc cái lý của thực 
tướng pháp giới, đạt đến cảnh giới cùng Phật nhất như. 


Thuyết “Nhất hạnh tam muội” của Đạo Tín, đồng thời 
với sự dung hợp duy tâm niệm Phật và thực tướng niệm 
Phật, nhấn mạnh cái tâm minh tịnh và chứng ngộ thực 


30 


tướng, dung thông tư tưởng 
Phật tính Như Lai tạng của 
Kinh Làng-già và học 
thuyết Bát-nhà của Kinh 
Bát-nhà. Đạo Tín được sự 
khải phát của học thuyết 
Bát-nhã, đổi phép “an tâm” 
của thiển Đạt-ma thành 
“không bắt tâm, cũng không 
khán tâm”, đưa ra phương 
pháp tu thién tự do khoáng 
đạt. Tư tưởng nhiệm vận tự 
nhiên tuy có thể tìm thấy 
nguồn gốc trong Kinh Lăng- 
già, nhưng tư tưởng này chỉ 
sau khi kết hợp với học 
thuyết Bát-nhà mới được 


pj Tượng lực я đời Đường. топо 
thånh Côu-thi-no (Ihánh Lực s) ó 
Án Độ cổ có một dòng họ Lực si. Khi 
Phát nhập diệt có dặn А-поп để cho 
Luc si khiêng quon tòi. Thán hộ pháp. 
Kim cương mát tich trong Phat gióo 
cũng được goi là Kim cương lực si 


„Ж. тінен Tong Phát giao 


giới thiên hoc xem trọng. Sau này hệ thiên Hóng Châu đặc 
biệt nhấn mạnh điểm này. 

Từ Huệ Năng về sau, địa vị Kinh Lāng-già vé mặt hình 
thức suy giảm dẫn và địa vị Kinh Kim Cương liên tục được 
nâng lên. Xu thể lịch sử này có nguồn gốc từ Đông Sơn pháp 
môn. Đông Sơn pháp môn là hình thái quá độ của thiên Huệ 
Năng. 

Sự hình thành Bóng Sơn pháp môn làm cho thiên Bat. 
ma từ đặc điểm tọa thiền nghiêm cách và đầu-đà thủ giới 
phát triển hướng đến hình thức tự do pháng khoáng, tăng 
thêm sức lôi cuốn đối với thiền tăng, báo hiệu sự xuất hiện 
một cục diện thiền học mới. Đạo Tín từng ở Song Phong 
sơn quy tu tàng tục hơn 500 người tu tập thiền, quy mô này 
trước đây chưa từng có. Hoàng Nhẫn kế tục Đạo Tín, ở núi 
Phùng Mậu sơn hơn 40 пата “tiếp dán dao tuc, cao tăng bón 
phương kéo đến quy theo" (Lịch Đại Pháp Báo Ký). Danh 
tiếng thiền Đạt-ma vang dội, бап dẫn áp đảo học các biệt 
phái khác và được sự trọng vọng của triều đình. 


HUỆ NĂNG - NGƯỜI SÁNG LẬP 
THIÊN TÔNG 


Truyền thăng cho rằng, Thiên tông được sáng 16р vào 
thời Bắc Triều, Sơ tổ là Bó-dé Đạt-ma, nhung thời điểm 
Thiên tông thực sự trở thành môt tông phái Phát giáo là 
bát đầu từ đời Đường. 


u tưởng Phật giáo trải qua giai đoạn phiên dịch giới thiệu 

kéo dài qua các đời Hán Ngụy, Lưỡng Tấn, Nam Bác 
Triéu, trước thời Tùy Đường đã có ảnh hưởng rộng lớn trong 
xà hài, dòng thời hinh thành nhiều hoc phái, như Địa luận 
tông, Nhiếp luận tông, Thành thực tông. Những học phái này 
giảng truyền kinh luận Phật giáo, mỗi hoc phái dóu có su 
thừa, gia pháp. Thời kỳ này tuy đã có danh xưng là “tông”, 
nhưng thực tế vấn là học phái, tương tự với hình thức truyền 
thụ của kinh sư Hán Nho, khác với tông phái Phật giáo thời 
ky Tuy Đường sau này. Thiền vào thời Nam Bác Triều cũng 
tôn tại ở hình thức hoc phái, và trong thiên hoc đã có sự phân 
chia các lưu phái khác nhau. 

Cưu-Ma-La-Thập đời Hậu Тап biên địch Tọa Thiên Tam 
Muội Kinh, Thiền Pháp Yếu Giải, tổng hợp thành công thiển 
pháp Đại thừa và Tiểu thừa tổng cộng bảy nhà. Cùng thời 
với Cuu-Ma-La-Tháp, Phật-đà Bạt-đà-la (tức Giác Hiển) đến 
Trung Quốc, ban dầu cộng sự với Cuu-Ma-La-Thàp ở Trường 


32 < 


An, sau vì quan điểm bất đồng, theo lời mời của Huệ Viễn 
đến Lu Sơn dich bó Đạt-ma Đa-la Thiên Kinh, có ảnh hưởng 
tương đối ở phương nam. Kể từ khi An Thế Cao giới thiệu 
thiền học Tiếu thừa, trải qua sự đóng góp phiên dịch các bộ 
thiển kinh của Pháp Hộ, Cưu-Ma-La-Thập, Giác Hiển và 
thực tiễn tu thiên, đến đầu thời Nam Bắc Triều, các lưu phái 
thién học đã rất phát triển. Đến thời Lưu Tống, Cáu-na Bat- 
dà-la phiên dich Kinh Làng-già, 4 quyển, tao ảnh hưởng lớn 
đối với thiền học. Bộ kinh này chia thiền thành bốn loại là 
“Ngu phu sở hành thiên” (chỉ thiên Tiểu thừa và ngoại đạo), 
“Quán sát nghĩa thiền” (quán pháp vô ngã, nhân vô ngã, chỉ 
thiển Đại thừa), “Phan duyên như thiển” (quán Chân như, 
thực tướng) và “Như Lai thiền” (chỉ thién Đại thừa tối 
thượng). Về sau, Tông Маі đời Đường chia thiền thành năm 
loại là Ngoại đạo thiên, Phàm phu thiên, Tiểu thừa thiên, Đại 
thừa thiền và Như Lai tối thượng thiền, về со bản cũng tương 
tu. Kinh Lăng-già không 
chỉ chia ra thién Đại thừa 
và Tiểu thừa mà còn đưa 
ra khái niệm “Như Lai 
thiền”, gọi loại thiền này 
là “tự giác trí cảnh”, là 
cảnh giới tự chứng của 
Phật, và nhiều lần nói rõ 
“dựa vào nghĩa, đừng chấp 
vào ngôn thuyết”, “Па văn 
tự” Tư tưởng này trở 
thành y cứ trọng yếu của 
thiền Đạt-ma. 

Thin hoc phuong bác 
luón phát trién khá manh, 
thời ky Nam Bắc Triéu |. рә tuong Thộp nhị дёп Quan Am 
vẫn như thé Cùng thời ^'^ @uanAmc12huênmo9,đờiDường 


— 33 


hoặc hơi muộn hơn Đạt-ma, ở phương bác xuất hiện một thiên 
sư có ảnh hưởng lớn là Tăng Trù, là đệ tử của Đạo Phòng. Đạo 
Phòng là đệ tử của thiên sư Phật-đà, vé sau Tăng Trü từng 
được trực tiếp học nơi Phật-đà. Phật-đà ngoài truyền cho Dao 
Phòng, còn truyền cho Huệ Quang, thiển pháp của Phát-dà là 
thiên pháp Tiểu thừa truyền thống khác với thiên Đạt-ma. Ӧ 
phương bắc còn có thiên pháp của thiên sư Huyền Cao mang 
nhiều sắc thải thần dị, phong cách tiên đạo. 


Thiên của Dat-ma chỉ là một trong nhiều loại thién 
pháp lưu truyền vào thời đó. Là một trong những học phái 
đương thời, thiền học của Đạt-ma được truyền thừa tiếp 
tục, nhưng do các điều kiện khách quan nên thiên Đạt-ma 
chỉ truyền thừa giới hạn trong thầy trò vài người, sức ảnh 
hưởng không lớn. Vào thời Đạt-ma vẫn chưa đủ điều kiện 
cơ bản dé hình thành tông phái. Đến Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, 
thiên Đạt-ma vẫn lưu truyền như một hoc phái, nhung vào 
thời Đạo Tín, Hoằng 
Nhẫn, hệ thiên Bat-ma 
đã phát triển thành thục, 
bát đầu xác lập kinh tế 
tự viện riêng, có khu vực 
truyén giáo tương đối ổn 
dinh và tu tưởng thién 
hoc cüng dà có bién 
chuyển rõ rệt. 


ў, Chân thén Lục tổ Huệ Nóng. Tổ 

Huệ Nang viên tich vào nam 
Khai Nguyên thứ 2 đời Đưỡng (712) 
tại chủo Quốc Аһ ở Tân Chóu 
(huyện Тап Hưng, Quáng bóng). Đệ 
tử rước di thể vẻ chùa Nam Hoa ở 
Тао Khê, Quóng Đông cúng dưỡng 
đến ngôy пау 


„Җ, Thiên Tong Phat giáo 


Thiên tông trong lịch sử tuy có mối liên hệ tục thừa và 
mặt tư tướng với thiên Đạt-ma, và về pháp thống cũng có 
tình huyết mạch, nhưng tu tưởng сап bán của Thiền tông 
chính là do Hue Nang trực tiếp xác định. Thiền Đạt-ma 
khóng có nội dung xác ngộ, cũng khàng phú nhận toa thién, 
về bàn chất vẫn là phiên bán của thiển Ấn Độ. Khác biệt 
căn bản với thiên theo nghĩa truyền thống cũng như thiền 
bọc của các phái thời Nam Bắc Triểu, Thiển tông Huệ 
Năng là thiên do người Trung Quốc kiến lập theo phương 
thức tư tướng và cuộc sống của riêng mình. 


Quá trình truyền thừa qua năm đời từ Đạtma đến 
Hoằng Nhẫn có thé xem là giai đoạn chuẩn bị cúa Thiên 
tông, Thiển tông là sản vật của Phật giáo Trung Quốc, là 
một trong nhiều tông phái Phật giáo được thành lập lần 
lượt vào thời kỳ Tùy Đường. Đến thời đại Huệ Năng, điều 
hiện chủ quan và khách quan để Thiên tông kiến lập đã bát 
đầu hội đủ. Thời này, đưới sự ủng hộ của tảng lớp thống trị, 
kinh tế tự viện phát triển mạnh, tạo điều kiện vật chất cho 
các hoạt động tông phái, khu vực truyền bá thión pháp mở 
rộng không ngừng, ảnh hưởng lan rộng khấp nơi. Triết học 
tôn giáo với trung tàm là tư tưởng thiển pháp của Huệ 
Năng nhanh cháng được quảng đại thiển tăng và thế tục 
tiếp nhận, từ đó phát triển hưng thịnh trở thành một tông 
phái ảnh hưởng lớn mạnh nhất trong các tông phái Phật 
giáo Trung Quốc. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


THIÊN ВАС TÔNG 


Thiên Bắc tông là phái thiên hoc đài Đường обі Thân Tú 
là doi điện chủ yếu. Do hoạt động chủ yếu ở khu оше Tung 
Son, Lạc Dương ở phuong bác nén được gọi là Bắc tông. 


khiển Đạt-ma truyền đến Tứ tổ Đạo Тїп, Ngũ tó Hoằng 

Nhẫn, do sự thành lập của Dàng Sơn pháp môn nén 
thế lực lớn mạnh dần, tạo ảnh hưởng ngày càng lớn. Niên 
hiệu Hàm Hanh thứ 5 đời Đường Cao Tông (674), Hoàng 
Nhẫn qua đời, nội bộ Đông Sơn pháp môn do tư tưởng 
khác biệt đã xuất hiện sự phân ré. Dưới dự ủng hộ của Võ 
Tác Thiên, Đường Cao Tông, các đại đệ tử của Hoằng 
Nhãn là Thần Tú, Рао An, Huyén Di tiếp tục thực hành 
và truyền bá thiên pháp với đặc điểm là tu hành tuần tự 
tiệm tiến, hình thành sự đối lập với thiên pháp Huệ Năng 
truyền thụ ở phương nam lấy đến ngộ làm căn bản. "Bác 
tông” thông thường chỉ thiên pháp của hệ thiên Thần Tú, 
nhưng theo nghĩa rộng thì chỉ chung các loại thiền pháp 
tương tự như hệ Thần Tú lưu hành 6 phương bác thời đó. 

Theo Làng-già sư tư ký, bán Đôn Hoàng, Hoàng Nhẫn 
trước khi qua đời từng nói với đệ tử Huyền Di: “Sau này có 
mười người có thể truyền thiên pháp của ta, là: thượng tọa 
Thàn Tú, Tư Châu Trí Sàn, Bạch Tùng Sơn Lưu Chủ Bộ, Hoa 
Châu Huệ Tạng, Tùy Châu Huyền Ước, Tung Sơn Lão Ап, Lộ 


36 чы. 


Châu Pháp Nhu, Thiéu Châu Huệ Nàng, Dương Châu Trí Đức 
(người Cao Ly), Việt Châu Nghĩa Phương”. Những đệ tử này 
vé sau mỗi người t 


) thién mót phuong, nhung da s& 
truyền thừa không ro, hé truyền thừa tuyệt mật không còn 
nghe thấy, chỉ có hai hé của Huệ Năng và Thân Tú nói bật 
nhất, được lưu truyền tiếp tục. 


Thién học của hệ Bắc tông Thần Tú kế thừa trung thực 
tư tưởng Đạo Tín và Hoằng Nhẫn. thuộc vào phải bảo thủ. 
Hoàng Nhẫn từng cảm thán nói rằng: “Pháp môn Đông 
Sơn, hết thảy đều ở Thần Tú” (Đồng Sơn pháp môn. lận 
tại Tú hy). Thân Tú cũng nói thẳng thiền pháp mình bẩm 
thụ là “Đông sơn pháp môn”. 


Hệ thiên Thần Tú là chủ lưu của thiên Bắc tông, trước 
loạn An Lộc Sơn, Sử Tu Minh từng đạt tới đỉnh thịnh, nén 
có câu “Giữa hai kinh đều là tông Thần Tú” (Lưỡng hinh chỉ 
gian giai tông Thán Tu), sức ảnh hưởng đương thời vượt xa 
Huệ Nàng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, đệ tử đắc pháp 
của Thán Tú có 19 người, trong đó Phổ Tịch, Nghĩa Phúc, 
Cảnh Hiên đều là những thiên su lừng danh đương thời. 
Ngoài ra, Trí Phong ở An Quốc viện, Hà Trung phủ, Hương 
Due ở Đại Phật sơn, Sinh Châu, Giáng Ma Tạng thiên sư ở 
Đông Nhạc, 
Duyễn Châu 
cũng từng bái 
Thán Tú làm 
thầy. Võ Тас 
Thiên trọng 


нё Bắc Tc 
in từng ở 


đãi Thần Tú, vì Thần Tú kiến lập chùa Độ Món tự tại Đương 
Dương, chùa Báo Ân tự ở Úy Thị. Vẻ sau, Thần Tú lại được 
vua Trung Tông sùng kính. Phổ Tịch là dai đệ tử của Thần 
Tú, vua Trung Tông nghe Thần Tú tuói đã cao, ban lệnh Phổ 
Tịch thay thế Thần Tú thống lĩnh pháp chúng, Phố Tịch 
chính là Đại Chiếu thiển sư lừng danh. Môn đồ Phổ Tịch 
nhiều đến một vạn, chỉ riêng “người thăng đường” đã có đến 
63 người. Phổ Tịch truyền Quảng Đức, Pháp Ngoạn, Đồng 
Quang, Nhất Hạnh. Quảng Đức truyền Đàm Chân, Đàm 
Chân truyền “Thập Triết”. Mật tông dai sư Huệ Quả lúc nhỏ 
cũng từng theo Đàm Chân “lập chí tập kinh”. Đàm Chân 
trải qua ba đời vua Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông được 
phong làm Quốc sư nên được xung tụng là "Tam triéu Quốc 
sư". Hệ truyền thừa này khởi đầu và kết thúc có phán tương 
ứng với vận mệnh của Đường triều. 


» THu tháp ở chüo Tứ Tổ, nóm 651 (näm Vinh Huy thử 2 đời Đường), 10 tổ Dao 
Tín viên fich ở tháp này. Tháp cao 15m. xây bằng gach vỏ đó, mô phỏng kết 
cổu gó, kiểu dinh hal mái chóng. một bồng hinh vuông, 


38 ж. 


Trong пат Khai Nguyén, các да} su Mát tóng là Kim 
Cương Те, Thiện Và Uy, Báo Tu Duy đến Trung quốc 
truyên Mật giáo, Nghĩa Phúc và dé tử Phó Tịch là Nhất 
Hạnh đều từng theo học Kim Cương Trí, Thiện Vô Uy. 
Cảnh Hiển cũng từng theo Thiện Và Uy tho nghi quỹ yết 
ma Bỏ-tát giới, tham vấn yếu chỉ vi diệu của Đại thừa. 
Thiên hệ Thần Tú trong thời này cũng đã bắt đầu dán dán 
dung hợp với Mật tông. 

Mặt khác, đệ tử của Huệ Nàng là Thần Hội, trước và sau 
loan An Sử đã đến Lạc Dương là khu vực trung tâm của Bác 
tông, công kích thiển pháp Bác tông, hệ thiên Thần Tú, Phổ 
Tịch. Sau loạn An Sử, kinh tế tự viện của Bắc tông suy yếu 
dân, tuy pháp mạch kéo đài tiếp tục hơn 100 năm nhưng đã 
bướng đến suy tàn. Sau đợt diệt Phật nám Hội Xương thứ 
năm của Dung Võ Tông (845), Bắc tông càng không thể 
khôi phục. 

Một đại đệ tử khác của Hoằng Nhẫn được tôn xưng 
“Định môn chỉ thủ” (ding đầu Định môn) là Pháp Nhu, 
phụng trì Hoằng Nhẫn khoảng 16 năm. Sau khi Hoàng 
Nhân qua đời, Pháp Như ban đầu ở Hoài Nam sau đến Lạc 
Dương, sau cùng ở lại Thiếu Lâm tự truyền thiên pháp. Đệ 
tử của Pháp Như có Huệ Siêu, Diệu Tu, Kỳ Bát, Vó Тапа. 
cũng đều phụng trì Kinh Làáng-già. Phong cách thiền hệ 
Pháp Như có điểm chung nhưng không hoàn toàn giống với 
hệ thiên Thần Tú. 

Đạo An (Lão An) theo học Hoàng Nhẫn gần 20 năm, cá 
các đệ tử là Phá Táo Tối, Nghiệp Bà Viên Tịch, Tịnh Tang, 
Nghia Uyén. Hệ thiển này pha lân khế ấn pháp trực giác 
thân bí hoặc tiêu dao phóng khoáng, nhiều hành tác thần 
quái, hoặc kiêm thông thiển học Nam Вас tông, hoặc để 
xướng niệm Phật thiển, nên cũng không tương đẳng với hệ 
thiền Thần Tú. 


-a7 39 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


THIÉN NAM TÓNG 


Thiên Nam tông là hệ thiên do Huệ Năng sáng 16р, vi lưu 
hành ó phuong nam và để phán biệt обі hệ thiên của 
Thân Tú ở phương bắc nền được goi là Nam tông. Sau 
loạn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, hệ thiên Huệ Nàng ngày 
càng lớn manh, dân dán thay thế dia vi của Bắc lông, trå 
thành chú lưu của thiền Trung Quốc. Vì ойу, đời sau khi 
nói nề thiên, danh từ “Thiền tông" thường được dùng 
đồng nghĩa voi Мат tóng. Nói đến thiền Nam tng chinh 
là nói đến Thiên lông Huệ Năng. 


lên gọi “Nam tông” đã xuất hiện từ sớm trong trước tác 
"TS đệ tử Huệ Nàng là Thần Hội. Trong сас văn bản 
Đân Hoàng có quyển "Bó-dà Dat-ma Nam tông định thi phi 
luận” có đoạn Thần Hội ngài trên su tử tòa nói: “Pháp món 
Nam tông của Bó-dé Dat-ma, thiên hạ lại không ai hiểu”. 
(Bó-dé Dat-ma Nam tổng nhất môn, thiên ha cánh vó nhân 
giải. Trong quyển "Nam Dương hoa thượng đốn giáo giải 
thoát thiên môn trực liễu tính đàn ngữ”, Thần Hội lại nói: 
“Thiên tông Phổ Tịch khác với Nam tông. Ta tự suy xét 
đúng sai, định ra tàng chi". (Phể Tịch thién tông dữ Nam 
tông hữu biet. Ngũ tu liệu gián thị phi, dinh ky tông chi). 
Có thé thấy, danh từ "Nam tông” mà Thần Hội sử dung 
chính là hệ thión của Huệ Nàng và bán thân Thần Hội 
truyền bá. Đã có Nam tông, vậy thì hệ thiển đối lập của 


40 XS. 


Thần Tú, Phổ Tịch đương nhiên trở thành Bác tông. Về 
sau, trong các trước tác thiển học của Tông Mật cũng luân 
dùng hai từ Nam tông và Bắc tông để chỉ hai hệ thiển Huệ 
Năng và Thần Tú, Hiển nhiên Thần Hội chính là nhân vật 
quan trọng then chốt trong việc phán xét sự khác nhau giữa 
Nam tông và Bắc tông tạo thành tình thế đối kháng giữa 
hai hệ thiên này. 


Như trên có thể thấy, khái niệm Nam tông được hình 
thành trong cuộc đối kháng trực tiếp giữa Thần Hội và Phổ 
Tịch, cũng chính là giữa Huệ Năng và Thần Tú, có một ý 
nghĩa đặc định vào thời đó. Nếu bỏ qua điểm này, chỉ đơn 
thuần nói trên phương diện khu vực thì Nam tông không 
chỉ riêng hệ thiển Huệ Năng, và Bắc tông cũng không chỉ 
mỗi hệ thiển Thần Tú. Vào 
thời Huệ Nàng, Thần Hội 
hoặc sớm hay muộn hơn 
không lâu là thời đại “bách 
gia tranh tháng" cua thiền. 
Tông Mật là chứng nhân 
của thời đại này, trong 
tổng tự của quyển “Thiên 
nguyên chư thuyên tập”, 
Tông Mật có nói: “Nay 
thuật lại có đến рап trăm 
nhà, về tông nghĩa khác 
biệt chỉ đưa ra mười phái 
là: Giang Tây (Ma Tổ), Hà 
Trạch (Thần Hội), Bắc Tú 
(Thân Tú), Nam Sàn (Trí 
Sản), Ngưu Đầu (Pháp 
Dung), Thạch Đầu (Hi triển Tôy: ъайн Їн 
Thiên), Bảo Đường, Tuyên giỏ kinh Phat trữ оп, sinh 
Thập và Trù Na, Thiên  SuvTunoy thuộcTôn Cu 


а 


413) d chùa 


Jong 


—4 


Thai. Lập tông truyền pháp trái ngược nhau. Có phái lấy 
Không làm gốc, có phái lấy Tri làm nguồn; có phái nói tịch 
mặc mới là chân, có phái bảo đi ngồi đều phải; có phái nói 
hiện nay sớm chiều phân biệt tao tác, tất са đều là vọng, 
có phái nói phân biệt tao tác, tất cả đều là chân; có phái 
nói van hạnh đều còn, có phái nói cả Phật cũng mất; có 
phái phóng nhiệm chí mình, có phái câu thúc tự tâm; сб 
phái lấy kinh luật làm y cứ, có phái xem kinh luật là 
chướng đạo”. Tông Mật nói tuy có cả gần trăm nhà, nhung 
chủ yếu có thể phân thành mười phái. Mười phái này lại có 
thể căn cứ vào tông chỉ căn bản chia thành ba tông là “Tức 
vong tu tâm tông”, “Dẫn tuyệt vô ký tông” và “Trực hiển 
tâm tính tông”. Ba tông này về tư tưởng và phương thức 
thuyết giáo đều có sự thiên lệch khác nhau, nhưng khó có 
thể phân biệt cao thấp. 


Trong mười phái được kể trên, chiếm đại đa số là các 
phái ở phương nam, trong đó có phái do đệ tú Huệ Năng 
sáng lập nhu Giang Tây, Hà Trạch, Thạch Đâu, có tư tưởng 
tương đồng với Huệ Năng. Có phái thuộc thiển của tông 
khác, như Thiên Thai. Phép “chỉ quán” của Thiên Thai là 
một loại thiển pháp, vào đời Đường, tông này có một thế 
mạnh nhất định ở khu vực Thiên Thai-Chiết Giang, Kinh 
Châu-Hỏ Bắc. Ngưu Đầu là hệ thién của Pháp Dung, theo 


thiển sử là dé tử của Tứ tổ Đạo Tín, hé thién này được 
thành lập trên tư tưởng nén tảng là Không quán Bát-nhà. 
Bảo Đường là hệ thién của thiên sư Vô Trụ (trú ở chùa Báo 
Đường, Thành Đô), có tư tưởng chú trọng “thức tâm kiến 
tánh", kiến lập “trực chi tâm dia pháp món". 


Nhung trong lịch sử Thiển tông, thiển Nam tông đã trở 
thành danh từ chi hé thién của Huệ Năng. Sau khi Huệ 
Năng rời Hoằng Nhẫn quay về phương nam, trải qua một 
thời gian ẩn cư bắt đầu truyền pháp ở vùng Lĩnh Nam. 
Không lâu sau, hai đệ tử của Huệ Năng là Thanh Nguyên 
Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng mỗi người một 
phương ra sức hoằng dương thiển pháp với tư tưởng và 
phong cách đặc sắc ở hai vùng Hồ Nam và Giang Tây, dán 
dân hình thành thiển phong lớn mạnh làm lu mờ các hệ 
thiển khác. Hai hệ Hành Tư và Hoài Nhượng phát triển 
hưng thịnh, từ đó lần lượt hinh thành “Ngũ gia thié 
năm tông phái chính của Thiền tông. Điều kịch tính bất 
ngờ của lịch sử là, Thán Hội đóng góp công lao lớn trong 
việc giành lấy danh hiệu chính thống cho Nam tông, sau đó 
được tôn làm Thất tổ, nhưng trước và sau khi Ngũ gia thiển 
hinh thành, vai trò của Thân Hội dà bị thay thế bởi tên 
tuổi của Hành Tư và Hoài Nhượng. Trong pháp hệ chính 
thống của Nam tông, Thần Hội bị xếp vào nhánh phụ và 
pháp mạch hệ thiển 
Hà Trạch do Thần Hội 
sáng lập cũng kéo đài 
không lầu. 


ÁChủa Quong Hiếu ở 
Quảng Châu. 


„м? 43 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHÁT GIÁO 


TU TƯỞNG KHÁC BIET CĂN BẢN 
GIỮA NAM TÓNG VÀ BÁC TÔNG 


Sau Май tổ Hoàng Nhån, Huệ Nang và Thân Tú mỗi người 
tự truyền thiền pháp riêng, do tu tưởng khác biệt, dán dán 
hình thành tình thé dối lập gia Nam tông và Bắc lông. 
Thiên pháp Bắc tóng chú trong “tức vong tu tâm”, tu hành 

ién dán từng bước, là loại thiên pháp йет tu. Điểm đạc 
хас lớn nhất của Nam tông chính là quy két toàn bộ quá 
trình tu hành vào trong khoanh khác “đốn ngộ”. 


hiển Nam tông căn cứ vào học thuyết Phật tính Nhu 

Lai tạng, cho rằng bất kỳ ai cũng có Phật Lính thanh 
tịnh, nhưng bị trần cấu phiên não che phủ, do đó cán phải 
tu hành để trừ bá trần cấu, hiển lộ Phật tinh giác ngộ 
thành Phật. Huệ Năng nói: “Tính của thé nhân thanh tịnh, 
như trời quang tịnh”, nhưng do “vọng niệm như mây nổi che 
phủ nén tự tính không thể chiếu sáng". (Бап Kinh, bán 
Đôn Hoàng. Đệ tử của Huệ Năng là Thần Hội cũng nói: 
“Vë minh và Phật tính, đều là tự nhiên sinh”, “Phiền não 
và Phật tính, trong nhất thời dèu có". (Thân Hội ngữ luc). 
Theo Thiên nguyên chu thuyên tập đó tự, Đắc tông cũng 
cho rằng: “Chúng sinh tuy bản lai có Phật tính, nhưng từ 
vô thủy bị vô minh che láp không sáng, nén phải luân hồi 
sinh tử”. Nhưng trong vấn dé làm thế nào để trừ bó phiển 


44 сч. 


*% 


aX, пеп Tang Phot giao 


não, tu hành ra sao thì hai hệ Nam tông và Вас tòng lại 
chú trương màu thuẫn nhau. Theo ghi chép trong Dan Kinh, 
Huệ Năng và Thần Tú khi ở chỗ Hoàng Nhẫn, mỗi người 
có làm bài kệ trình bày kiến giải thiên học của mình. Bài 
kệ của Thần Tú như sau; 

“Thân thị Bò dé thụ 

Tám nhu minh kinh dài 

Thời thời cán phát thúc 


Мас sử nho trần аі”. 


(Thân là cội Bó dé 
Тат là đài gương sáng 
Luôn siêng năng lau chùi 
Đừng để cho bụi Бат.) 

Bài kệ của Huệ Năng: 
“Bô dé bản vò thu 
Minh kinh dièc phi dài 
Phát tính thuóng thanh tinh 


Hà xú nhiễm trần ai". 


(Bó dé vón khóng cày 
Gương sáng cũng không đài 
Phật tính thường thanh tịnh 


Chỗ nào nhiễm trần ai!) 


-— 45 


Hai bài Кё này thé hién tu tuóng khác biét дїйа Hué 
Nàng và Thán Tú. Thán Tú cho ràng, ai cüng có Phát tính 
nhung do khách trán che phü nén phái siéng náng lau chüi, 
tu tập không ngừng thì mới có thé thành Phật. Còn Huệ 
Năng thì chỉ ra rằng tâm tính vốn thanh tịnh, bản lai là 
Phật, không сап phải trải qua hình thức tu tập phức tạp 
cũng có thể bước thẳng vào cảnh giới Phật. 

Theo Đại Thông thiền su bi của Trương Thuyết thì Thần 
Tú dựa vào tư tưởng Кїпһ Lăng-già, trong thiển quán thực 
hành “nhiếp tâm”, “tức tám", lia bỏ tất cả tình, duc và quan 
niệm sinh diệt hữu vô của thế giới hiện tượng để đạt đến 
cảnh giới tỉnh thần tương ưng với Chân như. Thần Hội 
lược thiền pháp Bắc tông của Thần Tú và đệ tử là Phó 
vào 16 chữ: "Ngung tâm nhập định, trụ tâm khán tinh, 
khởi tâm ngoại chiếu, nhiếp tâm nội chứng”. (Nam tông 
dinh thị phi luận). Tông Mật trong Thién món su tu thừa 
tập đồ thi khái quát như sau: "Bác tông cho rằng, bản tính 
chúng sinh vốn là giác ngộ, giống như kính có tính chiếu 


tóm 


vụ Bỏo våt Cỏ-sơ đời Đường ở chùa Nam Hoa tu, Tào Khê, thêu bằng vòng một 
nghin hinh Phat. Cä-sa (а pháp y của Thiên tông, su 4ô truyền pháp lấy y båt 
läm tín vàt, gọi là "y båt lương tuyên”, được y båt tức là được truyền tàm pháp 


sáng, nhung do phién não che lấp nên không thấy, cũng 
giống nhu kính bị bụi che phủ. Nếu dựa vào ngón giáo, diệt 
trừ vọng niệm, niệm đứt tận thì tâm tính giác ngộ, không 
gì không biết, như kính được chùi sạch bụi, hết bụi thì kính 
sáng, không gì không chiếu”. Chính Thần Tú trong Quản 
tâm luận của mình cũng xem Tâm và Thân, Nội và Ngoại, 
Tinh và Nhiễm là hai mặt đối lập nhau, lấy Tâm, Nội, Tịnh 
làm chủ đạo, cho rằng thông qua nhiếp tâm, quán tâm, “trừ 
tuyệt tam độc tâm, làm cho tiêu vong vĩnh viễn; đóng lục 
tặc môn, không cho xâm nhiễm”, thì sau cùng sẽ đạt đến 
giải thoát. 


Ниё Nàng từ tư tướng Bát-nhà chỉ ra rằng, thiền pháp 
của Thần Tú vẫn còn chấp trước danh tướng, không triệt để. 
Bài kệ của Huệ Nàng phủ nhận sự tòn tại sai biệt của thế 
giới khách quan, đo đó cũng không thừa nhận tính tất yếu 
phải đoạn ác trừ nhiễm, tức phải “lau chùi bui tràn". Vi vậy, 
Huệ Năng “lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ 
làm góc". “Vô niệm” là “không niệm hữu vô, không niệm 
thiện ác, không niệm hữu biên tế vô biên tế, kháng niệm 
hữu han lượng vò hạn lượng, không niêm Bó-dé". (Nam tông 
định thị phi luận). Tư tưởng này được lập ra để đối lại với 
tư tưởng "lia niệm", “chính niệm” của Bắc tông. Thông qua 
trực giác “уб niệm” để phát hiện Chân như Phật tính, bất 
tất phải trừ bó vọng niệm. "Và tướng” tức là phản đối sự 
chấp trước vào danh tướng (bao gồm hình tướng bên ngoài 
và khái niệm ngón ngữ). "Và tru" là sự phản đấi kiến giải 
cố định và xu hướng tâm lý đặc định. 


Huệ Năng nhãn đối tọa thién theo hình thức truyền 
thống của Thần Tu, đồng thời dua ra kiến giải hoàn toàn 
mới đối với Thiển, Huệ Năng nói: “Trong pháp môn này, 
tọa thiển là như thế nào? Trong pháp môn này, tất cả vô 
ngại, ngoài không khởi niệm ở bất cứ cảnh giới nào là Tọa, 


Pe 47 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


thấy bán tính bất loạn là Thién. Như thế nào gọi là Thiền 
Định? Ngoài lia tướng gọi là Thiên, trong không loạn goi 
là Định”. (Đàn Kinh, bản Đôn Hoàng). Thiên Su Huệ Nàng 
giảng giải không câu nệ ở hình thức và công phu bên ngoài 
mà nhiệm vận tự tại, dièu quan trọng là sự thể nhận và 
lãnh ngộ ó nội tâm. Thần Hài cũng nói: “Nay nói tọa, niệm 
không khởi là tọa. Nay nói thiên, kiến bán tính là thiên. 
Do vậy không day tọa thân, trụ tâm, nhập dinh". (Nam 
lông định thị phi luận). Điều này thực tế là xóa bà thiên 
định theo như truyền thống. 


“Đến ngộ” là ngộ lập tức, không cần sự chuẩn bi, tích lũy 
та đột nhiên đạt đến cánh giới tinh thần của Phật. Huệ 
Năng nói: “Tất cá van pháp, hết thảy đầu ở trong thân 
mình, Sao không từ tự tâm mà đốn hiện Chân như bản 
tính", “Một niệm nếu ngộ, thi chúng sinh là Phật”. (Dàn 
Kinh, bản Đôn Hoàng. Thân Hội truyền giảng và phát 
dương tư tưởng đốn ngộ này, cho ràng giác ngộ được thực 
hiện ngay trong “một niệm”, đo đó là “đơn đao trực nhập, 
trực liêu kiến tính” (Nam tông định thị phi luận). Bắc tông 
tuy không phản đối đến ngộ trên ý nghĩa thông thường, 
nhưng phái Thân Tú dựa vào thiên pháp truyền thống, chỉ 
lấy “đến ngộ" làm một mắt xích trong toàn bộ trình tự tu 
hành, cản phải trải qua quá trình tiệm tu tích lũy trường 
ky mới đạt đến. Thiên Nam tông do Huệ Nàng sáng lập đặc 
biệt nhấn manh tính tàt yếu và tính khả năng của đấn ngộ, 
xem đốn ngộ là mát xích duy nhất trong tu hành cần phải 
nám bát, tuy nhiên trong thực tế cũng không vứt bỏ tiệm 
iu. Do vậy, thiên Nam tông dà dua phương thức tu hành 
Phật giáo vào con đường phóng khoáng, tự đo, không gò bó 
уйа trình tự hình thức, tif dá kết hợp mật thiết với cuộc 
sống sinh hoạt thường ngày. 


48 WV 


„Ж. тын Tang Phát giáo 


LUONG KINH PHÁP CHỦ, ТАМ ĐẾ MÓN SU 


Trong lịch sử Thiên tông Trung Quốc. có một vi thiên sư 
được xung tụng là "Lưỡng kinh pháp chủ, tam để món 
sử” (Pháp chủ hai kinh, tháy ba đời vua), đó chinh là 
Thân Tú — nhân våt doi biếu của thiên Bắc tông. 


hán Tú (khoáng 606-706), ho thế tục là Lý, người Оу 

Thị, Biện Cháu (may thuộc Hà Nam). Thời thiếu niên 
học khắp kinh sử, kiến thức uy&n bác, sau xuất gia làm tàng. 
Vào khoảng 50 tuổi, Thân Tú đến chùa Đông Sơn ở huyền 
Hoàng Mai, Ki Châu bái kiến Hoàng Nhẫn, bất đầu làm 
công việc ché củi gánh nước nặng nhọc sáu năm, dán dàn 
được Hoàng Nhẫn quý trọng, trở thành thượng tọa và được 
làm giáo tho su. Sau khi từ biệt Hoàng Nhân, Thân Tú lui 
vé án cư ở Ngọc Tuyển sơn, Duong Duong, Kinh Châu. Sau 
khi Hoàng Nhẫn qua đời, Thần Tu bất đầu khai pháp ở chùa 
Ngọc Tuyển, truyền giảng pháp mòn Liệm tu. Thời đó, người 
bốn phương kéo đến theo học vất đông, tạo ảnh hưởng khá 
lớn. Võ Tắc Thiên nghe danh tiếng Thân Tú nên goi về kinh 
đô hành dao, năm Cửu Thị thứ nhất đời Võ Chu (năm 700) 
cho sứ giá đến nghênh rước. Khi đó Thần Tú dà hơn 90 tuổi, 
được đãi ngộ cực cao. Theo Đại Thông thiên su bi của Truong 
Thuyết, Thần Tú vé kinh đô được triểu đình tiếp đãi long 
trọng, Võ Tác Thiên không kể đến phép tác quản thần, quy 


„м? 49 


TÙ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO. 


xuống nghênh thỉnh. Thân Tú ở nội dao trường, Võ Hậu 
thường xuyên hói đạo, hạ lệnh kiến lập chùa Độ Môn ở núi 
Đương Dương để biểu đương công đức của Thân Tú 

“Thời đó, từ vương công cho đến sĩ thứ nghe danh dèu tranh. 
nhau đến tham bái, hết sức ngưỡng vọng. Trung Tòng tức vị, 
lại càng trọng vọng Thàn Tu. Thần Tú được suy tôn là “Lưỡng 
kinh pháp chủ, tam đế môn sư” (bia văn của Trương Thuyết). 
Lưỡng kinh (hai kinh đô) ở đây chỉ Tây linh Trường An và 
Đông đô Lạc Dương, Tam dé (ba đế vương) là Võ Tác Thiên, 
Trung Tòng và Duệ Tông. Danh hiệu này đủ cho thấy địa vị 
và quyên thế của Thần Tú trong giới Phát giáo. 


Thần Tú thọ hơn 100 tuổi, sau khi qua đời được Đường 
Trung Tông lập tháp mười ba tầng ở dinh Phụ San ở Tung 
Dương. Dai đệ tử của Thân Tú là Phá Tịch, họ thế tục là 
Phùng, người Hà Đông, Bà Châu. Vua Trung Tóng nghe 
Thần Tú tuổi dà cao nén cho Phó Tịch thay thế Thần Tú 
thống lành pháp chúng. Sau khi Thần Tú qua đời, tín dà 
phương bắc đều theo Phổ Tịch. Về sau Phổ Tịch lại được vua 
Huyền Tông trọng vọng, sắc lệnh cư trú ớ Đô thành, truyền 
giáo hơn 20 nằm, vương cóng si thứ đều đua nhau đến bái 
yết. Thần Tú qua đời, Đường Trung Tông ban tên thuy là 
Đại Thông thiên su. Đệ tử của Thần Tú là Nghĩa Phúc qua 
đời được ban tên thụy là Đại Trí thién su, Phổ Tịch qua đời 
được ban tên thuy là Đại Chiếu thiền sư. Các thầy trò Thần. 
Tú déu được tàn vinh cực cao. 

Trong thời Thần Tú, Phổ Tịch, với hai kinh là со sở, 
thiên pháp của hệ Thần Tú được truyền bá hơn nửa lãnh 
thổ Trung Quốc, được mô tả là “môn hạ Bác tông, thế lực 
ngất trời”. Trong thời đó, thiển Huệ Năng chỉ giới hạn ở 
vùng Lĩnh Nam. Trong vòng 20 năm sau khi Huệ Năng qua 
đời, thiên pháp Huệ Năng cũng vẫn chua vang tiếng, nên 
Tông Mật có nói: “Sau khi đại sư Huệ Năng viên tịch hai 


50 Са. 


mươi năm, tông chỉ đốn ngộ Tào Khê trầm phế ở Kinh Ngô; 
pháp môn tiệm tu Tung Lạc hừng hực nơi Tần Lạc. Thiền 
sư Phổ Tịch, là đệ tử của Thần Tú, sàm xưng Thất tổ. Nhị 
kinh pháp chủ, tam đế môn sư, triều thần sùng kính, sứ giả 
giám vệ. Khí thé hùng mạnh như thế, ai đám đương đầu?” 
(Viên giác kinh lược só sao, quyển 4). Danh hiệu “Lưỡng 
kinh pháp chủ, tam đế môn sư” không chỉ dành riêng Thần 
Tú mà còn chỉ hai đệ tử là Phó Tịch và Nghĩa Phúc. Hai 
đời thiên su Bắc tông được triều dinh trong đãi, có dia vị 
chính trị cực 
cao, thiên pháp 
của họ trong 
hơn nửa thế kỷ 
đã tạo ảnh 
hưởng hết sức 
rộng lớn. 


wá Tượng Cuu-Mo- 

lưThộp  (344- 
413) ở cnúo Thỏo 
Đường, huyện Hộ, 
Thim Тау, Cuu-Va- 
Lo-Inóp vào thói 
Nom Bác Tiểu đến 
Trường An dich kinh 
fü Phan ngữ ra chữ 
Hàn, là mộ! gịch giả 
м ао! trong lịch sử 
Phát giỏo Trung 
Suốc. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIAO 


THỜI KY TRUYỀN THỪA KINH LANG GIÀ 


Từ Dot-ma đến Hoằng Nhẫn vån chưa chính thức dùng 
hai chữ Thiên tông để gọi tèn tông phái. Thời ky này 
truyền thụ thiền pháp chủ yếu dua vào bón quyến Kinh 
Láng-già. Do váy, bộ Lăng-giò su tw ky gọi các thiền ви 
qua 5 đời (càng обі Thán Ти đời thứ sáu) là "Lang-già 
зи”. Giai đoạn thiên học trước khi Thiền tông thành 18р 
này được gọi là thải ky truyễn thừa Láng-gia. 


at-ma đến Trung Quốc truyền thiển pháp Ấn Dà, chủ 
DV “tá giáo ngộ tông” - dua vào giáo để ngộ vào 
tông. “Giáo” ở đây là Kinh Lăng-già, “tông” là “tự tông 
thông" được nói trong Kinh Lãng-già, Đạt-ma cho rằng, tự 
chứng Thánh trí tự giác cán phải dua vào "giáo" dé ngộ nhập. 
Rõ ràng, chính Đạt-ma xem Kinh Lãng-già là kinh điển nền 
tàng. Trong Lãng già sư tư ký có nói đệ từ là Đàm Lâm chép 
ngôn hành của Бата, tập thành một quyển gọi là Đạt-ma 
luận và Bó-dé Đạt-ma có giải thích yếu nghĩa Kinh Làng-già 
thành một quyển, cũng gọi là Dat-ma luận. Sau này, Dat-ma 
truyền Tứ quyển Làng-già cho dé tar Huệ Khả, bảo rằng: "Ta 
xem ở đất Hán, chỉ có kinh này, nếu y theo {и tập sẽ tự đắc 
ngộ cửu độ thế gian”. Huệ Khả sau này cũng đạy đệ tử là Na 
thiên su và Màn thiên sự lấy Kinh Láng-già làm tâm yếu, 
Huệ Khả dùng Kinh Láng-già với quan điểm giải thích tu do, 
không câu chấp vào van tu. Dë tử cua Huệ Khả cũng hết sức 
chủ trọng nghiên cứu Kinh Làng-pia 


52 Www 


„Ж, Thiên Tùng Phát giáo 


Tam tổ Tăng Xán có phải là nhân vật có thực trong lịch 
sử hay không là vấn dé gây tranh cãi không ít, nhung qua 
phán tích căn cứ theo Тис cao tăng truyện, Truyện pháp báo 
ký, Lịch đại pháp bảo ky, Lăng già su tu ky, Pháp Như hành 
trọng, Đại Thông thiền sư bi thì Tăng Хар là nhân vật có 
thực. Vào cuối thé kỷ 7, pháp hệ truyền thừa nam đời Đạt- 
ma - Huệ Khả - Tăng Xán - Đạo Tín - Hoàng Nhẫn đã được 
công nhận phó biến. Tăng Хар kế thừa Huệ Khả tiếp tục trì 
phụng Kinh Láng-già, nhưng chỉ “thuyết giảng huyền lý mà 
không ghi chép thành văn” (Lăng: giả su tu ký), 

Dao Tín và Hoằng Nhẫn kiến lập Đông Sơn pháp môn, 
đẩy thiển học Lăng-già tiến thêm một bước lớn. Đạo Tín 
thừa nhận “nói đến pháp môn này của ta, phải dựa vào Kinh 
Lãng-già. chư Phát tâm dé nhất”, kiên to dựa vào Kinh 
Lànp-già để ngộ vào tông, “nội ngoại tương xứng, lý và hạnh 
không trái ngược nhau”. Hoằng Nhẫn trên nguyên tắc vẫn 
lấy Kinh Lãng-già làm kinh điển nén tảng, như “Lãng-già 
ви tư ký" có nói Hoàng Nhẫn dùng Kinh Làng-già khai thị 
món dé: “Ta luận Kinh Lăng-già với Thần Tú, huyền lý 
thông dat nhanh, tất nhiêu lợi ich", Trong Bàn Kinh bản 
Đôn Hoàng có nói Hoằng Nhẫn dinh cho vé biến tướng 
Láng-già ở hành lang phia nam nhưng sau do thấy bài kệ 
của Thần Tú nén thải, Có thé thấy, Đạo Tín và Hoàng Nhân 
vẫn tiếp tục truyền thống từ Dat-ma lấy Kinh Làng-già làm 
kinh điển căn bản, nhưng đồng thời dà bắt đầu có xu hướng 
chuyển sang Kinh Kim Cương. 

Bác tông trong lich sử Thién tóng là sự kế tục truyền 
thống thián hoc Làng-già. Thân Tú tự xưng là xuất thân từ 
Đồng Sơn pháp môn, thiên pháp Thần Tú vẫn mang nét 
đặc sắc là lấy Kinh Lãng-già làm tâm yếu. Một đệ tử của 
Hoàng Nhẫn là Huyền Di đã đặc soạn quyển Lăng già 
nhập pháp chi để phó biến thiền học Lăng-già. Đệ tù của 


«АР 53 


Huyền Di là Tinh Giác trên cơ sở này bién soạn Lăng-già 
sư tư ky, đưa ra hệ truyền thừa Làng-già, hệ truyền thừa 
này không chi xem Thần Tú là truyền nhân của Làáng-già 
sư mà còn xem các đệ tử của Thần Tú là Phó Tịch, Cảnh 
Hiển, Nghĩa Phúc là đời tiếp theo, dièu này là hợp lý. 

Có hoc giá cho rằng thời kỳ truyền thừa Làng-già trước 
khi Thiên tông thành lập là thời kỳ lịch sử Láng-già tông, 
“từ Đạt-ma đến Thần Tú đều là Làng-già tông chính thống” 
(Hỗ Thích - Làng-già tông khảo). Đây là quan điểm không 
chính xác, trong lịch sử thực sự không hé tổn tại tông phái 
được gọi là Làng-già tông. 


củo Ngũ Tổ thiển tự ở Hoàng Mai, Hó Bốc. Ngủ Tổ thiền tụ được хӧу vào 
ат Vinh Huy thứ 5 đới Đường). là dao trưởng сйс Tổ thử năm Hong 
Nhễn, cüng lờ nơi Lục tổ Huệ Nang đốc pháp. từng được vua bon tên з Thiên họ Tổi 
đính”. Đại điện có kiến trúc hơi mái chồng kiểu yët sơn, lợp ngói xanh. tưởng sơn vàng, 
Phía trước có bio då cham bốn chữ "Thiên ng tüng lõm? là ngự bût сда Tống Huy Tông 
cho thy uy vọng củo Đồng Sơn pháp món do Ngũ 16 sáng Юр. 


Ë Thiên Tong Phåt giáo 


^ 


NHỮNG TRƯỚC TÁC CHỦ YẾU NGHIÊN 
CÚU TƯ TƯỞNG LÃNG GIÀ SU 


Tư tưởng của Bat-ma thiên và Láng-già su trong quá 
khu được biết đến chủ yếu dua vào trước tác của món 
hạ phái thiên Hồng Châu do Mã Tổ Đạo Nhất sáng 
lập, rất giới han và phiến diện. Từ dáu thế ky 20, sự 
kiện phát hiện lån lượt các tư liệu Thiền tông tù trong 
di thư ở động Đón Hoàng đã giúp cho viéc nghiên cứu 
thiền hoc thời ky này tiền một bước lớn, dán dán tiến 
cận đến diện mạo chán thực. 


rong các thư tịch vé thiên ở Đôn Hoàng có không ít 
quyển dé tên tác giả là Bồ-đê Dat-ma, nhưng qua nghiên 
cứu phân tích của các học giá, thực sự là tác phẩm của Đạt- 
ma có lē chi là một phần trong Nhi nhập Tứ hạnh luận (do 
dé tử chép lại lời của Đạt-ma). “Nhị nhập” tức Lý nhập và 
Hạnh nhập, là hai con đường để nhập đạo. Lý nhập là ngộ 
thién lý, nương theo kinh điển, dùng trí шё để nhập vào 
Phát đạo. Hạnh nhập là thông qua thực tiễn tu hành để đạt. 
đến giải thoát. Tư hạnh là Báo oán hạnh, Tùy duyên hạnh, 
Và sở cầu hanh, Xứng pháp hạnh. Ba hạnh đầu là sự tu trì 
đối với các loại khó, Xing pháp hạnh là dùng “vô só đắc làm 
phương tiện” thuc hành lục độ Đại thừa, 
Về tư tưởng của Hoàng Nhân, có Tu tám yếu luận (còn 
có tựa là Tối thượng thua luận) 1 quyển. Nhưng quyén này 


-- 55 


Một lung cüo tám 

gương soi bàng đồng 
аё Đường có cham hinh 
Eqt-ma vượt bién. mièn 
phép Бата đến Trung 
Suốc tuyên bó chủ yếu 
duo vào Kinh Lông-giỏ. là bó 
kinh tiêu biểu cho tu tưởng 
Phật giáo Đợi thữa của hậu 
ky Phát giáo Ấn Dó 


thuc ra do dé tử Hoằng Nhẫn ghi chép, chủ yếu nói vé 
những chủ trương thiển hoc của Đông Sơn pháp món, nhu 
“thủ tâm là đệ nhất”, “chỉ cần giữ chân tâm, trừ tận vọng 
niệm.. giống như lau kính, hết bụi thì tự nhiên kiến tính”. 


Trước tác của Thần Tú có Quán tâm luận 1 quyển và Đại 
thừa vó sinh phương tiện món 1 quyền. Quán tâm luận chủ 
trương “duy chỉ có một pháp quán tâm, thu nhiếp hết vạn 
hạnh là quan trọng nhất”, cho rằng vạn vật thế giới chỉ do 
tâm sinh ra, do đó phái tọa thién quán tâm để đối trị “tà 
таё”, đạt đến cảnh giới “dứt tâm”, “vô tâm” đạt đến giải 
thoát. Đại thừa uô sinh phương tiện môn còn cô tên là Đại 
thừa ngũ phương tiện Bác tông, chủ trương “tịnh tâm”, "lia 
niệm”, “khán tâm”, cho rằng “nhất niệm tịnh tâm, đốn siêu 
Phật địa” (một niệm tịnh tâm thì lập tức đạt đến quả vị 
Phật). 


Trong di thư Đôn Hoàng có Truyền pháp báo ky tịnh 
tự 1 quyển do Đỗ Phi đời Đường soạn vào năm 713. 
Quyển này ghi chép lược truyện và tư tưởng thiên pháp 


56 чё, 


của Dat-ma, Ниё Khả, Tăng Хап, Bao Tín, Hoàng Nhẫn, 
Pháp Như, Thần Tú. Điểm đặc biệt của quy 
Pháp Như là đệ tử nối pháp của Hoằng NI 


n này là xem 
ân, đồng thời 
chỉ rõ từ Đạtma đến Tăng Хап dùng Kinh Làng-già 


truyền thừa, nhưng trong chú văn phần lược truyện Đạt- 
ma thì phê bình bích quán và tứ hạnh, cho rằng đó chỉ 
là thuyết phiên diện, “không phải là luận tôt cùng” 


ay, Nam Thié 


xày dung 
mg Quốc 


hiện ty như, trar 


uóng. lö một 


TÜ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


Léng-già su tư ký do dé tú tái truyền của Hoàng Nhẫn 
là Tinh Giác bién soạn vào năm 720 chép tư tưởng của 13 
thiên sư qua 8 đời lấy Kinh Làng-già làm tông chỉ, là Cầu- 
na Bat-dà-la, Bó-dé Dat-ma, Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, 
Hoàng Nhán và Thán Tú, Huyén Di, Hué An cüng vói Phó 
Tịch, Nghia Phúc, Cánh Hiên, Huệ Phúc. Chữ “sư tư” nghĩa 
là thầy và đệ tử, tên bộ sách có nghĩa là “chép vé tư tưởng 
các vị thấy và đệ tử dùng Kinh Lăng già truyền thừa”. 
Trong aách có chép nội dung chủ yếu của quyển Nhåp đạo 
an tám yếu phương tiện pháp môn của Đạo Tín. Do Cầu-na 
Bat-dà-la là người địch Kinh Láng-già nén tác giả tôn làm 
Sơ tổ, cho thấy địa vị tối cao của Kinh Lãng-già trong hệ 
truyền thừa này. 


Lich dai pháp bảo ky 1 quyền do đệ tü của Và Trá ở chùa 
Bảo Đường, Thành Đô biên soan khoảng năm 760, là quyển 
sử thư tuyên truyền hệ thiên lấy chùa Bảo Đường làm trung 
tâm. Quyển này chủ yếu ghi chép truyền thừa của hệ Tư 
Chàu Trí Sàn là môn hạ Hoàng Nhẫn, hệ truyền thừa này 
là: Trí Săn truyền Xứ Tịch, Xứ Tịch truyén Vô Tướng, Vô 
Tướng truyền Và Trú. Vë các đời trước, quyển này cũng thuật 
về tư tưởng của sáu đời Tổ sư từ Đạt-ma đến Huệ Năng. 


58 Ча 


„Ж. Thin Tong Phái giáo 


TU TƯỞNG ĐẶC SẮC CỦA 
NGƯU ĐẦU THIÊN 


Ngưu Đầu thiên là hệ thiên của Pháp Dung, theo truyền 
thống được xem là đệ tù của Tú tő Đạo Тіл. Do Pháp 
Dung trú ở núi Ngưu Đầu sơn ở tây nam Nam Kinh nên 
hệ thiền có tên là Ngưu Đâu thiền. 


rong các tư liệu hiện tổn, để cập sớm nhất đến 
[ansa Bao Tin truyën pháp cho Pháp Dung là 
“Nhuận Châu Hạc Lâm Tự Cố Kinh Son Đại Su Bi Minh" 
do Lý Hoa soạn và “Ngưu Đầu Sơn Рё Nhất Тб Dung Đại 
Su Tán Tháp Ку” của Lưu Vũ Tích (sau này Cảnh Đức 
Truyền Dàng Lục dựa viết theo), thời gian vào khoảng năm. 
750, tức cách пат Pháp Dung qua đời khoảng một trăm 
năm. Nhưng Đạo Tuyên là người đồng thời với Pháp Dung 
(chết san Pháp Dung 10 пат), trong Tục Cao Tăng Truyện 
của Dao Tuyên viết rất tường tận về Pháp Dung lại không 
thấy nói đến quan hệ giữa Tú tổ Đạo Tín và Pháp Dung. 
Do vậy thuyết Ngưu Đầu là nhánh rẽ từ Бао Tín cũng như 
hệ truyền thừa của Ngưu Dáu tông: Pháp Dung – Trí Nham 
~ Huệ Phương - Pháp Tri — Tri Uy – Huệ Trung dèu thiếu 
y cứ xác thực. Nhưng Pháp Dung và tư tưởng thiển học 
Ngưu Đầu thiên lại là sự thực lịch sử. 


-a 59 


Ngưu Đầu thién là một dong thién có tư tưởng bát nguồn 
từ Không quán Bát-nhã. “Tuyệt quán luận” và “Tâm minh” 
là hai trước tác của Pháp Dung tiêu biểu cho tư tưởng Ngưu. 
Đầu thiên thời kỳ đầu. Theo Thiên Món Sư Tư Thừa Тар 
Đồ của Tông Mật thì Ngưu Đầu thiên dựa vào nén tảng tư 
tưởng Bát-nhã, đạt đến nhận thức vạn vật thế giới và xã 
hội nhân sinh như mộng như huyễn, trên cơ sở nhận thức 
này, cho rằng trong tu hành eán phải “táng ky vong tình” 
(mất bản thân, quên tinh cảm). Đây là thông qua ngưng 
tám tọa thiển làm cho tâm thức đạt đến cảnh giới khế hợp 


| 


pa 
reap Re 


E 


Segen m 
bise eh ped Xe 


VK yes d 


Yw i= 


* 


АБА да 
= М dE SU Ce X4 Ña b Ý q'a фә s4 


gio 
фэне 


st 


ПЕТИТЕ рт 
раа Ace m a 


ë 


Kak рау eem I| map 


R aite em 


Ka 
PINE 


yep 
š 


với không tịch, mất di tự ngã, quên tất са tinh cám duc 
vọng, như thế mới siêu thoát khổ nạn, đạt đến giải thoát. 


Do phát triển ở Nam Triểu là nơi Tam luận tông và 
Huyền học thịnh hành nén Ngưu Đầu thién chịu ảnh hưởng 
hai học thuyết này rất lớn. Tuyệt quán luận của Pháp Dung 
quan niệm “hư không là bản nguyên (bản thể) của Đạo” (hư 
không vi đạo bản), cho ràng “quán thân thực tướng, quán 
Phật cũng vậy... thực tướng là Không tướng”. Pháp Dung 
lại quan niệm “vô tâm hợp đạo”, “уб tâm dụng công”, vì 
“Бао” là bản thé siêu việt tám, vật, chi có thể dùng truc 
quán thể ngộ. Tư tưởng пау tương thông 
với chủ nghĩa thắn bí của Trang Tử và 
thuyết “đắc ý vong ngôn” của Huyền học. 
Vë mặt thiên pháp, Pháp Dung chủ 
trọng *vó tâm tuyệt quán" hoặc “tuyệt 
quán vong thủ”, cho rằng “уб niệm là võ 
tâm, võ tám là chán đạo”, vì thé lấy 
*táng ngã vong tinh" làm mục tiêu tu 
hành. Điều này rất khác biệt với quan 
niệm toa thiển quán tâm của Bóng Sơn 
pháp món, nhưng lại liên hệ sâu sắc với 
tư tưởng Huyền học. 


Chịu ảnh hương của Phật học phương 
nam, Ngưu Đầu thiển đưa ra tư tưởng 
“Бао biến võ tinh", "vó tinh thành 
Phát". Tam luận đại su Cát Tang trong 
Đại Thừa Huyền Luận có nói: “Nếu 
chúng sinh thành Phật thì một cọng cỏ 
cũng thành Phật”. Sau này Trạm Nhiên, 


Suyển Diệu phúp liên hoa kinh (кпп Phóp Hoa), bản: 
аё pudng 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


người trung hưng Thiên Thai tông, đưa ra thuyết "Và tình 
hữu tính", đây là Phật tính luận cho rằng không chi loài 
hữu tình mới có Phật tính mà loài vô tình như sông núi, 
thảo mộc, gạch đá.. cũng có Phật tính. Hai câu "Thanh 
thanh thúy trúc tận thị pháp thán, Uất uất hoàng hoa vò 
phi Bát-nhã” (Trúc biếc xanh xanh hết (Һау déu là Pháp 
thân, Lấp lánh cúc vàng chẳng phải không Bát-nhã) của 
Đại Châu Huệ Hải công biểu hiện tư tưởng đặc sắc của 
Ngưu Đầu thión. Có thể thấy ảnh hưởng to lớn của Ngưu 
Đầu thiên đổi với Phật giáo Trung Quốc. 

Có thể nói, trong quá trình Trung Quốc hóa của thiển, 
Ngưu Đầu thiên đã đóng góp một vai trà quan trọng (biểu 
hiện chú yếu ở phương diện Lão Trang hóa và Huyền học 
hóa). 


62 wa 


CÔNG ÁN “CHÅNG PHẢI GIÓ, 
CHẲNG PHẢI PHUN” 


Саи chuyện "chẳng phải gió. chẳng phải phuón" không 
thấy trong Đàn Kinh bản Đôn Hoàng là bán cổ nhất, 
nhung có chép trong Lịch đại pháp bảo ký và Tảo Khê đại 
su biệt truyện, sau khi Huệ Năng viên tịch khoảng hơn 
nia thế ky. Trong các bán khác của Đàn Kinh đều có chép 
câu chuyện này. Nếu đối chiếu обі tu tưởng Phật giáo của 
Huệ Năng thì có thể xác dinh dày là chuyện cô thật. 


heo thiên sử ghi chép, Hoằng Nhắn sau khi truyền 
Tân pháp và y bát cho Huệ Năng bảo quay về 
phương nam tam thời ẩn cư đợi thời hoằng pháp. Huệ Năng 
sau khi về đến Tào Khê, Quảng Đông, ẩn cư giữa hai huyện 
Tứ Hội, Hoài Tập, nhập bọn với đám thợ săn. Hơn mười 
năm sau, Huệ Năng đến chùa Pháp Tính ở Quảng Châu, lúc 
46 pháp sư Ấn Tông đang giảng Kinh Niết-bàn, do lá 
phướn treo bên ngoài vẫy phấp phới nên mấy vị tăng tranh 
luận. Một người nói: “Phướn là thứ không có sinh mệnh, tự 
ná kháng thể lay động mà do gió thái nó mới động”, người 
kia thì nói: “Gió và phướn cũng đều không có sinh mệnh, 
làm sao mà động được?”, người thứ ba nói: “Phưởn là vật do 
nhân duyên hòa hợp mà thành, do đỏ cái động của nó là 
cái đông của nhân duyên hòa hợp”, người thứ tư nói: 


— 53 


Z пигә Tang Phát gian 


*Phuán kháng động mà chính là gió dang động”. Huệ Nàng 
nghe đến chó này, không nhịn được mới xen vào nói với 
bọn họ: “Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướn 
động, mà chính tâm của chư vị động!” Chúng tăng nghe 
xong hết sức ngạc nhiên. Ngày hôm sau, pháp sư Ấn Tông 
mời Huệ Nàng đến đầm đạo, khi biết được Huệ Nang là đệ 
tử Hoàng Nhẫn thì hết sức kính trọng xin tôn làm thầy. 


Huệ Năng, họ thế tục là Lư, người Tân Châu, Quảng 
Đông, thuở bé dà mất cha, về sau hai mẹ соп di cu đến 
Nam Hải, Gia cánh rất bán hàn, Huệ Năng lớn lén phải 
bán củi nuôi mẹ sống qua ngày. Một lần lên thành phố 
bán củi, Huệ Nàng chgt nghe trong khách điểm có người 
đọc Kinh Kim Cương, nghe có phán lĩnh hài, mới hỏi thăm 
do đâu có được bộ kinh này thì vị khách đáp: “Tôi lễ bái 
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai, Kỳ Châu, nghe Tổ 
khuyên đạo cùng như tục chỉ cản trì tụng một quyển Kinh 
Kim Cương thì có thể kiến tính, nhanh chóng thành Phật”. 
Huệ Nàng vé nhà, lo liệu cho mẹ xong rỗi lén đường di Hồ 
Bác đến bái kiến Hoằng Nhân. Câu chuyện này nói lên 
mốt duyên giữa Huệ Năng và Kinh Kim Cương. Tư tưởng 
cốt lõi của Kinh Kim Cương là giảng về “Không”, cho rằng 
thế giới vạn hữu déu do một niệm (ат sinh ra. Từ Tu tổ 
Đạo Tín dà bát đầu chịu ảnh hưởng của tư tưởng Bát-nhà, 
do đó đến thời Huệ Năng, địa vị Kinh Kim Cương được 
nắng cao là điều rất tự nhiên. Điểm nổi bật của tư tưởng 
Phật giáo Huệ Năng là nhấn manh tự tám: “Nên biết tất 
cả vau pháp đều ở trong tám của minh. Sao lại không từ 
tự tâm mà đến hiện Chân như bán tính!" Đây có nghĩa là 
tất cá thế gian van hữu đều do tâm biến hiện ra, tự tâm 
cũng chính là Phật tính, khi nhận thức được tự tâm cũng 
chính là lúc thành Phật. Tư tưởng này không chỉ thống 
nhất với Kinh Kim Cương mà còn liên quan đến câu 


.- 65 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


chuyện “chẳng phải gió, cháng phải phudn" và tinh cờ 
nghe Kinh Kim Cương lãnh ngộ. 

Trong câu chuyện gió phướn xảy ra ở chùa Pháp Tính, 
Huệ Nàng sau khi phủ nhận gió động, phướn động đã chỉ 
rõ là do “tâm động”, từ đó kết luận thực chất của vấn dé là 
ở “tự tâm”. Điều này cho thấy Huệ Năng đã đưa Bóng Sơn 
pháp môn phát triển thêm một bước lớn với tư tưởng thiển 
hoc mới, đặc sắc và hoàn chỉnh. Thiền Dat-ma chú yếu thé 
hiện tư tưởng chủ nghĩa duy tám khách quan, Dóng Sơn 
pháp món do ảnh hướng của tu tưởng Bát-nhà nàn phát 
trién theo xu huóng chú nghia duy tàm chú quan, Hué Náng 
nhấn mạnh địa vị Kinh Kim Cương, sắc thái chú nghĩa duy 
tâm chủ quan lại càng rõ rệt. 


66 Ча. 


X Thiện Tông Phải gián 


THUYẾT ĐỐN NGỘ CỦA ĐẠO SINH 
VÀ HUỆ NĂNG 


Trước khi Huệ Nang sáng lập thuyết "đốn ngó" khoảng 
300 năm, đã có Trúc Đạo Sinh dua tu Hưởng "bát kỳ ai 
cũng có Phật tính” và thuyết “đến ngộ thành Phát". Vì 
váy, trong thời gian dài đến nay, người ta thường liên hệ 
thuyết đốn ngộ của Huệ Nàng обі thuyết đến ngô của 
Đạo Sinh, có quan điểm cho rằng Huệ Năng hë thừa trực 
tiếp từ tưởng dán ngộ của Đạo Sinh, xem thuyết dán ngộ 
của Đạo Sinh là "uyên nguyên của Thiền lông”, “nền 
tång của thiền Trung Quốc”. 


й góc độ lưu truyền Phát hoc, chúng ta không phủ nhận 
sự ánh hưởng của học thuyết đời trước đối với tư tưởng 
đời sau, cùng không phủ nhận sự cực kỳ tương cận về mặt 
hình thức và vài điểm giống nhau về nội dung của hai 
thuyết “đến ngộ”. Nhung cũng không khó phát hiện, hai 
thuyết đốn ngộ xét từ bối cảnh lịch sử, nguồn góc tu tưởng 
cũng như nội đung cụ thể đều сё sự khác biệt lớn, giữa 
chúng không có quan hệ nguồn gàc và kế thừa trực tiếp. 
Đạo Sinh và Huệ Năng sống vào hai thời kỳ lịch sử khác 
nhau, thuyết đến ngộ của hai người là sản vật của cuộc sóng 
ха hội ở hai thời dai khác nhau. Thuyết “đốn ngô thành 
Phật” của Dao Sinh có mối liên hé bản chất mật thiết với 


„а? 67 


triết hoc quan phương huyền hoc dưới su thống tri của giới 
sĩ tộc và nền kinh tế sĩ tộc môn phiệt cuối Đông Tấn, đầu 
Lưu Tống, Nam Triéu. Đạo Sinh tham du vào phong trào 
nghĩa hoc Phật giáo thời Đông Tán Nam Triéu, tích cực 
thiết lập lý luận Phật hoc cho nhu cầu của tầng lớp thượng 
tầng xã hội. Do đó, học thuyết của Đạo Sinh sau khi phổ 
biến được giới sĩ tộc môn phiệt đón nhận nhiệt thành, ca 
ngợi hết lời. Tùy Văn Đế sau khi tức vị, dùng chế độ khoa 
cử tuyển quan thay thế chế độ cứu phẩm trung chính từ thời 
Tào Ngụy, ở một mức độ nhất định đã hạn chế được thế lực 
si tộc. 


Ë. то Tang Phái giáo 


Duong Thái Tông vi muốn lôi kéo giai cáp địa chủ, cũng 
сб tập đoàn thống trị với nòng cốt là tông thất nhà Đường 
và công thần, да hạ lệnh soạn “Thị tộc chí”. Biên pháp này 
đã làm giám hữu hiệu quyền lực của giới sĩ tộc. Võ Tác Thiền 
tham dự quốc chính, sửa đổi “Tính thị lục”, lấy hậu tộc (thân 
tộc của hoàng hậu) làm cấp thứ nhất, còn lại lấy cao thấp của 
quan phẩm làm chuấn. Võ Tắc Thiên trong thời kỳ chấp 
chính thường dùng lực lượng địa chủ thứ tộc tấn công thế lực 
cựu sĩ tộc. Tuy giới sĩ tộc vẫn có sức mạnh kính tế, chính trị 
và ảnh hưởng xã hội khá lớn nhưng cũng đã bắt đầu suy yếu. 
Theo đà suy yếu của giới sĩ tộc, phía sau su hưng thịnh của 
Phật giáo đã tiềm ẩn nguy cơ, cần phải tiến hành cải cách 
triệt dé, trong bối cánh này, thuyết “đốn ngộ thành Phật" 
của Huệ Năng đã xuất hiện. 


Tit thời này trở di, Phật giáo Trung Quốc bước vào thời 
kỳ phản tỉnh sảu sắc. Thuyết đốn ngộ của Đạo Sinh thể 
hiện lý luận của tàng sĩ nghĩa học kinh viện, được đề xuất, 
từ góc độ phái biệt Phật hoc đương thời, là sản vật của nón 
kinh tế si tộc môn phiệt. Còn thuyết đến ngộ của Huệ Nàng 
từ góc độ thực tiễn của thiển, dùng hình thức tông phái 
Phật giáo để biểu hiện, có đặc điểm kết hợp mát thiết với 
cuộc sống thường ngày, phản ánh xu thế cơ bản của cải 
cách Phật giáo trong thời kỳ chế độ sĩ tộc môn phiệt đang 
dán suy yếu. 

Tw tráng Phật giáo của Đạo Sinh được kiến lập trên се 
sở khẳng định kinh điển Ấn Độ, là kết quả của sự nghiên 
cứu, “tuệ giải” đối với kinh Phật. Tuy Đạo Sinh dùng 
phương pháp không cầu nệ ngôn từ, đưa ra kết luận táo 
bạo, nhưng Đạo Sinh vẫn luôn luôn không xa rời kinh Phật. 
Ngược lại với tín ngưỡng dựa vàa tha lực để cầu giải thoát 
của Phật giáo truyền thống, Huệ Năng đã lập ra một tông 
phái chỉ dựa vào tự lực, vào giác ngộ chủ quan cá nhân, 


— 63 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÀT GIÁO: 


không cần dàn luận y cứ kinh điển. Thiền đốn ngộ của Huệ 
Năng thành lập trên cơ sở bài xích, thoát khối kinh điển 
Ấn Đô. Từ thuyết đốn ngộ của Dao Sinh khá có thé đưa ra 
được kết luận Trung Quốc hóa Phật giáo, nhưng từ thuyết 
đốn ngộ của Huệ Năng có thể nhìn thấy xu thế Trung Quốc 
hóa Phật giáo. Thuyết đến ngộ của Dao Sinh không thế nào 
thoát khói kinh sớ chương cú và sự sùng bái đối với Phật 
T6, kinh Phật, nhưng thuyết đến ngộ của Huệ Nàng lại dán 
đến hành vi “ly kinh phản đạo" như la Tổ mắng Phật, thiêu 
hủy tượng Phật, nhạo báng kinh điển. 


Về nội dung eu thể, thuyết dôn ngộ của Đạo Sinh và Huệ 
Năng có sự khác biệt lớn. “Đại đến ngộ” cúa Đạo Sinh là sự 
phát trién trong quá trình hấp thu có phê phán thuyết “tiểu 
đến ngộ” của những tăng sĩ như Chỉ Dao Lâm, nó phủ dinh 
tính giai đoạn của đốn ngô, nhưng kế thừa y cứ lý luận “Lý 
bất khả phân”. Do đó, dóng thời với dé xướng đốn ngộ, Dao 
Sinh đại lực tuyên truyễn tính trọng yếu của sự “kiến Lý”, 

“minh Lý”, cho rằng đây là con đường căn bản dé trừ phiên 
não, thành Phát. Vi thế Đạo Sinh còn dua ra quan điểm 
“tích học vô hạn”, xem “tích bọc” (tu đưỡng Phật học trường 
kỳ) là điều kiện tiên quyết để đốn ngộ. Ngược lại với quan 
điểm này, Thiền tông ở giải thoát luận nhấn mạnh "tám 
sinh moi pháp sinh, tàm diệt moi pháp điệt”, quy kết tất са 
vạn vật vũ trụ ёи là sản vật của tâm, Dön ngộ của Thiên 
tông, chủ yếu là hạ công phu ở cái tâm này, lấy tâm làm 
then chốt quyết định của mê ngộ, do đó, tu tưởng đốn ngộ 
của Huệ Năng hoàn toàn không có sự “kiến Lý”, “minh Lý”. 


Huệ Năng không thừa nhận hoạt động nhận thức theo ý 
nghĩa thông thường, cố ý bài trừ những hoạt động tư duy 
và phương thức biểu đạt như nhận thức, phê phán, suy lý, 
luận chứng và lấy trực giác đối với tự tâm Phật tính thay 
thế nhận thức đối với “Lý”, 


T0 Ча 


Y NGHĨA ТОМ GIÁO CỦA TU TƯỞNG 
`PÓN NGỘ THÀNH PHẬT” 


Ти tưởng Phật giáo của Huệ Năng tạo ảnh hưởng thâm 
vién nhất đối vói hậu thế chính là “đốn ngộ thành Phật”. 
“Đến ngộ thành Phát" nghĩa là không cán phải tu tập 
trường kỳ, chỉ cần lập túc giác ngộ Phảt tính bản hữu 
của mình thì chính là lúc thành Phật. 


uà Nàng cho rằng, “mê thì vô số kiếp, ngộ chỉ trong 
Hư “niệm trước таё tức phàm phu, sau niệm ngộ 
tức Phát", “một niệm ngu thì Bát-nhà tuyệt, một niệm trí 
thì Bát-nhà sinh”. Đây cũng có nghĩa là, thành Phật chí 
trong một sát-na (một niệm). Huệ Năng có nói đến kinh 
nghiệm đốn ngộ thành Phật của chính mình: “Lúc ta ở chỗ 
Hoàng Nhãn, vừa nghe liên đại ngộ, lập tức thấy Chân như 
Phật tính", Huệ Năng cho rằng, đốn ngô là con đường duy 
nhất để thành Phật: “Nếu ngộ được đốn pháp vô sinh, thì 
Tây phương chỉ trong sát-na; không ngộ đốn giáo Đại thừa, 
niệm Phật vãng sinh đường xa, làm sao đến được?” (Đàn 
Kinh, bản Đôn Hoàng). Nếu lãnh ngộ được đốn ngộ pháp 
môn thì thế giới Tây phương cực lạc ở ngay trước mất. 
không lãnh ngộ dàn ngộ pháp món thì dù cố niệm Phật tu 
tập trường kỳ cũng khó đến bờ giải thoát. 


Thuyét dón ngü сйа Hué Nàng dua trén nén tàng tu 
tưởng “tâm tính bàn giác”. “Bản giác” nghĩa là tâm tính 
chúng sinh bản lai là giác ngộ, bản lai là Phật, do đó, đốn 
ngộ không chỉ là khả năng mà chính là hiện thực. Huệ 
Năng nói: “Ngay trong thân, tà kiến phiển não, ngu sỉ 
mé vọng, tự có bản giác tinh". (Dàn Kinh, bản Đôn Hoàng). 
Chúng sinh cho dù bị phién não mê vong, nhưng vẫn không 
bị mất Phật tính bán giác. Do chúng sinh bản lai giác ngộ 
nên bất kỳ lúc nào trong cuộc sống thường ngày cũng đều 
có cơ hội để đốn паб thành Phật “ріс tay nhấc chân, luôn 
trong đạo trường, là tâm là tình, cùng quy tính hải”. (Vương 
Duy ~ Luc tổ bi minh). 


Thuyét dón ngó thành Phát саа Hué Nàng dà vach ra 
con đường thành Phát nhanh chóng, có ý nghĩa tón giáo 


hết sức sâu sắc. Thành Phật chỉ trong một niệm, là trực 


4, Chùa Nam Hoa nhin tử xơ. Trong hinh ở phia xa là tháp Linh Chiếu được xây. 
vào đời Minh, tháp hinh bó! giác xây bỏng gọch, sơn các màu đỏ, vàng 
trống vỏ lục 


giác thé ngộ ngay trong sát-na tự thân có sẵn “bán giác 
tính”, vậy thì những công phu tu tập mà Phật giáo truyền 
thống chủ trương như tụng kinh, niệm Phật, toa thiển.. 
cũng mất đi ý nghĩa thực tế. Phật giáo truyền thống chú 
trọng tụng kinh, Huệ Năng lại chủ trương bất lập văn tự, 
tự ngộ; Phật giáo truyền thống dé xướng các hành vi công 
đức như bố thí, lập chùa thì Huệ Năng lại phản đối, cho 
rằng đó chỉ là “tu phước” mà không phải là “công đức”; 
Phật giáo truyền thống chủ trương niệm Phật để vãng 
sinh Tây thiên, Huệ Năng chỉ ra “tâm khởi bất tịnh, niệm 
Phật vàng sinh khó đến”, “Кё mé niệm Phật vàng sinh, 
người ngộ tự tịnh tàm mình”. niệm Phật không thé thành 
Phật; Phật giáo truyền thống xem trọng công phu tọa 
thiển, Huệ Năng lại 
cho rằng: "Sinh ra ngồi 
không nằm, chết đi 
nằm không ngồi, một 
bộ xương hôi thối, có gì 
là công phu!" dua ra 
quan niệm mới vé 
thiển: “Ngoài Па tướng 
là thiển, trong chẳng 
loạn là dinh", Nhất 
hạnh tam muội là 
“trong tất са mọi lúc, đi 
đứng ngồi nằm, thường 
hành trực tâm”; Phật 
giáo truyền thống 
khích lệ xuất gia tu 
hành, nhưng Huệ Năng 


4 lượng Phật Thich-co hàng 
phuc ngoại doo. đời Đường 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Jai cho ràng “nếu muốn tu hành, ở nhà cũng được, không 
cán ở chùa”. Có thể thấy, sự sáng lập Thiến tông và 
thuyết đến ngộ thành Phật của Huệ Năng là một biến 
chuyển trọng đại trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. 


Huệ Năng đưa ra thuyết đốn ngộ thành Phật đã rút 
ngắn khoảng cách giữa thế gian và Tịnh độ. Tư tưởng này 
thích hợp với nhu cầu tôn giáo của giới quan lại và sĩ đại 
phu mới hưng thịnh cũng như tång lớp quán chúng lao 
động. Vì vậy không những được sự hoan nghênh của tăng 
dà Phật giáo mà còn được ủng hộ nhiệt tình của quảng đại 
dân chúng trong xã hồi. Sự phát triển nhanh chóng của 
Thiền tông và sau không phải không liên quan với dièu 
này. Do mục đích căn bản của “đến ngộ” vẫn là thành Phật, 
muốn rút ngắn trình tự tu hành thành Phật, do đó đồng 
thời với sự phủ dinh tọa thiên theo ý nghĩa truyền thống, 
tu tưởng này lại mở rộng pham vi của Thiên. Từ đó có thé 
thấy hiệu quả tôn giáo của tư tưởng này càng rõ rệt. 


74 Чы 


Ж. тавы Tang Phát giao 


SU TRUNG SUỐC HÓA PHẬT GIÁO 
CỦA THIÊN TÔNG HUỆ NĂNG 


Huệ Nàng sáng lập Thiền tông là một cuộc cách tôn 
trong dai của Phát giáo Trưng Quốc, đẩy Phát giáo tiến 
thêm một bước theo hướng Trung Quốc hỏa. 


hật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc, muốn truyền 

bá và phát triển cần phải làm cho giáo nghĩa thích ứng 
với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Бау chính là sự 
Trung Quốc hóa Phật giáo, và là một tiến trình lịch sử. 
Thời Đông Hán, Tam Quốc là thời kỳ sơ Lruyën của Phật 
giáo ở Trung Quốc, thời đó đo hiểu biết về Phật giáo rất ít 
nên người ta xem Phật giáo là một loại đạo thuật thần tiên 
lưu hành trong xã hài, Thời kỳ Nguy Tấn huyền học thịnh 
hành, Không tông Dai thừa với nội dung cân bán là hoc 
thuyết Bát-nhà, do có điểm tương tự với huyền học về mặt. 
iu tưởng nên được truyền bá nhanh chóng, học giả Phật 
giáo thường dùng tu tưởng huyén hoe Lão Trang để giải 
thích giáo nghĩa Phát giáo phù hợp với nhu ейи của tầng 
lớp xã hội thượng tàng đương thời. Thời kỳ Nam Bác Triều, 
Phật giáo và уап hóa truyền thống tiến thêm một bước 
dung hợp nhau, và theo sự phát triển của Phật giáo, dà 
xuất hiện nhiều học phái lấy việc nghiên cứu một kinh điển 
nào đó làm trung tâm, như học phái Niết-bàn, Thành thực, 


- ` 75 


Tam luận, Ti-dàm, Địa luận, Nhiếp luận, Làng-già. Những 
học phái này ra đời tạo cơ só lý luận tư tưởng cho sự thành 
lập lån lượt các tông phái Phật giáo vào thời kỳ Tùy Đường. 
Thiên tông là một trong nhiều tông phái Phật giáo thời 
Tùy Đường, so với các tông phái khác, Thién tông có tính 
dân tộc đặc sắc hơn, là tông phái thúc đẩy sự Trung Quốc 
hóa Phật giáo tiến thém một bước lớn. 


Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc, trong vài trăm 
năm, Thích-ca Máu-ni và chu Phát khác luôn được tôn sung 
ở dia vi thần thánh uy nghiêm, nhung Huệ Năng xem tự 
tàm và Phát tính ngang nhau, quan niém thành Phát là 
dón ngộ tự thân vón có sẵn đủ 
Phật tính, từ đó đã phá trừ mạnh 
mẽ sự mê tín Tây phương và sùng 
bái Phật Tổ. Huệ Năng nói: 
“Người đông phương tạo tội, niệm 
Phật cầu sinh Tây phương; người 
Tây phương tạo tội, niêm Phật 
cầu sinh quốc nào?” (Đàn Kinh, 
bản Đôn Hoàng). Theo hướng tư 
tưởng này, Thiển tông sau Huệ 
Năng đưa ra tư tưởng “ly kinh 
phản đạo”, “đại đảm hoài nghỉ”, 
*độc lập tư khảo” có ý nghĩa quan 
trọng đối với việc tiến thêm một 
bước thoát khỏi lý luận thần học 
và lễ nghi tón giáo phúc tap cua 
Phật giáo Ấn Độ. 


& Điện Lục Tổ d chüa Quang Hiếu 
Quồng Chóu 


76 чё. 


Su sáng láp Thién tóng cúa Huë Nàng dà phá và bán 
sắc cố hữu của sinh hoat thường ngày của tăng dó Phật 
giáo, từ đó trở nén thích ứng với phương thức sinh hoạt và 
sản xuất của Trung Quốc. Phát giáo Ап Độ quan trọng khát 
thực khổ hạnh, tung kinh niệm Phật, yêu cầu thực hành 
nghiêm cách các phương thức tu hành. Làng-già sư thời ky 
đầu cũng vẫn trải qua cuộc sóng *Dáu-dà hạnh” một у một 
bát đi khất thực, Huệ Năng thì để xướng phương thức sinh 
hoạt tự do, làm cho сибе sống hàng ngày của thién tăng trở 
nên bình dân hóa, thé tục hóa. Sau khi Huệ Nàng qua đời 
không lâu, thiển tăng bất đầu theo phương thức sinh sống 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


tự cấp tự túc, tự lao động để sóng, “một ngày không làm, 
một ngày không ăn”. Những chủ trương này đã kết hợp mát 
thiết phương thức sinh hoạt của thiền tăng với phương thức 
sinh hoạt và sản xuất của nén kinh tế tiểu nông thời cổ 
Trung Quốc. Sự thay đổi lớn này đã làm cho Thiền tông kết 
hợp hài hòa hon với cơ cấu xã hội phong kiến Trung Quốc, 
từ đó có được sinh lực manh mà dé phát triển. 


Khi thoát khỏi sự ràng buộc của tôn giáo ngoại lai, Thién 
tông Huệ Năng đã kết hợp với tu tưởng truyền thống Trung 
Quấc. Tư tưởng chủ nghĩa hit và và truy cầu tự do tỉnh thần 
của Trang Tử, lý luận đắc ý vong ngôn cùng với phong cách 
khoáng dat, tùy thuận tự nhiền, miệt thị lễ pháp của huyén 
học, đầu tạo ảnh hưởng lớn đối với Huệ Năng và các thế hệ 
đệ tử sau này, Phật tính luận của Huệ Năng cho rằng mọi 
ngưỡi ai cũng có tâm tính bản lai giác ngộ và tính thiện 
luận của Nho gia là hai tư tưởng có điểm tương đồng nhau. 
Sau Huệ Năng, Thiên tông tiến thêm một bước tiếp cận với 
Nho giáo, kết hợp dung hòa với học thuyết luân lý phong 
kiến lấy chữ hiếu làm gốc của con người, sáng tác nhiều tác 
phẩm luận về hiếu, xuất hiện nhiều “hiếu tảng” rất nổi 
tiếng. 


78 ww 


„Ж. Thiện Тани Phát giaa 


TƯ TƯỞNG CĂN BẢN CỦA 
KINH LÃNG GIÀ 


Kinh Lang-già có ba bản dich: 1.Bán dich của Cáu-na 
Bat-dà-la đời Liru Tống có tên là Lăng già A-bat-da-la báo 
kinh gâm 4 quyển, nên được gọi là Ти quyến Lăng-già; 
2.Bán dịch của Bó-dà Lưu-chí đời Nguyên Nguy, tên là 
Nhập Láng-già kinh, 10 quyển, goi là Thập quyển Láng- 
già. 3.Bán dich của Thuc-xoa Nan-dà đời Đường tên là 
Đại thừa nhàp Lang-giờ kinh, 7 quyền, goi là Thất quyển 
Láng-già. Trong các bản dich này, bản Lang-già A-bot-da- 
la bảo binh là bản dịch sớm nhất và có ảnh hưởng rộng 
nhất, là kính điển căn bản của Lăng già sự. 


+ Ang-già" là tén ngon núi nơi Đức Phát thuyết pháp, "A- 

bat-da-la" có nghĩa là “nhập vào”. Теп bộ kinh có nghĩa 

là “bộ kinh quý báu mà Đức Phật thuyết khi nhập núi 

Làng-già". Đây là bó kinh có nội dung tư tưởng phức tạp, 

bao gồm nhiều thể hệ khác nhau, vì vậy không những được 

Lãng-già sư phụng trì mà sau này còn được Pháp tướng 
tông (Duy thức tông) đặc biệt chú trọng. 

Kinh Làng-già dua ra mệnh dé “tam giới duy tầm”, đây 
là mệnh đề mà sau này trở thành tư tưởng căn bản của Duy 
thức tóng. Trên сс sở lập thuyết “tam giới duy tâm”, Kinh 
Lăng-già đưa ra tư tưởng Đại thừa Ngà pháp, Tam tự tính, 


-~ 79 


Bát thần thức, Nhi cô ngã. Tu tưởng này vé sau trở thành 
nội dung сап bản của học thuyết Duy thức. Wgữ pháp là 
năm pháp bao gồm Tướng, Danh, Phân biệt, Chính trí, Như 
như. Тат tit tính là Vọng tưởng tự tính, Duyên khởi tự tính 
và Thành tự tỉnh. Vé sau Duy Thức tông đổi thành “Biến 
kế chấp tự tính”, “Y tha khởi tự tính” và “Viên thành thực 
tự tính". Bát thức góm sáu thức là Nhãn, Nhi, Ty, Thiệt, 
Thân, Y và hai thức là Mat-na thức và A-lai-da thức, sau 
này được Duy thức tông luận giải tường tận. Nhi vô ngã là 
Nhân vô ngã và Pháp vô ngã, đây là tư tưởng căn bản của 
Đại Thừa. 

Một nội dung quan trọng khác của Kinh Lăng-già là 
thuyết Như Lai tạng. Chữ “tạng” có nghĩa là chứa đựng, 
Như Lai tạng có nghĩa là tất cả chúng sinh đều tàng chứa 
Như Lai pháp thân bản lai thanh tịnh, tức là Phật tính. 
Kinh Lăãng-già cho rằng, Như Lai tạng tuy tự tính thanh 


bì 


LI э эол pop reu he E 
LX ж ою 2 2W) là ng 4 3i 2 
ЖА ЕЭ ж Жо» ви #& me ipia 3 
Tx Pk RÀ ЯнК C А AR REGES peo X A к. A. 3 
рд 3 m Ak %® aS OK X x — 3 3X Fk 3 d 
җ < жо ФЕЬ = —W% pÉ в л 3m DOR 
Josh 38 А SÑ Gk oe F tü ж ой ж Җор DU j 
E жж л айы < FV Жж Ae EUIS N Ж 4U +. 
A Зд = ш {= À 3 24 MÃ Ë S A AT 2 
Ж + ж MOON OR жоко, ое & А X AK 2 
PAREA Ж 2k Xm лж ЛЖ = de € h6... 
£ э GMUM 4 2 3 Е ЧЕЧ ГЭЕ 3 
аъ ОК 01 Ж R Sk зе AER qa GL жос А 
AL sk 9À Ж % qu OE Sx e PBpom ep 2v dE ЭҢ. 
dA s Gm ded SOR PEE h X. 8 5-3 > 
Pp pROH STROKE = А < * + 3Ë RE ж ож OR Ë ` 
(Be ÂN X 4|» RO 3k c2 щ а ощ JA 35. DN: 


tinh nhung do khách tràn che phủ làm cho bất tịnh. Tu 
tưởng Nhu Lai tạng có ý nghĩa khái thị quan trọng đối với 
Đạt-ma thién, căn cứ lý luận của Đạt-ma thiên là “thâm tín 
tất cả chúng sinh déu có đồng nhất chân tính, nhưng do 
khách trần che phủ nên сап phải ха nguy quy chân”. “Đồng 
nhất chân tính” ở đây chính là Như Lai tạng, vì bị khách 
trần che phủ nên phải tu tập bích quán để trừ dứt khách 
trần (ха ngụy) hiển lộ Phật tính thanh tịnh (quy chân). Có 
thể nói, tư tưởng này không chỉ ảnh hưởng đến Lăng-già sư 
mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử Thiên tông. 


Trong Kinh Làng-già dé cập rất nhiễu về thiên và phân 
chia thién thành bốn loại là Ngu phu sở hành thiên, Quán 
sát nghĩa thiên, Phan duyên như thiên và Như Lai thiên. 
Ngu phu sở hành thiển là cấp thiền thấp nhất, chỉ quán 
“nhãn vô ngã”, *Ngu phu" là hai thừa Thanh văn, Duyên 
giác và ngoại đạo. Quán sát nghĩa thién là cáp bậc cao hơn, 
từ quấn “nhân vô ngã” 
tiến đến quán “pháp vô 
ngã”. Phan duyên như 
thién là thién quán “nhị 
vô пра” đến chỗ như 
thực không sinh vọng 
tưởng. Từ “phan duyên” 
có nghĩa là tiếp cận đến 


Phốm thử sáu Nhu Lai tính 
! của Dal bák-niér-bàn kinh ở 
động Đôn Hoàng. їп Com Тос. 

vn Quyển kinh này dài 332m, rộng. 

m 7Ñ 19 4 28cm. lổng cộng 190 hỏng. Kinh 
A» được gọi tắt ld Niét-bon «nh. Bam 

а каз ж Xa Võ Sóm đời Bác Lương dich, 40 
жа жа HN ж. EXE ИЕН ёл Bo kinh sou khi ruyén vao 
ж, ANA ЖЬ ox эз Ж. aR "- Trung Quốc too ónh hưởng tốt lớn 
* 28 л. JW N £ = AD 
= ЖЖ. д за [J4 XS, 


"ы 


„м? 81 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


gần, “nhu” là Chân nhu. Nhu Lai thiên là cáp bác cao nhất, 
đã ngộ nhập cảnh giới Như Lai, tương đương với “Tối 
thượng thừa thiền” mà môn ha Đạt-ma truyền nhau theo 
luận thuật của Tông Mật. 


Kinh Làng-già còn nói đến tư tưởng “Tông thông”, tư 
trưởng này chú trạng ở sự ngộ ly, nội chứng, rời bó ngàn 
thuyết, văn tự, vong tướng, nhấn mạnh tự tu, tự ngộ, tự 
chứng để đạt đến cảnh giới “tự giác thánh trí. Vë sau 
Thiền tông сап cứ vào su phân biệt “Tông thông” và 
“Thuyết thông” của Kinh Lãng già phân chia Phật giáo 
thành hai loại là “Tông môn”, tức Thiên tông và “Giáo ha", 
tức tất cá ебе tông phái khác ngoài Thiên tông, chú trọng 
giảng giải kinh giáo. 

Trong Kinh Lăng-già cũng luận về vấn dé “đôn” và 
“tiệm”, cho rằng muốn triệt để điệt trừ phién não thì 
phương pháp thuộc vào “tiệm” mà không phải là “dön”, 
nhưng đồng thời kinh cũng nói muốn trừ bỏ phiền não, đạt 
đến cảnh giới thành Phật cũng có thể “đốn chiếu”, “đến. 
hiển”. Tư tướng “đốn”, “tiêm” tương phản nhau này của 
Kinh Lãng-già có ảnh hưởng sâu xa đối với sự phân chia 
Nam Bắc tông sau này. 


82 ыд. 


TU TƯỞNG CĂN BÁN CÚA 
KINH KIM CUONG 


Kinh Kim cương có tên đây dii là Kim cương Bát-nhã ba- 
la-mát kinh (Vajrachedika-Prajnaparamita-Sutra), có tất 
cd sáu bán Hán dịch, phổ bién nhất là bản dich của Cuu- 
Ma-La-Tháp (344-413) toàn ván hon 5200 chủ. Kinh Kim 
cương là bộ kinh dac biệt quan trong vi nó thé hiên tu 
tưởng trung tâm của bó Dai Bát-nhà kinh góm 600 quyển, 


iém nổi bật nhất của Kinh Kim Cương là tự tưởng 

Không tông Bát-nhà Đại thừa, cho rằng tất cả sự vật 
là hư huyễn, không thực. Trong kinh cá nói: “Tất cả tướng 
đều là hư vọng, nếu thấy các tướng là phi tướng, tức là thấy 
Như Lai". (Phàm sở hữu tướng giai thị hu vong, nhược biến 
chư tướng phi tướng, tức kiến Nhu Lai); “Thực tướng tức là 
phi tướng” (Thực tướng giả, tức thị phi tưởng). Tướng là 
tướng trang của sự vật, thực tướng là tướng trạng chân thuc 
của sự vật. Kinh nói bán chất của tất са sự vật đều là hư 
vọng, không thực, cái mà chúng biểu hiện chỉ là giả tướng 
chứ không phải thực tướng. Tướng trạng của thực tướng là 
Không, là “phi tướng”. Trong kinh lại nói: “Nếu Bó-tát có 
ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, tho giá tướng thì 
không phải là Bó-tát". (Nhược Bó-tát hữu ngũ tướng, nhân 
tướng, chung sinh tướng, thọ giá tướng, tức phi Bô-tát). 
Điều này nghĩa là nếu muốn trở thành Bó-tát thì phải đoạn. 


м? 03 


tuyệt các loại tướng trên. Kinh còn nói: “а tất са tướng 
gọi là chư Phật”. (Ly nhất thiết tướng, tức danh chư Phật), 
muốn thành Phật thì đầu tiên cần phải liễu ngộ đạo lý tính 
Không Bát-nhã. 

Kinh Kim Cương nhiều lần nhấn mạnh câu: “Nên vô sở 
trụ mà sinh cái tâm ấy” (Ung vó sở trụ nhi sinh ky tâm), tâm 
không nên chấp trước vào bất kỳ sự tướng nào. Tư tưởng này 
trong Đàn Kinh của Huệ Năng được thể hiện thành thuyết 
“уб trụ vi bản” (lấy vô trụ làm góc). Trong Đàn Kinh bản Đôn. 
Hoàng có nói: “Vô trụ là bản tính 
con người, niệm niệm không dừng 
trụ, tiên niệm, kim niệm, hậu niệm, 


i! Tượng А-пап (bên а) và Mo-ho 
Co-diép (bên trên) bằng sứ trống, 
đời Liêu. Trong thập doi đệ tü của 
Phót. A-nan được gọi lò "da vón đệ 
nhót', Co-diếp lò "dóu-dà đệ nhár 


niệm niệm tương tục, không đứt đoạn; Nếu một niệm đoạn 
tuyệt, Pháp thân lién ly Sác thân. Trong niệm niệm tương 
tục, không trụ ở tất cả các pháp, nếu một niệm trụ, thì niệm 
niệm liễn trụ, đó gọi là hệ phược. Ở tất cả các pháp niệm 
niệm đều không trụ, là không hệ phược”. Cảnh giới tự đo 
không hệ phược chỉ có thể đạt đến khi không chấp trước vào 
tất cả mọi pháp. 

Đồng thời với sự phủ định triệt để thế giới khách quan, 
Kinh Kim Cương thậm chí còn phủ định luôn cả Phật pháp 
là đối tượng mà tin dó Phật giáo truy cẩu: “Không có dinh 
pháp Như Lai có thể nói” (Vô hữu định pháp Như Lai khả 
thuyết); “Gọi là Phật pháp tức phi Phật pháp" (Sở vi Phát 
pháp giả tức phi Phật pháp); "Thuyết pháp đó thực ra 
không có pháp gì có thể thuyết, mà chỉ tạm gọi là thuyết 
pháp”. (Thuyết pháp giả, vó pháp khả thuyết thị danh 
thuyết pháp). 


й Quyển Diéu pháp liên hoa kinh đời Đưởng. nám chữ phia rên của dòng cuối 
cũng là "Thiện Bỏo thộp ngũ tải'. tức năm 754 s CN. 


j#E: Wem 3 + R. F 3 Яй л. tr + 
Т у s iiutlkldm 
AM ТЕБЕТ t Km h $ 2 3 A K u. 
Ji ЖЕР C Pị 7 ‡y 4# е 9 RA o J 
Г) £ м B te củ: 
` s S Р „ЖЗ 8 ж = юа К 
Д 2 Жи. » 49+ à 45H í 
- Жк аж ETER š 
A т#л ÀCKG = + = 

Ж ДА 5 h e q 5. 4-0 Е 
d fONI-Éaggdnuidls 
* КҮЧ ЛЕЛЕ ow x7 УТЕ 4 
2 РЕН ТЕЕ w p Ë RL E 5 
= * ЙҮ ЖЕ е $ ACE € 
š Тав 
Ў Теда 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Kinh cho rằng nếu chấp vào Phật pháp thì khó có thé 
thành Phật. Bài kệ bón câu sau cùng khái quát toàn bà nội 
dung của Kinh Kim Cương: 

“Nhất thiết hữu vi pháp 
Nhu mộng huyén bào ảnh 
Như 10 diệc nhu điện 
Ung tác như thi quán". 


(Tất cá pháp hữu vi 

Như mộng, huyễn, bot. bóng 
Như sương, cũng như chớp 
Nén khởi quán như thế.) 


Pháp hữu vi chỉ tất cả mọi hiên tượng trong mối liên hệ 
tương hỗ, sinh diệt biến háa. Tất cả mọi hiện tượng của thế 
giới (bao gồm vật chất và tính thần) đều là huyén giác, 
mộng tưởng, bọt nước, bóng ánh, như sương và điện chớp, 
bản tính cúa chúng là Không. 


Do ngắn gon, tu tưởng sáng rõ nhất quán nén Kinh 
Kim Cương có tác dung quan trọng trong việc truyền bá tu 
tưởng Không tông Bát-nhà Đại thừa, vào thời Tuy Đường 
đã ánh hưởng true tiếp đến sự hình thành tư tưởng Thiên 
tông. 


86 Ww. 


„Ж. Thien Tang Phát giao 


SƠ ШОС VỀ CÁC BÁN ĐÀN KINH 


Văn bản Thiên tông quan trọng nhất còn tón tại đến nay 
ghi chép nội dung thuyết pháp của Huệ Năng là Đàn 
Kinh. "Dàn" là giới dàn, chữ “Kinh” uốn chỉ được dùng 
để gọi những tác phẩm ghi chép lời giảng của Phát duoc 
dùng ở đây có ý nghĩa tôn sung lời thuyết pháp của Huệ 
Năng như là lời của Phát. 


úc đầu, chi có hàng dé tử nhập thất của Huệ Năng mới 

được chép và truyền thụ Đàn Kinh. Nhưng theo sự phát. 
triển hưng thịnh nhanh chóng của Thiển tông, Đàn Kinh 
được luu truyền rộng rãi ra ngoài và cũng phát sinh nhiều 
thay đổi về nội dung. Theo nghiền cứu của học giả Nhật 
Bản Liễu Điền Thánh Sơn, đến nay đã phát hiện được 
khoáng mười mấy bản Bàn Kinh, trong đó quan trọng có 
bản Đân Hoàng, bán Huệ Hân (bán Hưng Thánh tự, bản 
Kim Sơn Thiên Vũ tự, bản Đại thừa tự), bản Đức Dị (bản 
Cao Ly), bản Tông Bảo (Minh bản), bản Tào Khê nguyên 
bản. Một học giả Nhật Bản khác là Vũ Tính Bá Thọ thì 
thông kè khoảng hơn 20 bản Đàn Kinh. Những di bản này, 
phần chính văn rất không thống nhất, có chá tư tưởng 
hoàn toàn ngược nhau, thậm chí có chỗ thấy rõ là không 
phải chủ trương của Huệ Nàng. Sự khác biệt của các bản 
Đàn Kính phản ánh sự biến đổi của tư tưởng Thiển tông 
trong các thời kỳ khác nhau. 


Tuy Bàn Kinh có nhiéu bản khác nhau, nhung tiêu biểu 
và chân xác nhất là bón bản: Đôn Hoàng, Huệ Hàn, Khế 
Tung và Tông Bảo. 


Bàn Bón Hoàng là bàn có nhát, do hoc già Nhát Bán Thi 
Xuy Khánh Huy phát hiện vào năm 1923 trong văn thư Đôn 
Hoàng của viện bảo tàng Anh quốc ở Luân Đôn, năm 1927 
được hiệu đính rồi dua vào Đại Chinh Tang, ảnh ấn của bản 
này in trong sách Minh Sa Dư Vận. Sự kiện phát hiện bản 
Đôn Hoàng đã mở màn cuộc nghiên cứu Thiển tông thời 
cận đại có giá trị học thuật quan trọng. Năm 1943, giáo sư 
Hướng Đạt ở Đại học Bắc Kinh đến Đôn Hoàng nghiên cứu 
bản chép cổ, phát hiện trong các bộ kinh chép tay do người 
địa phương tên là Nhiệm Tử Nghi thu tàng có chép bốn bộ 

2 văn hiến Thién 
tông, một trong số 
đó là Đàn Kinh, 
đây là bản sao 
vào khoảng đời 
Ngủ Đại hoặc đầu 
đời Tống. Bản này 
hiện lưu trữ ở 
Viện bảo tàng 
Đôn Hoàng, có để 


Ф Cây Bó-dó ở chüo 

' Quang Hiếu, Quảng. 
Chóu. Tương truyền do 
Phan tống Trí Dược đối 
Lương đem tü Ấn Độ qua 
trồng, và lập bio tiên trị 
Lục 18 Ниё Nông sẽ ở 
guái сау Bó-dà này то 
giới hoàng phép, Hiện 
пау cóy vẫn cảnh lá 
sum suê tuol tố 


muc và nội dung tương đồng với bản Đôn Hoàng, được xem 
là cùng hệ thống với bản Đôn Hoàng, có cùng nguón gốc từ 
nguyên bản Đàn Kinh được hoàn thành vào giữa đời 
Đường, nguyên bản là tập ký lục lời Huệ Năng thuyết pháp 


của đệ tử Pháp Hải. 


Để phù hợp với sự biến đổi của tư tưởng Thiền tông, 


thiển sư đời sau đã mượn 
danh Huệ Nàng thay đổi 
một số nội dung trong 
Đàn Kinh. Bản cải biên 
của Huệ Hân thời уап 
Đường để là “Lục Tổ Đàn 
Kinh", bản này có phụ 
thêm tự văn của Huệ 
Нап, Đàn Kinh tán của 
Khé Tung, bài tự của 
Lang Giản đều nói tháng 
lý do cài biên la để thich 
hợp hơn nhu cẩu của giới 
Thiển tông đương thời. 
Bàn này chia thành 2 
quyền, 11 món, tống cộng 
14 vạn chữ, nhiều hơn 
bản Đôn Hoàng 2000 chữ. 

Bản cải biên Khế Tung 
hoàn thành vào khoảng 
năm 1056 (năm Chí Hòa 
thứ ba đời Nhân Tông, 
Bắc Tống), theo khảo 
chứng của Quách Bằng 
tiên sinh, bản này là bản 
“Lục tổ đại sư pháp bảo 


jw Tượng Bó-tát mo võng ở Thanh Саш. 

Son Đông. đời Nam Вёс Triểu. Tượng 
Phát được khơi аиб? ở Thanh Chóu lỡ một. 
phót hiện lớn trong những nôm gồn đáy. 
của ngành khỏo cổ Trung Quốc 


м? 89 


đàn kinh Tào Khê nguyên bản” chưa dé tên người soạn, chi 
1 quyển gồm 10 phẩm, tống cộng hơn 2 vạn chữ, 

Bản cải bién Tông Bảo hoàn thành khoảng năm 1281, 
tên là “Lục tổ đại sư pháp bảo đàn kinh”, 1 quyển 10 phẩm, 
hơn 2 vạn chữ. Бау 1а bản được lưu truyền phổ biến nhất. 


Người đời sau căn cứ vào nhu cầu đương thời tự cái biên 
thay đổi Đàn Kinh là một sự thực đã diễn ra ngay giữa thế 
kỷ 8 chỉ khoảng hơn 50 năm từ ngày Huệ Năng qua đời. 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 28, đệ tử của Huệ 
Năng là Huệ Trung từng than thở trước tình hình cải biên 
Đàn Kinh là “tước bó Thánh y. mé loạn người hoc đạo”. 
Tông Báo trong lời bạt bản Đàn Kinh cải biên của mình có 
nói vì thấy ba bán bất đồng, thiếu đủ khác nhau nên hiệu 
chỉnh, “chỗ sai thì sửa cho đúng, chỗ sơ lược thì làm cho гб, 
và thêm phần đệ tử thinh ich", 


90 xe. 


NỘI DUNG CHỦ YẾU CÜA ĐÀN KINH 


Trong các bản Bàn Kinh hiện tón, bốn bán quan trong 
nhát là bản Đôn Hoàng, bản Huệ Hán, bản Khé Tung, 
bán Táng Báo. Trong dó, bản Đôn Hoàng là chân xúc 
nhất dù cüng đã có một số thay đổi, Hiện nay nghiên cứu 
vé Thiền tông sơ kỳ uới trung tâm là Huệ Nang chủ yếu 
căn cứ vào bản Đôn Hoàng. 


-T.Suzuki trên cơ sở nghiên cúu bản Đôn Hoàng của 

Đàn Kinh, vào năm 1934 xuất bản quyển “Đôn Hoàng 
xuất thổ Lục Tó Đàn Kinh”, chia toàn thư thành 57 tiết, 
thêm tiêu để riêng và soạn văn dẫn giái. Cách phân chia 
này được giới học thuật rất tán thành. Tiết thứ nhất là “Tự 
phẩm", đây là phán Pháp Hải thuật lại cảnh tượng chùa 
Đại Phan ở nội thành Thiéu Châu trong buổi thuyết pháp 
của Ниё Nàng. Từ tiết thứ 2 đến tiết 11 là phần Huệ Nàng 
tự thuật thân thế, nhân duyên cáu pháp, quá trình đắc 
pháp và tình hình sau khi đắc pháp quay về phương nam. 
"Tiết 12 đến tiết 33 là phán ghi chép nội dung thuyết pháp 
ở chùa Đại Phạn, đây là bộ phân chủ thể của Đàn Kinh, 
phán ánh tư tưởng cán bản của Huệ Nàng. Tiết 34 đến tiết 
44 ghi chép vấn йар giữa Huệ Năng và các đệ tử. Tiết 45 
đến 47 thuật lại Huệ Năng giảng pháp тёп “Tam khoa”, 
“Tam thập lục đối” cho các đại đệ tử. Tiất 48 đến tiết 54 là 


. 91 


phó chüc cüa Hué Nàng vói dé tu. Tiét 55 дёп tiét 56 là 
phán Pháp Hải thuật tình hình truyền thừa Đàn Kinh sau 
khi Huệ Năng qua đời. Tiết 57 chủ yếu là tụng dương và lễ 

tán của Pháp Hải đối với Huệ Năng. 
Theo quyển “Trung Quốc Thiên tông sử” của pháp su Ân 
Thuận, nội dung của Đàn Kinh vẻ tổng thể bao gồm hai 
ё Bích hoa Phat giáo đời Liêu ó chủo Hoa Nghiêm. Sơn тау. Tuy rốt nhiều chỉ tiết 


mach lọc, không mát cán bỏng, miêu tå nhiêu sự fich Phát 
ибс đổi Thích-co Môurni tù khi ra đời đến khí thành Phột 


ý 
БАРАС 


SÉ, Thiên Tong Phi giáo 


phần, một là phản ghi chép lời khai pháp ở chùa Đại Phan, 
1а tu liệu dáng tin cậy nhất, chủ thể của Đàn Kinh. hai là 
phần phụ gồm vấn đáp với đệ tử và phó chúc lúc lâm chưng. 
Tu tưởng căn bản của những lời thuyết pháp ở chùa Đại Phan 
bao gồm: Định Tuệ vi bản, Nhất hanh tam muội, Vô tướng 
vi thể, Vô niệm vi bông, Vô trụ vi bản, Bön ngộ Bằ-đê. 

Huệ Nàng nói: "Pháp món này của ta, lấy Dinh Tuệ làm 
căn bản, Thứ nhất đừng bao giờ nói mè là Định Tuệ khác 
biệt nhau. Định Tuệ là nhất thé chứ không phải là hai, 
Định là thể của Tuệ, Tuệ là dụng cúa Định, lúc еб Tuệ thì 
Định hiện hữu trong Tuệ, lúc có Định thì Tuệ hiện hữu 
trong Định” (Tiết 13). Qua đó có thể thấy, Huệ Năng xem 
Thiên tông và trí tuệ Bát-nhã là hai phương diện của đồng 
nhất sự vật, nếu có phân biệt chỉ là kết quả của phân biệt 
chủ quan. Tư tưởng này phủ định tọa thiền. Huệ Nàng có 
kiến giải độc đáo đối với “Nhất hạnh tam muội”, xem đó 
là hành vi tự giác nói tâm “Trong tất cá mọi lúc, di đứng 
ngồi nằm, thường hành trực tám". “Vô tướng" nghĩa là “ở 
nơi tướng mà lìa tướng”, vô tướng là không chấp trước vào 
tướng (tướng, sự vật, sự tướng). “Vô niệm” là “ở niệm mà 
không niệm”, “không nhiễm tất cả các cảnh”, là không 
khởi tạp niệm mà duy trì chính niệm. “Vô trụ” là “ở tất cả 
các pháp mà không trụ”, không chấp trước. Tư tưởng lấy 
Vò tướng làm thé, Vô niệm làm tông, Vô trụ làm bản đã 
khai mở một phương pháp tu hành hoàn toàn mới, để 
xướng phát huy nãng lực trực giác, làm đơn giản hóa trình 
tự tu hành thành Phật, dùng trí Bát-nhã để kiến ngộ Phát 
tính tự tâm, đến nhập Phật dia. "Bó-dé" tức là trí, giác, chi 
sự giác ngộ đối với chân lý Phật giáo, “đến ngộ Bỗ-để” tức 
là trong sát-na trực giác thấy Phật tính bản thân vốn có. 
Trong tư tưởng Ниё Năng, tự tính Phật tính, trí Bát-nhà 
và giác Bó-dé là ba khai niệm nhất thé, mọi chúng sinh 
đều cá, bản lại vốn đủ, nếu lập tức thấy được thì “phiên 


- 93 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


nào là Bó-dé", đây là lý luận căn bản của thuyết đốn ngộ 
thành Phật. 

Một điểm đặc sắc của bản Đôn Hoàng là sự dé cao địa vị 
Kinh Kim Cương, có đoạn như: “Ngũ tổ lúc canh ba, goi Huệ 
Năng vào phòng giảng Kinh Kim Cương. Huệ Năng vừa 
nghe qua liên đại ngộ”. Hoằng Nhẫn dùng Kinh Kim Cương 
để khai thị Huệ Năng có nghĩa là lấy bộ Kinh này làm tông 
kinh của pháp món đốn ngộ. Huệ Năng về sau nói: "Chí trì 
iung một quyển Kinh Kim Cương thì có thé kiến tính nhập 
Bát-nhà tam muội”, Sự dé cao địa vị Kinh Kim Cương của 
bản Đôn Hoàng khác biệt với quyển “Tào Khê đại sư biệt 
truyện” (soạn sau khi Huệ Năng qua đời khoáng 70 nàm) 
nhấn mạnh tư tưởng Phật tính của Kinh Niết-bàn. Nhung 
khảo sát ky Đàn Kinh bán Bàn Hoàng, tư tưởng đốn ngộ 
trong đó vẫn không thé tách rời với Phật tính luận. Do đá, 
từ quyển Đàn Kinh bản Khế Tung bắt đầu dung hợp thống 
nhất tư tưởng của Đàn Kinh bản Đôn Hoàng và Tào Khê đại 
su biệt truyện, điêu này không có gì là bất hợp lý. Mỗi bản 
Đàn Kinh đều có giá trị sử liệu riêng, vấn dà quan trong là 
khi sử dụng cán phải phân tích chon loe xác đáng. 


94 ча, 


„Ж, тиги Tang Thái gian 


CÓNG HIẾN CỦA THÂN HỘI 
ĐỐI VỚI THIÊN TÔNG 


Thân Hội, ho thế tuc là Cao, người Tương Dương, Hà Bác. 
Sau khi xuất gia từng ở chùa Ngọc Tuyên, Kinh Châu 
theo Thân Tú hoc thiên pháp ba пат. Thân Hội nghe 
danh tiếng của thiên su Huệ Nang ở Linh Nam dang 
hoằng duong pháp đạo, người theo học rối đông nên đến 
câu pháp, trở thành đệ tử của Huệ Nàng. Năm thứ 8 niên 
hiệu Khai Nguyên đời Đường (720), Thân Hội phụng sắc 
đến chùa Long Hưng ở Nam Duong. Từ đỏ và sau, Thần 
Hội à phương bắc phát dương thiền Nam tông Huệ Náng. 


ат Khai Nguyên thứ 22 đời Đường Huyền Tông 

(734), vào ngày 15 tháng giéng, Thần Hội chiêu 
khai đại hội Vô già đà đại hài quy tụ rộng rãi dao tục, mọi 
iáng lớp giàu nghèo đều bình dáng) ở chùa Đại Vân tự, 
Hoạt Đài (nay thuộc Hoạt huyện, Hà Nam), tranh luận với 
học giá trú danh ở phương bắc đương thời là pháp sư Süng 
Viễn, tuyên truyền tông chỉ Nam tông, phé phán manh mẽ 
thiên pháp uy vọng nhất thời đó của đại đệ tử của Thần Tú 
là Phổ Tịch. Thần Hội ở đại hội tuyên bó: “Ngày nay mở 
đại hội Vô già, đạo trường trang nghiêm, không vì công đức 
mà vì người học đạo trong thiên hạ định ra tông chỉ, vì 
người học đạo trong thiên hạ làm rõ đúng sai" (Nam Tông 


.~ 95 


Dinh Thi Phi Luận). Trong lúc bién luận, Thần Hội đưa та 
hệ thống thiền pháp đối lập với Bắc tông là Nam tông, 
được truyền từ Đạt-ma. Dùng áo cà-sa làm pháp tín, Đạt- 
ma truyền cho Huệ Rhả, rồi Huệ Khả truyền tiếp qua nhiều 
đời đến Lục tổ Huệ Năng. 


Đương thời, thế lực phái Thần Tú rất mạnh, Thần Tú 
được suy tôn làm Lục tổ, đệ tử là Phổ Tịch làm Thất tổ, 
không ai dám nghỉ ngờ địa vị này. Thần Hội lại tuyên bő 
pháp thống Nam tông là đích truyền của Thiên tông và 
khẳng định Bắc tông là nhánh phụ. Đây là một sự kiện hết 
sức trọng đại trong lich sử Thin tông. Vì lợi ích của tòng 
phái, Thần Hội đã thể hiện tỉnh thần xả thân của một nhà 
tôn giáo. Đối mặt với đủ các mưu 48 uy hiếp và phá hoại, 


“$$ Chủa Ngọc Tuyển ở Đương Dương, Hó Bắc, là một trong những ngôi chùa кча 
nhất Trung Quốc. Мат Khai Hoông dời Tüy. thiền su Tí Giỏ ở đây dựng chüa. 

kiến làp pháp món. đương thời củng với chùa Thê Hà ở Giang Tô, chùa Linh Nhom 
ở Son Đông và chùa Thiên Thai ở Chiết Giang gọi là "Thién ha hùng lôm tứ tuyệt" 


96 че. 


Thán  Hói long 
trong tuyên bố: “Ta 
nay vi hoàng dương 
Đại thừa, kiến lập 
chính pháp cho tất 
cả chúng sinh hay 
biết, há tiếc gì thân 
ménh" (Đáp Sùng 
Viễn pháp sư vấn). 

Do công sức của 
Thần Hội ở đại hội, 
tông chỉ Huệ Năng 
dán dán được 
truyén bá ó phuong 
bác, nhung vẫn còn 
xa mới đến thời mà 
địa vị chính thống 
của Nam tông được 
thừa nhận, lúc này 
sự xung khắc giữa 
Nam tông và Bắc 
tông ngày càng 
kich liệt Năm 


% THu điện cia chùa Ngọc Tuyển. Chùa Ngọc 

Tuyền từng là Goo trường củo Thiên Thai tông. 
và гё thiển Bác lông. và cũng là đọc trường 
ашап trọng của Lâm Té tông. 


Thiên Bảo thứ 4 đời Đường Huyền Tông (745), Thần Hội 
theo lời thinh mời của Binh bộ thi lang Tống Đỉnh nhập 
Lạc Dương, trụ trì chùa Hà Trạch tự. Ở Lạc Dương, Thần 
Hội tiếp tuc hoàng dương thién Nam tông của Huệ Năng. 
Nhung do sự báo phuc mạnh hơn của môn dò Bắc tông, năm 
Thiên Bảo thứ 12 (753), Thần Hội bi biếm đi Dương quận, 
rồi lại chuyển đến Võ Đang quận. Nam thứ 13 lại chuyển 
đến Tương Châu, sau đó chuyển đến chùa Khai Nguyên ó 
Kinh Châu. Theo sử liệu, những hoạn nạn này déu do môn 


đồ Bắc tông gây ra. 


-~ 97 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO: 


Trong lúc này thì loan An Lộc Sơn, Sử Tư Minh nói lên, 
do thiếu hụt quân phí nên triều đình dùng kế của Hữu bộc 
xạ Bùi Miện, lập giới đàn độ tang ở các phủ thu tiền hương 
thủy. Lúc này Thần Hội đã thất tuần, được mời ra chủ trì 
khai dàn truyễn giới độ tăng. Hoạt động độ tăng này đã 
cung cấp cho triểu đình mật lượng quán phí lớn, góp công 
lớn trong việc khôi phục hai kinh. Không lâu sau, Thần Hội 
được Tác Tông thinh nhập cung cung dưỡng, và vì Thần Hội 
hạ lệnh tạo Thiển vũ trong chùa Hà Trạch. Thần Hội nhàn 
cơ hội này đã thực hiện hai việc cho Nam tông là lập tên 
thuy cho Sơ tổ Bồ-để Đạt-ma và thinh áo cà-aa của Lục tổ 
Huệ Nàng nhập cung cúng dường. Kết quả là địa vị của Luc 
tổ Huệ Nang và Thản Hội được nâng lên rất cao. 


Nüa đỡi sau của Thần Hội, chủ yếu là đấu tranh kiên tri 
quyết liệt với Вас tông, cống hiến của Thân Hội đổi với 
Thiên tông được thế hiện trong cuộc đấu tranh này. Thần 
Hội ra sức phát đương thiển pháp đốn ngộ của Huệ Nàng, 
dua thiển pháp này vào khu vực phương bác, chống lại sức 
ảnh hưởng của pháp môn tiệm tu hệ Thần Tú. Thần Hội đưa 
ra pháp thống Nam tông đối kháng lại Bắc tông, dóng thời 
khẳng định là chính thống đích truyền, điểu này cũng có ý 
nghìa nhất định đối với sự thắng thế và thay thế Bắc tông 
của Nam tông san này. 


98 wa 


К ГЕ Г 


TU TƯỞNG CĂN BÁN CỦA 
HỆ THIÊN HÀ TRẠCH 


Sau dai hội ở Hoạt Đài, danh tiếng Thân Hội ngày càng 
сао. Năm Thiên Bảo thú tu đời Duong (745), Binh bộ thị 
lang Tống Binh thinh mời Thân Hội vé Lạc Dương, trú ở 
chùa Hà Trạch. Từ đó Thân Hội được gọi là “Hà Trạch 
thiền su" và thiên phái do Thân Hội sáng láp có tên Hà 
Trạch tông. Tư tưởng của Hà Trạch tông là tu tưởng thiên 
học vói Thân Hội là trung tâm, nhung pháp mach của tông 
này chỉ truyền được bốn đời, kéo đài khoáng 100 nam. 


lông Mật, tt xưng là pháp tự đời thứ tư của Thần Hội 
trong Thiên Nguyên Chư Thuyén Tập Đô Tự dà khái 
quát tư tưởng căn bản của thiên Hà Trạch như sau: 


“Các pháp như mộng, chu thánh cùng nói. Nên vong 
niệm vốn tịch lặng, trần cảnh vốn là không. Tâm không 
tịch thi linh tri không тё, cái Tri không tịch này là chán 
tính của ông. Мае mé mặc ngộ, tám vốn tự trí, không theo 
duyên mà sinh, chẳng do cánh mà khởi. Mật chữ Tri này 
là cửa vào moi lẽ huyén điệu. Do mê muội từ vô thủy nên 
vọng chấp thân tâm là ngã, khởi niệm tham sàn. Nếu được 
thiện hữu khai thị, đốn ngộ cái Tri không tịch, Tri mà vô 
niệm vô hình, thì cái gì là ngã tướng, nhân tướng? Giác 
ngộ các tướng không, tâm tu vó niệm. Niệm khởi tức giác, 


„з? 99 


giác rồi tức không. Diệu món tu hành chỉ tại chó này. Cho 
nén tu đủ van hanh, chỉ lấy vô niệm làm tông”. 


Qua đoạn trên có thể thấy ba đặc điểm quan trọng của 
Hà Trạch tông: Thứ nhất, "Tri là cửa vào mọi lẽ huyễn 


Bích hoo đời Đường 'Thuyết pháp dưới cây Bê-đê" ở động Đôn Hoàng, tỉnh 
Cam Tüc. Phát ngồi kiết giả dưới cây Bó-dé. móc cà-so môu đỏ, dóng vé 
dong thuyết pháp. hal bên bốn v| 85-181. mỗi người fu thói khác nhau 


Ки HẠ d 
dm 


100 x< 


Ë, Thiên Tong Phát gian 


diện", thứ hai là pháp môn đấn ngộ, thứ ba là "lấy vô niệm 
làm tông”, 

Chữ Tri trong tư tưởng của Thần Hội có hai hàm nghĩa. 
Đầu tiên, "tri" là linh tri, bán giác, cũng là Chân như, Phật 
tính. Ở nghĩa này, Tri là bản thể của tâm, là một trạng 
thái tòn tại của không tịch. Cái “tri không tịch? là bản 
nguyên của vạn hữu vũ trụ, có thể hiến hiện vò số sắc 
tướng sai biệt, nó lại là linh tri, có thể quán sát thấu suốt 
tính hư huyễn bất thực của vô số sắc tướng sai biệt. Đây là 
tu tưởng phán ánh Phát tính luận của Thân Hội, Nghia thứ 
hai của chữ "tri" là biết, là tri giác, tri giải, như Thần Hội 
nói: “Tâm vô trụ khóng rời tri, trì không rời vô trụ. Biết. 
tâm vô trụ là Vô du tri". Trong Lich Đại Pháp Bảo Ký có 
viết: “Hòa thượng Thần Hi chùa Hà Trạch, Đồng Kinh mỗi 
tháng lập dàn trường vì tăng chúng thuyết pháp, phá 
thanh tinh thiền, lập Như Lai thiển, lập trì kiến, lập ngón 
thuyết”. Chính bản thân Thần Hội rất xem trọng tri kiến, 
như trong Thần Hội Ngữ Lục có nói: “Chưa đắc tu hành 
nhưng đắc trì giải, dùng tri giải huán tập lâu ngày thì tất 
cả phan duyên vọng tưởng, moi cái nặng cũng giám nhẹ 
dán". Thần Hội không phản đối môn dó đọc sâu rộng các 
loại kinh điển Đại thừa. Sau này, môn hạ Hồng Châu gọi 
Thần Hội là “tri giải tông då” cüng có phần hợp lý. Đây là 
điểm khác biệt giữa Thần Hội và Huệ Năng. 

Trong hoạt động giành địa vị chính thống cho Nam 
tông, Thần Hội đã công kích thión Bác tông "pháp món là 
tiệm” và phát đương thiển đốn ngộ của Nam tông. Thần 
Hội nói: “Đại sư đời thứ sáu của ta, nhất nhất đều nói đơn 
dao trực nhập, trực liều kiến tính, không nói tiệm tu từng 
bậc”. (Đáp Sùng Viễn pháp sư vấn). Thần Hội còn lập pháp 
môn đốn ngộ của minh trén cơ sd thuyết “nhất niệm tương 
ưng”, cho ràng Phật tính và vô minh trong nhất thời đầu 


—a 101 


TÙ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


có, "giác ngó là Phát tính, khóng giác là vó minh", giác và 
không giác chi ở một niệm, nếu “nhất niệm tương ưng” thì 
lập tức thành Phật. Thần Hội dùng tư tưởng này để phản 
đối tư tưởng chú trọng tiệm tu của Bắc tông. 


Tu tưởng “lấy và niệm làm tông" đã có từ Huệ Năng. 
Thần Hài cho rằng, võ niệm là then chốt. để thể ngộ Phật. 
tính, đốn ngộ thành Phật. Thân Hội nói: “Gọi niệm, tức là 
cái đụng của Chân như, Chân như là thé của niệm. Do 
nghĩa này nên lập vô niệm làm tông” (Thần Hội Ngữ Luc). 
Niệm có phân biệt chính niệm và vọng niệm, dèu thuộc tác 
dụng của Chăn như, vô niệm là vô vọng niệm, chứ không 
phải là không có tất cả mọi niệm. Thâng qua tu tập vô 
niệm để phát hiện chân tâm, lãnh ngộ “Tự tính không tịch” 
đạt đến tự tại giải thoát, 


Tóm lại, thién Hà Trạch có đặc điểm căn bản là phát 
đương tư tưởng dàn ngộ thành Phật của thiên Huệ Năng, 
nhưng so với thiên Huệ Nàng, phái thiên này có thêm đặc 
điểm là xem trong tập khí tri giải 


102 es 


VÉ ĐỊA VỊ CỦA THÂN HỘI TRONG 
LICH SỬ THIÊN TÔNG 


Khi còn tai thế, vi día vi chính thống của Nam tông, 
Thân Hội đã không sợ gian nguy, hiên ngang chống lại 
Bắc tông. Sau khi qua dời, dia vi của Thân Hội duoc 
nâng cao không ngừng. 


pe Đại Tông vào năm Bảo Ứng thứ 2 (763), ha lệnh 
xây chùa Bảo Ứng ở tháp Thần Hội, Long Môn, Lạc 
Dương. Sau đó, vào năm Đại Lịch thứ 5 (770), sắc ban Tổ 
đường bảng hiệu “Chân tàng Bát-nhã truyền pháp chỉ 
đường". Vào năm Đại Lich thứ 7 (772) lại ha chiếu hoàng 
thái tử chiêu tập các đại thién sư trong thiên hạ để khái 
định tông chỉ thiền môn, định rõ pháp hệ chính thống, 
quyết định lập Thần Hội làm Tổ thứ 7 và ngự chế tán văn. 
Nhưng đo một số nguyên nhân, địa vị Thất tổ của Thần 
Hội không được Thiền tông đời sau thừa nhận, ngữ lục và 
trước tác của Thần Hội phán lớn bị thất lạc (chỉ có một 
thiên “Hiến Tông Ký” còn lưu truyền), Đâu thế kỷ 20, nhờ 
sự phát hiện và nghiên cứu chỉnh lý sơ bộ tư liệu “Thần 
Hội Ngữ Lục” bản chép tay ở động Đèn Hoàng, vấn dé địa 
vị của Thần Hội trong lich sử Thiên tông lại được dé cập 
trở lại. 


C 109 


Hô Thích dua ra ý kiến đầu tiên, cho rằng cống hiến 
của Thần Hội trong lịch sử Thién tông còn lớn hơn cá Huệ 
Năng, địa vị của Thần Hội vượt xa Huệ Năng. Hồ Thích 
nói, Thần Hội là “vị tiên phong của Nam tông, người hủy 
diét Bắc tông, nhà kiến lập thién học mới, là tác giả của 
Đàn Kinh”, “trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, không có 
người thứ hai nào có công lao vĩ đại và tạo ảnh hưởng 
vinh cửu như thế”. (Hà Trạch Đại Sư Thán Hội Truyện). 
Cho đến vãng niên, Hó Thích vẫn kiên trì giữ quan điểm 
này, xem Thần Hội là *vi tông sư chán chính sáng lập 
Thiên tông Trung Quốc”, Nam tông “hoàn toàn do một 


104 чә. 


minh Thán Hói don thuong dóc mà láp ra". Quan diém 
của Hồ Thích từng вау ra phản ứng manh, tuy dai đa số 
bất đồng ý kiến nhưng số người tán thành cũng không 
phải là ít. 

Đánh giá Thán Hội một cách toàn diện không phải là 
việc 4ё dàng. Một mặt, chúng ta thấy Thần Hội là người 
tiên phong đấu tranh vì sự chính thống của Nam tông, sự 
đấu tranh kiên quyết đã có tác dụng quan trọng đối với việc 
giành lấy uy tín và nâng cao địa vị của thiển Nam tông Huệ 
Năng. Ó khu vực trung nguyên thịnh hành thiên Bắc tông 
Thần Tú và Duy thức tông, 
Hoa nghiêm tông rất phát 
triển, Thần Hội đã truyền bá 
cho mọi người biết ở phương 
nam còn có một phái thiển 
khác. Thần Hội kế thừa và 
phát dương thién pháp của 
Huệ Năng, phê phán nhược 
điểm chú trọng tiệm tu của hệ 
thiền Thần Tú, ra sức phó 
biến nội dung căn bản của 
thiển đốn ngộ Huệ Năng, vì 
tranh giành pháp thống đã 
xác lập y cứ thuyết phục cho 
thiền học. Thần Hội là người 
tuyên truyền tích cực giáo 
nghĩa Thiền tông sơ kỳ. 


Bich họa "Миё bo vị lỗng cửu vua 
Đường' ở điện Bọch Y. chùa Thiếu 
Lam. ve удо đầu đời Euóng 


„з? 105 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Mặt khác, cũng phái vác định Thần Hội không phải là 
người sáng lập Thiên tông, và sau này Nam tông thay thé 
Bắc tông, trở thành Thiển tông chính thống công không 
phải nhờ công lao một mình Thân Hội. Huệ Năng là người 
sáng lập Thiên tông đã trở thành định luận, Đàn Kinh là 
tác phẩm ghi chép lời thuyết pháp của Huệ Năng cũng đã 
thành sự thực lịch sử. Thân Hội là dé tử của Huệ Năng, 
cũng không phải là đệ tử chính. Là người ủng hệ Huệ 
Năng, Thân Hội trong thién học kháng có sự đột phá 
nguyên tắc căn bản của зи phụ, như Tông Mật nói: “Tông 
Hà Trạch toàn là thiên pháp Tào Khê, không có giáo chỉ 
khác”. (Thiền Môn Su Ти Thừa Tập Đã). Thần Hội được tàn 
làm Thất t& là chuyện sau khi đã qua đời 40 năm. Điều này 
cho thấy, Thần Hội sau khi “biện thị phí”, “định tông chi" 
ở Nam Dương, Lạc Dương đã không đạt được thắng lợi thực 
sự. Nguyên nhân chủ yếu làm cho Thân Hội được sự trọng 
vọng tối cao của triểu đình không phải là giáo nghĩa Nam 
tông do Thân Hội phát dương mà là biểu hiện chính trị 
trong thời kỳ loạn Án Lộc San, Sử Tu Minh. Vì Thần Hội 
chủ trì giới đàn độ tăng lập công lớn nên triểu đình thay 
đổi thái độ, lúc trước biếm Thần Hội đi nhiễu nơi đã chuyển 
sang ủng hộ. Việc sắc lập địa vị Thất tổ thực chất là sự ban 
thưởng của triều đình đối với cống hiến chính trị của Thần 
Hội, có dụng ý để cho tàng su đời sau noi theo. 


Nam tông có tháng thế hoác thay thế Bắc tông hay 
không, điều này không thể lấy sự chìm nối địa vị chính trị 
của phái Huệ Năng, Thần Hội và phái Thân Tú, Phố Tich 
làm tiêu chí, Sự thực là sự suy tàn của hệ Thân Tú không 
có liên hệ trực tiếp với việc Thần Hội lên phương bác chóng 
lại phái Bắc tông, và hệ thiên Thần Hội (Hà Trạch tông) 
cũng không trở thành dòng chủ lưu của Thiên tông. 


106 ча, 


„ҖӘ, Thiện Tong Phát giáo 


Y ВАТ TƯƠNG TRUYÉN 


“Y bát tương truyền” là dụng пий nhà Phật thường dùng, 
nhung khói sơ đây là mót ván dé trọng dai, nghiém túc 
và nhạy cảm trong tranh luận nội bó của Thiên tông. "Y" 
là cà-sa, "bát" là bát đựng thức ăn. Truyén thuyết khi 
Thích-ca Máu-ni trao "Chinh pháp nhân tàng" cho Са- 
diếp, Phật còn trao cho áo cà-sa kim lũ và cái bát của 
minh, đây chính là nguồn gốc của "y bát chán truyền”. 


iruyén thuyết kể rằng, dé pháp nhũ trường hti, Ma-ha 

Ca-diép trao “Chính pháp nhãn tàng” và y bát cho A- 
nan. Hình thức đơn truyền này tiếp tục truyền qua 27 đời, 
lúc này y bát từ tay Bát-nhà Đa-la truyền cho Bó-dà Đạt-ma 
trở thành Tổ thứ 28, cũng là Sơ tổ Đông thổ. Truyền thuyết 
này vô cùng huyền diệu, nhưng số người tin đó là аи thực có 
16 không nhiều. 

Sau Đạt-ma, về vấn để truyền thừa y bát trong Thiên 
tông đã này sinh tranh luận, Thân Hội khi “biện thị phi" 
làm rõ pháp hệ đúng sai đã kiên quyết khắng định Huệ 
Nang là chính thống. một trong những lý do chính là “đời 
đời tương truyền lấy truyền y làm tín, làm cho người hoáng 
pháp được bẩm thừa, người học đạo biết tông chỉ không sai 
lac". Thản Hội nói: “Đạt-ma lấy một chiếc cà-sa dé làm 
pháp tín truyền cho Huệ Khả. Huệ Khả truyền Tăng Хап, 


— 107 


Tàng Xán truyén Бао Tín, Dao Tín truyén Hoàng Nhàn, 
Hoằng Nhãn truyền Huệ Năng. Sáu đời tương truyền, liên 
miên bất tuyệt”. (Nam Tông dinh thi phi luận). Việc truyền 
cà-sa đến Huệ Năng có độ chân thực thế nào chúng ta cũng 
không thể kết luận chắc chắn, nhưng trong chiếu thư mời 
Tào Khê Huệ Năng nhập kinh của Đường Trung Tông có 
một đoạn như sau: "Trám mỗi khi hỏi Nhất thừa (Phật 
thừa), An (Đạo An), Tú (Thần Tú) đều khiêm nhượng thoái 
thác nói: Phương nam có thién sư Huệ Năng, được mật thụ 
y pháp của đại su Hoàng Nhẫn, có thể đến đó hỏi”. (Toàn 
Đường Văn, qu 17). Do đó Thần Hội nói: “Thiên sư Thần 
Tú khi còn tại thé đã chỉ cà-sa truyền pháp sáu đời ở Thióu 
Châu, miệng không tu xưng là đời thứ sáu". Thần Hồi lại 
nhắc chuyện Quảng Tế là đồng học với Phó Tịch vào phòng 
Huệ Năng ở Thiéu Châu trộm cà-sa bị Huệ Năng quát chay, 
và "thuật lại” lời của Huệ Năng: “Chẳng phải đến ngày nay, 
áo cà-sa này lúc ở chỗ đại sư Đạo Tín cũng từng bị trộm một 
làn. Nhung kẻ trộm déu không lấy được”. (Đáp Sung Viễn 
pháp sư vấn) 


Thần Hội còn 
đặc biệt nhấn 
mạnh: “Ү là pháp 
tín, pháp là y 
tông Y pháp 
tương truyền, 
không có pháp 
khác. Không у 
không {тиуёп cho 
pháp, không pháp 


Cói bót cüa Luc tổ 

được uu giữ ở chùa 
Nom Ноо, Tào Khẽ, tinh 
Quảng Đông 


thi khóng nhán duoc 
y. Y là pháp tin, pháp 
là pháp vó sinh". Y 
nghĩa ở đây rất rõ 
ràng: Chiếc áo pháp ở 
đâu thì nơi đó chính là 
Thién tông chính 
thông, mà cà-sa hiện 
đang ở Tào Khê 
phương nam. Nhưng 
sau đó cà-sa được 
truyền tiếp như thế 
nào thì Thần Hội nói 
rất mập mờ, điều này 
ít nhất cũng đã chứng 
tỏ Thần Hội không 
được truyền y. Theo 
các văn hiến đời 
Đường hiện tôn, chiếc 
са-за của Huệ Năng 
vào năm đầu niên 
hiệu Thượng Nguyên đời vua Túc Tông (760) được đưa vào 
cung, không lâu sau, vào năm đầu niên hiệu Vĩnh Thái đời 
vua Đại Tông (765) lại được trả vé lại (xem Toàn Đường 
Văn, quyển 47), sau đó truyền tiếp thế nào thì không rõ. 


Tranh Quan Thế Ấm Bó-tàl. đời Ngũ Đợi 


Vào thời đó, hé phái Tri Sàn — Vô Trú ở chùa Bảo Đường 
có lưu truyền chuyện cà-sa ở trong tay ho. Sách Lịch Đại 
Pháp Bảo Ký nói, Уо Тас Thiên thỉnh mời Huệ Năng 
không thành nên ra lệnh mang cà-sa vé đạo trường cúng 
đường, về sau Võ Tác Thiên ban áo cà-sa cho Trí Săn, lệnh 
Tri Sàn "vé có hương cung dưỡng vĩnh viễn”, và cho người 
đến báo chuyện này cho Huệ Năng. Truyền thuyết này càng 
không đáng tin cậy. 


- 109 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Tranh luận và truyền thuyết liên quan đến áo cà-sa chú 
yếu phản ánh sự tranh giành địa vị chính thống giữa các 
phái hệ nội bộ của Thiển tông. Chuyên này đối với chúng 
ta ngày nay có phần bất khả ш nghị, nhưng абі với các 
thiền tàng thời đó trong tình hình phái hệ rối rám thì đây 
là một đại sự lợi hại có tính chất quyết định. 

Ý kiến tương đối thống nhất hiện nay là, hình thức 
truyền cà sa đến đời Huệ Nàng là dứt, Phật giáo đời sau 
mượn chuyện này để gọi việc sư phụ truyền pháp cho đệ tử 
là “tuyển y bát”. 


110 Aa 


Ж Thiên Tóng Phát gian 


NGUYÊN NHÂN LICH SỬ DẪN ĐẾN 
NAM TÔNG THAY THẾ BẮC TÔNG 


Trước khi Thần Hội đến Lac Dương, hệ thiền Thân Tu 
dà được sự üng hộ của Уб Tác Thiên và Đường Trung 
Tông. Thế lực của hệ phái này không thể bị "hủy diệt" 
vi hoạt động đấu tranh của cá nhân một người. Su thực 
pháp mạch hệ Thân Tú gán như kéo dài đến mat Đường, 
truyền thừa lâu hơn hệ thiên Hà Trạch Thân Hoi. Chỉ 
có đặt các vän dé tôn giáo, thân học trên cơ sở của cuộc 
sóng hiện thực để khảo sát thì mới có thế lý giải chính 
xác. Chuyển biến Nam tông thay thế Bắc tông, xét vé cán 
bản, là sự biện tất nhiên của lịch sử. 


ự truyền giáo và phát triển của Phật giáo Trung Quốc 

liên hệ mật thiết với hiện tượng lịch sử đặc định của sự 
hình thành chế độ sĩ tộc. Do đó, nén kinh tế sĩ tộc suy sụp 
kéo theo sự suy thoái của thế lực Phật giáo dya vào cơ sở 
kinh tế này, và chỉ có tông phái Phật giáo nào không có 
liên hệ hoặc liên hệ ít với kinh tế sĩ tộc mới có thể tránh 
được hoạn nạn. Sau loạn An Lộc Sen, Sử Tư Minh, phương 
bắc lai trái qua pháp nạn t Phật của Đường Võ Tông, 
chiến tranh nóng dân vào cuối đời Đường và chiến loạn cát. 
ct đời Ngũ Đại. Những biến động lich sử này đã tiêu hủy 
triệt dé điều kiện kinh tế để tên tại của tông phái Phật 


=a 111 


Hai chữ khác 

Tổ nguyên 
Nom Nhac 
Moànn Son nổi 
với ма kinh 


giáo phương bác, tự viện bi thiêu, tăng ni trốn chay, kinh 
sách tán lạc. Pháp nạn “Hội Xương diệt Phật” của Đường 
Võ Tông không chỉ khiến thiển Bắc tông không thể tiếp tục 
tón tại mà hé thién Hà Trạch thuộc Nam tông cũng bị mát 
điều kiện sinh tón tất yếu. 


Nguyên nhân chủ yếu khiến Bắc tông tàn lụi là tiến 
trình lịch sử thời văn Đường, Đường Võ Tông diệt Phật có 
thé xem là bước ngoát Nam tông Huệ Năng thắng thé Bác 
tông và hướng tới phón thịnh. Loạn An Lộc Sơn, Sử Tư 
Minh chủ yếu ảnh hưởng lưu vực Hoàng Hà, Võ Tông diệt 
Phật chưa đánh trực tiếp vào các phái Thién tông ở lưu vực 
Trường Giang và địa khu Lĩnh Nam, chiến loạn Ngũ Đại 
hủy hoại vùng này tương đối nhẹ. Các đệ tử khác của Huệ 
Năng ở phương nam cách xa trung tám chinh trị có điều 
kiện đưa Thién tông bước vào giai đoạn phón thịnh. Đồng 
thời với lúc Thân Hội ở phương bắc tranh đoạt pháp thống 
với món đồ của Thần Tú, thì Nam Nhac Hoài Nhượng và 
Thanh Nguyên Hành Tu hoàng pháp ở vùng Giang Tây, Hó 
Nam làm cho thiền Nam tông phát triển manh mẽ. Trải 
qua sự nỗ lực của mấy đời thiền sư, vào lúc hai hệ phái 
Thần Tú và Thần Hội đồng thời suy vi, thiền Nam tông 


112 <. 


nhờ điều kiện khách quan thuận lợi đã trở thành dong chủ 
lưu của Thién tông. 


Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền Mã Tổ Đạo Nhất, Đạo 
Nhất đào tạo ra rất nhiễu môn dó xuất sắc, mỗi người trở 
thành tông sư của một phuong. Thanh Nguyên Hành Tu 
truyền Thạch Đầu Hi Thiên, môn dó của Hi Thiên như Đan 
Hà Thiên Nhiên, Dược Sơn Duy Nghiễm, Thiên Hoàng Đạo 
Ngộ đều là những bậc thién sư danh tiếng vang đội, phong 


Ma kinh dàl ở Nam Nhac Hoanh Sar 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


cách độc đáo. Họ sử dung những phương pháp truyền thụ 
thiên pháp linh hoạt biến hóa hơn Huệ Năng, Thần Hội, 
tiến thêm một bước thay đổi điện mạo của Thiên tông. Về 
sau, trên cơ sở này, “Ngủ gia thiên” lần lượt được thành 
lập, tiếp tục tạo thêm những đột phá và phát triển lớn 
mạnh, mỗi tông phái đều cá phong cách và tư tưởng đặc sắc 
riêng, Điều này có lẽ Huệ Năng và Thân Hội cũng không 
thể dự liệu trước. Thiển Giang Tây, Hó Nam và Ngũ gia 
thián được thanh lập sau này đã phát triển thiền Huệ 
Năng và Thân Hội ở nhiều phương điện, biểu hiện chủ yếu 
đấu tiên là kiến lập phán chia ra nhiều tông phái cùng 
“phân đàng” hoàng pháp với thể hệ truyền thụ thiển học 
mới, tự đo khai phóng. Thể hệ này hoàn toàn không mâu 
thuẫn với tinh hinh chính trị biến động và phương thức sản. 
xuất phân tán của phương thức kinh té tiểu nông, nhà đó 
duy trì được tiềm lực phát triển. Thứ hai là sự cực lực phần 
đối ngôn thuyết tri giải, cho rằng thiển phải là sự lãnh ngộ 
trực quan, bất kỳ ngôn ngữ văn tự nào cũng đều rơi vào sự 
chấp trước khẳng định hoặc phủ định. Thứ ba là sự hấp thu 
sâu sắc tư tưởng Lão Trang, lấy Phật tính luận “tính tại tác 
dung" làm tiên dë, chủ trương “thuận hà tự nhiên", “nhiệm 
vận”, siêu việt các giới điều cơ bán của Phát giáo, lật dó các 
hình thức phón tạp của Phật giáo truyền thống. 


114 es 


IE Thiên Tong Phat giao 


THỜI KỲ CỰC THỊNH CÚA THIÊN TÔNG 


Từ cuối đời Đường, Thiên tông bát dáu bước vào thời ky 
hưng thịnh, đến đời Ngũ Đại, Tổng sơ đạt đến cực thịnh. 
Tiều chí của sự cực thịnh là sự thành lập lên lượt của 
Ngũ gia thiên. 


їйа cuối thế kỷ 8, khi Thạch Đâu Hi Thiên và Mã Tổ 

Đạo Nhất haằng pháp à Hó Nam và Giang Tây, Thiền 
tông phương nam đã dán dán định hình rõ nét. Trong phán 
truyện Hi Thiên của bộ Tống Cao Tăng Truyện có nói Mã 
Tó và Thạch Đầu là hai vị pháp chủ d Giang Tây và Hà 
Nam, “ai không đến bái kiến hai đại sĩ này là kẻ bất minh 
sự tý!" Hi Thiên sau khi dác pháp nơi Thanh Nguyên Hành 
Tu quay vé chùa Nam tự d núi Hoành sơn, Hó Nam. Сап 
chùa có một khối đá lớn bằng phẳng, Hi Thiên lập am ở 
trên dá nên được gọi là “Thạch Đầu hòa thượng”. Thión 
phong và phương pháp tiếp dẫn người học của Thạch Đầu 
rất hiểm hóc nên còn có danh là “Thạch Đầu lộ hoạt" 
(Thạch Đầu đường trơn). Cũng do “đường tran” nén càng lãi 
cuốn nhiều người đến tham hoc. Đạo Nhất là thiên sư rất 
đặc biệt, truyền thuyết kế thầy của Mã Tổ là Nam Nhạc 
Hoài Nhượng khi còn trẻ tham kiến Huệ Năng, Huệ Nãng 
có lời tiên tri: “Dưới chân nguoi sẽ xuất hiện một con ngựa 
tơ (mã câu) đạp chết người trong thiên hạ”. Con ngựa tơ 
này chính là Mà T6 Đạo Nhất sau này. 


A15 


Trong Ngũ gia thién, Qui Ngưỡng tông vào đời Ngũ Dai 
rất hung thịnh, đến đời Bác Tong, từ Nguóng Sơn Huệ Tịch 
truyền tiếp ba đời thì pháp hệ không rõ. Tào Động tông 
xuất hiện cuói đời Đường, từ Tào Sơn Bản Tịch truyền đến 
ba đời thì đứt, sau nhờ đệ tử của Động Sơn Lương Giới là 
Vân Cư Đạo Ứng mới hưng thịnh trở lại. Pháp Nhãn tông 
vào thời Thiên Thai Đức Thiéu rất phát triển, đến đầu Bác 
Tống đạt đến đỉnh thịnh. Vân Môn tông hưng thịnh vào đời 
Май Đại, vào đời Bắc Tống, cùng với Lâm Tế tông phát 
triển rất mạnh. Trong năm tông, chỉ có Lâm Tế tông được 
sáng lập ở phương bắc, bốn tông còn lại đều sáng lập và lưu 
truyền ó phương nam. Trong quá trinh phát triển sau này, 
khu vực lưu truyền của các tông cũng có xu hướng biến đổi, 
như Vân Môn tông vốn luu truyền ở vùng Quảng Đóng, đến 
đời vua Tống Nhân Tông đã truyền lén phương bắc, còn 
Lâm Tế tông qua năm đời đã truyền đến Hỗ Nam, Giang 
Tây. Tinh hình Thiên tông thời đó phát triển rất manh, 
như Tán Ninh đầu đời Tống có nói: “Thiền tông trong thiên 
ha như gió thổi cà rạp”. Thién tông không chỉ độc chiếm 
địa vị chủ đạo trong Phật giáo mà còn ảnh hưởng sâu sắc 
đối với xã hội thế tục. Truyền thuyết kể Đạt-ma từng tiên 


Tóp Vuong thư thánh giáo ty, bón гар đời Bác 

Tống. Huyền Trang sau khi thỉnh kinh từ Án Độ vẻ. 
ở Irưỡng An chủ trì dich kinh. Đưởng Thói Tông viết bai 
tua biểu dương công tich. đưa vào đầu cóc bỏ kinh 
loỏn tên Ió "Đợi Đường Tam Tang thánh giáo tu', gọi 
16110 Thánh glóo t, có tát cá bón bán thọch khốc 
Các bàn rộp đều ló chü của các danh gia, trong dó 
Tóp Vương thu thánh aláo tu" lò trà danh nhất 


SR “Sdn Өт đỏ' của Vương Duy. Vương Duy rốt sùng tín 

dao Phåt. ty là Ma Cốt. đọc liền với tên thành Duy Ma 
Cot. Tranh của ông có phong cóch thonh nhà u tich абу 
hiển vl. Tô Đồng Pha từng khen là "Ti trung hữu noa. hoo 
trung hữu thị! {Trong thợ có họa, trong hoa có Һе) 


-- 117 


trị “Mật hoa nở näm cánh, Кёб trái tu nhiên thành" ứng 
với sự thành lập lân lượt năm tông phái vào cuối thời 
Đường, Ngũ Đại. Khu vực lưu truyền Ngũ gia thiền chiếm 
hơn nửa Trung Quốc, dưới sự ủng hộ của triều đình và quan 
lại địa phương, các tông ra sức phát dương thiên pháp, 
Thiền tông phát triển rất manh. 

Thién tông bước vào thời kỳ cực thịnh, thién tàng đã có 
tự viện riêng, không còn nương tựa vào tự viện của các tông 
phái khác và qui mô của tu viện Thiển tông cũng lớn lên 
không ngừng. Số lượng tăng chúng theo học rất đóng, ít thì 
năm Ба trăm, nhiều thì đến hai ngàn người, như theo quyển 
“Thiên Lâm Тапа Bảo Truyện, thiên sư Diên Tho ở chùa 
Vinh Minh tự, Tây Hà có đến hai ngàn tăng chúng theo 
hoc. Tinh hình cực thịnh này liên quan mật thiết với sự 
hưng thịnh trở lại của nèn kinh tế tự viện đương thời 


118 XS. 


„Ж. тиши Tông Phải giáo 


CÔNG ÁN "MÀI GACH THÀNH GƯƠNG” 


Thiên của Thiền tông không như toa thiền Phát giáo 
theo ý nghĩa truyền thống. Thành Phật chỉ là sự chuyển 
đổi ý thức tu tưởng, thế giới quan, không do tọa thiên 
quyết định. Tọa thiên không chỉ không thể thành Phật 
mà ngược lại tgo thành su chấp trước nghiêm trong. 


à Tổ Đạo Nhất từ nhỏ theo Đường hòa thượng (tức Xứ 

Tịch) ở Tư Chãu xuất gia, năm Khai Nguyên thứ 21 
(733) Mã Tổ đến Hoành Sơn, Nam Nhạc, lập am tọa thiên 
suốt ngày, thường có ai đến cũng không tiếp. Tương truyền 
Mã Tổ có dung mao di thường với các đấu hiệu của bậc 
thánh nhân, mát sáng như һб, dáng di như trâu, lưỡi dài 
the quá mũi. Lúc này Nam Nhạc Hoài Nhượng ở chùa Bát 
Nhã, thấy Mã Të hình tướng phi phàm, biết là “pháp khi” 
bèn hài: “Đại đức toa thiên để làm gi?" Mã Tố đáp: "Làm 
Phát". Hoài Nhượng bèn lượm một miếng gạch rôi mài lên 
tảng đá trước am. Lúc đầu Mã Tổ không để ý đến, nhưng 
mãi bồi lâu thấy kỳ quái cuối cùng không nhịn được bèn 
hỏi: “Thầy mài gạch để làm gì vậy?” Hoài Nhượng đáp: 
“Mài gạch để làm gương soi”. 


Mã Tổ bỏi tiếp: “Mài gạch sao có thể thành gương 
được!?” Thế là Hoài Nhượng hỏi ngược lại: “Маі gạch không 
thể thành gương, vậy tọa thiển có thể thành Phật sao?” 


— 9 


Nghe nói xong, Ma Tó vội đứng lén xin Hoài Nhượng chỉ 
giáo. Hoài Nhugng nói: “Như trâu kéo xe, xe không di, vậy 
đánh xe hay đánh trâu mới phải? Ngươi suốt này tọa thiên 
ở đây, rốt cuộc là học ngồi thiển hay học ngồi Phật? Nếu 
học ngồi thión thì thiên không ở ngồi hay nằm, nếu học 
ngồi Phát thì Phát không có tướng nhất định. Thiền món 
yếu đạo, không nên thú xả. Ngươi nếu muôn ngôi Phật cũng 
bằng như giết Phật. Ngươi chấp ở tướng ngồi chứng tỏ chưa 
hiểu được thiển”. (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 6). 
Đây chính là công án “mài gạch thành gương” nổi tiếng 
trong thiền sử. 


Mã Tổ nghe Hoài Nhượng thuyết giáo hoát nhiên khế 
hội, bèn bái làm sư phụ, theo hầu hạ mười năm. Vẻ sau Mã 
Tổ rời Nam Nhạc, một mình đến Giang Tây truyền thiển 
pháp, khai sáng phái thiên Hồng Châu. 

Câu chuyện “mài gạch thành gương” này khẳng định 
thiền của Thiên tông không nhu tọa thiền Phát giáo theo 
ý nghĩa truyền thống. Thành Phật chỉ là sự chuyển đổi ý 
thức tư tưởng, thế giới quan, không do toa thién quyết định. 


% Điện Thánh Đế d miéu Nam Nhac, Hoanh Sơn. Hồ Nam 


% Lë hương bàng đồng men pháp lang. 


Toa thién không chi không thé thành Phật mà ngược lại 
tao thành sự chấp trước nghiêm trong. Tư tưởng này có từ 
Lue tổ Huệ Nàng, nhưng Hoài Nhượng thông qua động tác 
cụ thé, hình tượng hóa để truyền cho Mã Tổ, càng có ý 
nghĩa đặc biệt 

Thứ nhất, câu chuyên này phản ánh sau Huệ Năng, 
Thién tông tiếp tục phát triển theo соп đường Huệ Năng 
đã khai mở, vận dụng nguyên tắc tư tưởng chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan, dốc toàn bộ sức lực vào phương pháp luận 
giải thoát. Hoài Nhượng nói rõ với Mã Tổ, mài gạch không 
thể thành gương, tọa thiển không thể thành Phật, vì 
nguyên nhân rất giản đơn: Gương không do gạch tạo ra, 
Phật không do tọa thién mà ngộ. Căn bán của thành Phật 
là ở tự tâm, vì tự tám cũng chính là Phật tính, nếu không 
phát hiện Phật tính thì dù có tọa thiển suốt đời cũng không 
thể thành Phật. Tư tưởng này yêu саи thiển tàng phải chú 
trọng hướng vào nội tâm. 

Sau khi Ма Tổ thay đổi tư tưởng, Hoài Nhượng liền đọc 
một bài kệ để diễn tà dao lý này: “Тат địa chứa Phật 
chung, Gặp ướt liền nảy тат; Hoa tam muội không tướng, 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Thi sao có hoại thành?” (Tám dia hàm Phật chủng, Ngộ 
trạch tất giai manh; Tam muội hoa vó tướng, Hà hoại phục 
hà thành), Bài kệ yêu cầu cần phải đụng công ở “tâm dia" 
(chi tâm, tư tưởng, ý niệm, tâm như đại địa sinh ra vạn 
pháp). Sau này Mã Tổ cũng dùng tư tưởng này để khai thị 
cho dé tử là Đại Châu Huệ Hải: “Chính cái nay người hỏi 
ta, là kho báu của ngươi, tất cả đầy đủ, không thiếu gì hết, 
tự tại sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài!" và nói với tàng 
chúng: “Các ông nén tin tự tâm là Phật, tàm này chính là 
Phật tám", "ngoài tâm không có Phật nào khác, ngoài Phật 
không có tâm nào khác" (Cánh Đức Truyén Đăng Lục, 
quyển 6). Phương pháp luận giải thoát đối với Thiển tông 
дас biệt trọng yếu, đây là một nhân tế khá quan trọng để 
Thiền tông hướng tới sự phát triển phón thịnh. 

Thứ hai, cách giảng dạy cụ thể hóa, hinh tượng hóa đã 
đưa Thiên tông tiến thêm mật bước phát triển theo khuynh 
hướng chủ nghĩa thân bí. Phương thức “mài gạch làm 
gương” chỉ cần vài động tác và lời nói đã giảng giải sáng 
ró nguyên tắc của Thiên tông. Thién tông đời sau thịnh 
hành việc dùng đủ các kiểu ví dụ, ẩn ngữ, ám thị, động tác. 
để biểu thị tư tưởng và kiến giải độc đáo đối với thiền, xuất. 
hiện các công án lừng danh như “Qui Tông giết rắn”, “Nam 
Tuyển chém mèo”, “Triệu Châu phóng hỏa”, “Tử Hỗ đêm 
kêu bất cướp”, từ đó phát triển đến thái độ và bành vi cực 
kỳ phóng túng “la Phật mắng Tổ”, nhao báng thiêu hüy 
kinh điển, đẩy Thiên tông tiếp tục phát triển theo hướng 
càng mãnh liệt, tự do, cuồng phóng. Trong lịch sử Thiển 
tông, người đầu tiên chấn khói thiên phong với thiền pháp 
đữ đội độc đáo chính là Mã Tổ Đạo Nhất, có thể thấy Mã 
TS sở ас nơi Hoài Nhượng không it. 


122 ®- 


„Ж, Thiên Tarur Phát giao 


TƯ TƯỞNG VÀ ẢNH HƯỚNG 
СОА HỒNG CHÂU THIÊN 


Giữa thé ky 8, đệ từ doi thứ hai của Hue Nang là Mã Tổ 
Đạo Nhất sáng lập môt thiên phái ở Hãng Cháu có ảnh 
hưởng khá lớn, được goi là "Hông Cháu thiên”. Từ thời 
Bách Truong Hoài Hải và sau, thiền phái này phát triển 
ngày càng lón mạnh, hinh thành Hóng Châu tông, một 
thời cùng vói Hà Trạch tóng và Ngưu Đầu tông lập 
thành thế chân рас. 


hái thiền Hồng Châu dà đưa thiên Huệ Năng phát triển 

thêm một bước lớn, một mặt vận dung học thuyết Như 
Lai tạng, một mặt hiën thị nghĩa Không cán bản, trên cơ 
sở này sáng lập thuyết thành Phật trực tiếp hơn và thực 
tiễn thién pháp cũng càng đơn gián hon. 

Hóng Chàu thiển có đặc điểm căn bản như Tông Mật chỉ 
ra là “xúc loại thị Dao nhỉ nhiệm tâm”. Từ Hoằng Nhẫn, Thân 
Tú trở đi đều cho rằng Phật tính là chán tâm, thanh tịnh lâm 
và thành Phật chính là tu đắc cái tâm thanh tịnh nay. Nhung 
Hóng Châu thién ngược lại, phát triển học thuyết đốn ngộ của 
Huệ Năng, chủ trương người tu thiển phải tổng hợp những 
hành vỉ của con người để quan sát, cho rằng sinh tâm khởi 
niệm, nhất cử nhất động đều là biểu hiện của Phật tính, cái 
gọi là thiện ác khổ lạc cùng khòng ngoài biểu hiện của Phật 


„А? 123 


1м Đại Hùng 
báo điện 
chùa Huu Dón ở 
Nam ^ Xương, 
Giang Tày 


tinh, do đó gọi là “xúc loai thi Đạo”, nghĩa là bất cứ cái gi cũng 
là Đạo, chữ Dao ở đây được dùng thay thé cho Phật tính. “Xúc 
loai thi Đạo” là lý luận thién hoc, còn “nhiệm tâm” (mặc theo 
tám) là nói đến thực tiễn của thiền, có nghĩa là tùy tâm, đừng 
сб ý nghĩ tưởng hoặc làm việc tốt việc xấu gì (không khởi tâm 
tạo ác hay tu thiện), chi сап đường thản tón tánh, nhiệm vận 
tự tại là tiến nhập cảnh giới thành Phật. Mã Tổ nói về thiển 
phần «йрт аы вап: 


“Рао không cán tu, chi đừng ó nhiễm. Sao là ô nhiễm? 
Có tâm sinh tử, tao tác, chí hướng, đều là ó nhiễm. Nếu 
muốn trực hội đạo tâm bình thường là đạo. Tâm bình 
thường là như thế nào? Không tạo tác, không thị phi, 
không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh”, 
"Chi như hiện nay đi đứng ngồi пат, ứng cơ tiếp vật, hết 
thảy đều là đạo”. (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyền 28). 


Mã Tổ cho rằng, đạo thành Phật không thể thực hiện 
thông qua tu tập, một khi tu tập liên có sự chí hướng tư tưởng. 
và hành vi, từ đó có chấp trước (nhiễm ô). Đi đứng nằm ngồi, 
ăn cơm mặc ао... trong cuộc sóng thường ngày cũng đều là lưu 
lộ tự nhiên của Phật tính, đều thông hướng Phật đạo. 


124 чм 


Hồng Châu thiền mượn khái niệm “Bao” của tư tưởng 
Lão Trang để nói bản chất của Phật tính, Chân như, Pháp 
giới, đồng thời lấy sự “nhiệm vận” của “tâm bình thường” 
là con đường duy nhất khế hợp với Đạo. Đây là tư tưởng 
hấp thu triết học chủ nghĩa tự nhiên của Lão Trang, từ đó 
dà Trung Quốc hóa Thiên tông sáu sắc hơn, làm cho thực 
tiễn của thiển tiến thêm một bước nhất thể hóa với hành 
động, ý niệm, tình cảm, sinh hoạt thường ngày. Về phương 
thức giáo học, Hóng Châu thiền nhấn mạnh nguyên tác “vì 
bệnh bất đồng, thuốc cũng khác nhau", nên đã phần đối tất 
cà các nghi thức tôn giáo phức tạp, sử dụng các biện pháp 
biến hóa, linh hoạt hơn như ẩn ngữ, ám thị, tượng trưng, 
cho đến gậy, hét, đấm, đá. Những phương pháp này vận 
dụng trong thực tế có tác dụng đặc biệt và sức lõi cuốn thắn 
bí tôn giáo rất hữu hiệu. 


Ў Chùa Bách Trượng ở Phụng Tôn, Giang Täy. Chüo ở duól ngọn Đại Hùng núi 
Bóch Trugng. lò nơi phót nguồn cáo Thanh qui thiền läm. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Trong ly luận Thián học cũng như trong thực tiễn 
thiền, Hóng Châu thiên là nền tăng của Ngũ gia thiên được 
thành lập sau này. Bói với Làm Tế tông trong Ngõ gia 
thiền, Hồng Châu thiên chính là tiên thân. 

Dé tứ xuất sắc của Mã Tổ là Bách Trượng Hoài Hải dà 
có những cống hiến quan trọng đối với sự phát triển của 
Hằng Chảu thiền. Hoài Hải dé ra tư tưởng “cắt đút câu hai 
đâu” (cát đoạn lưỡng đầu cú), tức chủ trương trong tham học 
sử dụng phương thức thuyết thoại ly khai tất cả phân biệt 
hữu vô, khẳng định hoặc phú định, và tiến thêm một bước 
cho rằng cần phải phủ nhận việc dùng ngôn ngữ văn tự làm 
phương pháp nhận thức. Hoài Hải trực tiếp chỉ ra: “Từ xưa 
đến nay, Phật là người, người chính là Phật, cũng là chính 
dinh, chẳng cần đem định nhập định, chẳng cán lấy thiên 
tưởng thiền” (Cổ Tôn Tác Ngữ Lục, quyến 1). Bách Trượng 
cho rằng chí cán không chấp trước ngoai cảnh, không chấp 
trước tri giải thì trở thành “người tự do" (tự do nhân). Đệ 
tử của Bách Trượng là Hoàng Bá Hi Vận càng quyết Hệt 
hơn: “Thiền tông ta, tương thừa từ trước đến nay, chưa từng 
dạy người cầu trì cầu giải", thiên tăng phải là dao nhân 
“tuyệt học vô vi" (C8 Tôn Tác Ngữ Lục, quyển 2). Tư tưởng 
những bậc thiên sư lỗi lạc này là nên tảng lý luân trực tiếp 
cho sự sáng lập Làm Tế tông sau này. “Tự do nhân”, “Vò vi 
dao nhân” là hình tượng phôi thai của “Võ vị chân nhân”, 
“Chân chính học đạo nhân” của Lâm Tế. 

Hồng Châu thiên là hình thái quá độ của sự phát triển 
từ Tào Khê thiển đến Ngũ gia thiển, là một giai đoạn quan 
trọng trong lich sử Thiền tông, đẩy thiền tiến thêm một 
bước Trung Quếc hóa và Lào Trang hóa, thoát ly sự ràng 
huộc của thiên truyền thống. 


126 Www 


BÁCH TRUONG THANH QUY 


Hoài Hải là đệ tử của Mà Tổ Đạo Nhát. Sau khi Mã Tổ 
qua đời, Hoài Hải ban đầu trú ở Thạch Môn (nay là 
huyện An Tịnh, Giang Táy), sau đó đến Tân Ngô (nay là 
huyện Phụng Tàn, Giang Tay) trú ở núi Đại Hung son, 
ngon núi này cao опе hùng vi nén còn có tên là Bách 
Trượng sơn, do đó Hoài Hải được gọi là Bách Trượng 
Hoài Hải. Một trong những cổng hiến quan trọng của 
Hoài Hài đối vói Thiên tông là lập ra “Thiền môn thanh 
gui”, Ади thế thường gọi іа "Bách Truong thanh qui". 


hời trước, hơn một nửa tăng dó thiển món cư trú trong 
Т: luật. Theo sự phát triển của Thién tông, người 
tham hoc trong cá hai giới tăng và tục ngày càng đông đảo, 
tập trung trong chùa luật rất trở ngại cho việc thuyết pháp. 
và trụ trì. Vì vậy Mã Tổ khai phá núi hoang lập ra tùng lâm, 
nhưng thời này vẫn chưa có qui chế tùng lâm. Hoài Hải thấy 
váy nên quyết dinh cải cách, lập ra "thanh qui". Hoài Hải 
chon lựa kết hợp giới luật Tiểu thừa, Đại іа sao cho thích 
hợp thuận tiện cho thiên tăng tu tập, sáng lập ra “Thiên си”. 
Người đức cao vọng trọng, tính thâm thiển học làm “Trưởng 
lão”, hoặc gọi là “Hóa chủ”, trú ở phương trugng. Lại quy dinh 
“không lập Phật điện, chi dựng Pháp đường" để biểu thị sự 
sièu vượt ngôn tượng của Phật pháp. Tăng chúng tham học 


X22 


à nhiều ít đều vào tàng đường cư trú, trong 
tăng đường thiết kế “trường liên sàng” (giường dài lién nhau) 
để toa thiển nghỉ ngơi, Trừ trường hợp nhập thất thỉnh ích 
(nghe thiển sư khai đường thuyết pháp), người học có thể tùy 
ý học nhiều hay ít, không qui định bắt buộc. Còn qui định 
“Trưởng lão thượng đường thăng tòa, chủ sự, đồ chúng đứng 
nghe, chủ khách tranh luận, phát dương tông yếu”. Thanh 
qui còn дас biệt dé xuất phép “phổ thinh” tụ tập tăng chúng 
cùng làm việc. qui định tăng chúng khai khẩn làm ruộng, 
“một ngày không làm, một ngày không ăn”. Ngoài ra còn qui 
dinh đủ các sự vụ cụ thể trong thiên viện. 


Thanh qui của Bách Truong làm cho thể chế Thiền tông 
trở nên Trung Quốc hóa hơn, có tác dụng quan trọng thúc 
đẩy Thiển tông phát triển mạnh. Việc lập riêng thiển си 

$ Bến chữ “Thiên па thann аш” cham vào dá, chữ của Liễu Công Quyên, một 


dol thu gio đời Đường. "Bách Trượng thanh аи" сйа Hoài Hỏi là bộ qui chế kết 
hợp sinh hogt vå tu thién, tgo ánh hưởng зди sốc đối với Thiền tông đổi sau 


128 чё. 


dà giúp táng chúng tách ra khói tu vién thóng thuong, tró 
thành bộ phán tự chủ, và như vậy, Thiển tông như một 
tông phái Phật giáo độc lập đã trở thành sự thực lịch sử. 
Qui định không lập Phát điện, chỉ dựng Pháp đường biểu 
thị tính chất tối thượng của Phật pháp và địa vị bình đẳng 
của tăng chúng trước Phật pháp, thể hiện sự phủ nhận của 
Thiên tông đối với tín ngưỡng tha lực và sự sùng bái Phật, 
Tổ. Việc lập ra phép “phổ thỉnh” thích ứng với phương thức 
sinh hoạt và sản xuất của nén kinh tế tiểu nông thời cổ đại 
Trung Quốc. Thông qua hình thức tự cấp tự túc, Thién tông 
có được sự chủ động để tón tai trong những điều kiện khó 
khăn, từ đó tạo dung nên tảng kinh tế cho sự phón thịnh 
sau này. Vì váy Tán Ninh đời Tống có nói: "Thién môn hoạt 
động độc lập bắt đầu từ Hoài Hải”. Trong thanh qui có 
nhiều qui định liên quan đến sinh hoạt của thiền tăng, hơn 
một ngàn năm đến nay là giới quy căn bản thiên tăng phải 
tuân theo. Có thể nói, sau khi Hoài Hải lập ra Thanh quy, 
Thiên tông mới hoàn toàn kiến lập được phương thức hoạt 
động độc lập. 


а? 129 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Nguyên bán của bộ "Bách Trượng Thanh Qui" còn goi là 
“Cổ Thanh Quy" dà bi thất lạc từ lâu, nói dung cơ bản 
chúng ta biết được căn cứ vào các tư liệu hiện tổn chủ yếu 
nhu: Tống Сао Tang Truyện, quyển 10, phán Hoài Hải 
truyện; Cánh Đức Truyễn Đăng Lục, quyển 6 có phụ lue 
“Thiên món quy thức”; Thiên Uyên Thanh Quy, quyến 10, 
phần “Bách Trượng quy thằng tụng”; Sắc Tu Bách Trượng 
Thanh Quy, quyển 8 có "Có thanh quy tự” của Dương Úc. 
Theo sự phát triển hưng thịnh của kinh tế tự viện, số lượng 
tàng chúng tàng lên không ngừng và sự vụ trong thién viện 
cũng ngày càng phức tap, Bách Trượng thanh quy trong quá 
trình lưu hành cũng được tăng bổ, thay đổi qua nhiều đời. 

Hiện nay có thể khảo etu có mấy bộ như: “Thiên Uyễn 
Thanh Quy" do Tông Trách biên soạn lại vào năm Süng 
Ninh thứ hai, Bắc Tống (1103), gồm 10 quyển, còn có tên 
là “Sung Ninh Thanh Quy”, "Nháp Chúng Nhật Dung 
Thanh Quy” do Tông Thọ biên soạn vào năm Gia Định thứ 
hai, Nam Tống; trong đời Nam Tống, Duy Miễn vào пат 
Hàm Thuần thứ 10 (1274) soạn “Tùng Lâm Hiệu Định 
Thanh Quy Tổng Yếu”, còn có tên là “Hàm Thuần Thanh 
Quy"; đến đời Nguyên, năm Chí Đại thứ tư (1311), Dặc 
Hàm soạn “Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Quy", còn có tên là 
"Chí Đại Thanh Quy”. Bé thông nhất thành mật bản, năm 
thứ ba niên hiệu Nguyên Thống, đời Nguyên Thuận Đế 
(1335), sắc lệnh trụ trì Bách Trượng sơn, Giang Tây là Đức 
Huy biên soạn “Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy" ban hành 
phổ biến toàn quốc, đây chính là “Bách Trượng Thanh Quy” 
luu hành hiện nay trong tùng lâm, gồm 8 quyển, nội dung 
hoàn toàn mới, khác xa với “Cổ Thanh Quy”. 


150 че 


JI, тыў» Tông Phát giáo 


TƯ TƯỞNG TRUNG TÂM CỦA 
THAM ĐÔNG KHẾ 


Tham Đồng Khé toàn ойл 310 chữ, là tác phẩm viét theo 
thể bệ tụng ngũ ngôn của Thạch Đâu Hi Thiên, duoc chép 
trang phân phụ lục của Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Mục 
dich chính của Tham Bóng Khé là hội thông Thiên lông 
nam bác, nhung mối quan hệ giữa Ly và Sự được luận 
thuật trong tác phẩm này là mội vän đề lớn сца Phát học, 
tao ảnh hưởng thâm vién trong lịch sử Thiền tông. 


N= tông chịu ánh hưởng Không quán Bát-nhà phuong 
nam khá sâu sắc, chú trọng ở ngộ giải Lý nên dé cao 
đến ngộ, còn Bắc tông thì chịu ảnh hướng truyền thống 
thiên học Làng-già, nghiêng nặng về chấp trước sự tướng, 
nên chú trương tiệm tu. Tham Bóng Khế viết: 

Linh nguyên mình giáo khiết 

Chỉ phái ám lưu chú 

Chấn sự nguyên thị тё 

Khë lý diệc phi ngộ. 


(Linh nguyên sáng trong veo 
Chi phái ngầm luu chảy 


„л? 131 


Cháp Su vón là mé 
Khé Ly chua là ngó) 

“Linh nguyên” trong câu trên chi Chân nhu Phát tính, 
“Sy” là vật phái sinh của "Linh nguyên”, "luu chú” nghĩa là 
không gián đoạn, trôi chảy biến hóa vô thường. Đại ý đoạn 
trên nói rằng quan hệ Lý và Sự tuy không biểu hiện rõ 
ràng, nhưng xác thực tổn tại, chấp trước vào ngoại vật 
đương nhiên là sai lầm, nhưng nếu như không hiểu được 
quan hệ “hôi hỗ” (tương hỗ xoắn xít lẫn nhau), thì cho dù 
có khế Lý cũng không thể nói là đã đạt ngộ. 


Tu tưởng trung tâm của Tham Đồng Khé biểu hiện ở quan 
hệ “hồi hỗ” giữa Sự và Lý, tâm và vật, nội và ngoại. Lý tón 
tại trong tất cả sự vật, tất cả mỗi sự vật đều có Lý riêng, 
tất cả sự vật trên cơ sở Lý bản thể vừa thống nhất lại vừa 
khu biệt, vì thế mà dung hội thâm nhập lẫn nhau, đó chính 


Хө Phát Nhiên Đống thọ ký Thích-ca. 


132 а. 


ARE, Thiên Tong Phát giáo 


là "hài hỗ”. Tất ей sự vật lai trụ ở vị trí riêng, tương đối độc 
lập, và không bộc 10 sự tạp loan, dá là “bất hỏi hà". Giữa Sự 
và Lý, giữa Sự và Sự vừa có quan hệ hồi hỗ lại vừa có quan 
hệ không hải hỗ. Nói “hải há" thi cũng bao hàm “bất hồi hỗ” 
bên trong. Do đó Tham Bóng Khé lại nói: 

Môn môn nhất thiết cảnh 

Hài hỗ bất hồi hó 

Hài nhi cánh tương thiệp 

Bát nhi y vi tru. 


(Cửa cửa tất cá cánh 
Hải hỗ không hồi hỗ 
Hài mà lại dính nhau 
Khóng thể, lại y chó) 
Để tiến thêm một bước nói rð mối quan hé Lý Sự này, 
Thạch Đâu Hi Thiên dùng сар sáng và tối (minh ám) để ví dụ: 
Đương minh trung hữu ám 
Vật di ám tương ngộ 
Duong ám trung hữu minh 
Vát di minh tuong dó 
Minh ám các tuong dói 
Ti nhu tién háu bó. 
(Ngay trong sáng có tối 
Đừng để tối gặp gỡ 
Ngay trong tối có sáng 
Đừng để sáng thấy nhau 
Báng và tối đối nhau 


Như bước chân trước sau) 


— 133 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Đây rất có thé là sự phát đương cáp “minh ám” trong 
“tam thập lục đối” của Lục tổ Huệ Năng trong Đàn Kinh 
(xem Đàn Kinh bản Đón Hoàng, tiết 46). Trước Thạch Đầu 
Hi Thiên, học giá Hoa Nghiêm tông cũng đã luận một cách 
cụ thể và thâm sâu đối với quan hệ giữa Lý và Sự. Có thể 
thấy tư tưởng của Tham Đồng КЪ được sản sinh dưới sự 
ảnh hưởng của thuyết “Tứ pháp giới”, “Tháp huyền môn” 
của Hoa Nghiêm. Điều này phản ánh Thién tông về phương 
diện giáo lý đã kết hợp với tư tưởng Hoa Nghiêm. Do Thạch 
Đầu Hi Thiên chọn học thuyết Hoa Nghiêm để nhập thién, 
còn Mã Tổ Đạo Nhất thì lấy tư tưởng Lão Trang để nhập 
thiền nên phong cách hai phái di theo hai hướng khác biệt 
nhau. Sự phân chia hai phái dán trd nên rõ ràng, sau này 
xuất hiện sự phân nhánh tiếp tục của nhiều chi phái là điều 
khêng khó lý giải. Chịu sự ảnh hưởng mạnh nhất của Tham. 
Đồng Khé chính là Tào Động tông do Động Sơn Lương Giới 
và đệ tử là Tào Son Bản Tịch sáng lập. Thuyết “Ngũ vị 
quân thần" do Tào Động tông dé xướng chính là sự diễn 
hóa từ thiên kệ tụng này. Tư tưởng “tức sự nhí chân” - Sự 
và Lý chẳng phải là hai, ở trong sự tướng nông cạn cũng 
tự có đủ cái chân lý thâm diệu - của Tào Động tàng chính 
là sự vận dung cụ thé lý luận “hồi hỗ”. 


Sau này, 1ў học Tống, Minh thích đàm luận vấn đề Lý 
Sự, dùng thuyết “Lý nhất nhân thù” (Lý chỉ có một mà chia 
ra khác) quy nạp vấn dé Ly Sự, cho ràng Lý là chinh thé, 
là một, trong mỗi một Sự đều thé hiện, đồng thời thừa 
nhận sự sai biệt của Sự là đa chủng da dang. Nguồn gốc 
uyên nguyên của tư tưởng này cũng chính là Tham Đồng 
Khế. 


Ë, тип Tang Phat giáo 


СО PHONG VÁN БАР 


“Cơ phong" hay “đấu cơ phong" là một phuong pháp giáo 
học biểu chủ nghĩa thần Ы tón giáo của Thiền tông được 
áp dụng tùy người, tùy lúc, tùy cảnh. Có khi cùng một 
câu hỏi lại dua ra nhiều câu іта lời khác nhau hoặc trả 
lời cùng một kiểu đối vói những câu hỏi khác nhau, có 
lúc lại không trả lời trực tiếp xác đáng тё dùng đủ các 
kiểu hình thức phán lý tính để biểu lộ quan điểm. Рау 
cũng chính lò "tùy bệnh mà cho thuấc”. 


hiền tông tự xưng cội nguồn từ Thích Ca Màu Ni “giáo 
d kề: biệt truyện”, “đi tâm truyền tâm”, do đó Thión 
tông xem sự tương hỗ mặc khế trong động tác hành vì hoặc 
ngón ngữ giữa thầy trò là cứu cánh của tham hoc. Khởi sơ 
Thiên tông dùng các phương thức như ấn ngữ, so sánh, ám 
thị, có ý làm cho hư huyễn, dùng kiếu lòng vòng mập mờ 
để dién tả thiền lý, như Hoài Hải “mài gạch làm gương soi” 
để khai ngô Mã Tổ vứt bỏ tọa thiển, vé sau Mã Tổ cũng 
đùng thuyết giáo tương tự để tiếp dẫn Huệ Hải phát hiện 
Phát tính tự tâm. Sau này Thiên tông phát triển đến các 
phương thức phóng túng, mãnh liệt hơn như đấm đá, gậy 
hét. Vài công án sau đây cho thấy phong cách cơ phong vấn 
đáp của Thiên tông. 


ар 135 


Tăng hỏi: "Thé nào là xuy mao kiếm?” Su đáp: “Lạc” 
(xương). Người hỏi cho rằng trí hué Bát-nhà có thé cát đứt 
mọi phiển não (đây là quan điểm căn bản của Phật giáo 
Đại thừa truyền thống) giống như thanh kiếm sắc bén 
nhất, chỉ сап thổi sợi lông vào thì lập tức bị cát đứt. Nhung 
xương thì không có lông, do đó dù có thanh xuy mao kiếm 
thì cũng chẳng có chỗ dùng. Điều này nói lên rằng, từ góc 
độ Thiền tông, bán lai không có Bó-dé để chứng, không có 
Niết bàn để đắc, tất cả mọi chấp trước đều hữu hại vô ích. 

Tăng hỏi: “Không khởi lên một niệm, sai hay không 
sai?" Sư đáp: “Núi Tu-di”. Thiển tông phản đối bất kỳ mọi 
nhận thức cố định, khẳng định, nếu như có người lấy “bất 
khởi nhất niệm” làm nguyên tắc của giải thoát tinh thần, 
chấp trước vào nó, thì bản thân cái ý nghĩ “bất khởi nhất 
niệm” cũng là sai lắm. Núi Tu-di là ngọn núi lớn nhất trong 

kinh Phật thường nói đến, 
cao tám vạn bốn ngàn Do- 
у {шап (уојапа, don vi do 
khoáng cách của Ấn Độ có, 
1 yojana báng khoáng 30 
дат). Câu trả lời có nghĩa 
là, dù không khởi một 
niệm thì cái sai lầm cũng 
to lớn như ngọn núi Tu-di 
Con đường thành Phật 
đúng đắn phải là thuần 
nhiệm tự nhiên, không hể 
suy tính, “đói thì ăn cơm, 
mệt thì nằm ngủ”. 

Tăng hỏi: “Thế nào là 
đại ý Phật pháp?" Sư đáp: 
“Hướng về phương nam 


Lò hương bèng 


g đới Thanh 


136 җе. 


nhìn Вас даи”, Bác đẩu ở phương bác, nhìn vé phương nam 
thì không thể thấy, nhung một khi quay đầu lai thì Bác đầu 
hiện ngay phía trước. Thiền tông chủ trương công phu phản 
tỉnh nội tâm, "hướng vé phương nam nhìn Bắc dáu" chính 
là ý này. Đối với Thiển tông thì cái “Phật pháp đại ý” về 
căn bản không hé tón tại, Thích-ca Mâu-ni một đời không 
thuyết một chữ nào, do đó nếu chấp trước vào “Phật pháp” 
thì tất nhiên rời bỏ phản tỉnh nội tâm, quên mất tự tâm 
Phật tính. 


Tăng hỏi: “Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Ba cân gai”. Câu 
đáp nghe có vẻ đáp trật chỗ hỏi, chẳng ăn nhập gì, nhưng 


Điện THu chùa Ngủ Tổ 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


ky thuc ý nghĩa hết sức rõ ràng. Mục đích của câu trả lời 
chính là chặn đứng suy nghĩ thông thường của thiển tăng, 
làm cho ông ta phải tự thân phán chiếu, phản chiếu cái 
bán nguyên tu thân thành Phật của minh. Mỗi một người 
bản lai là Phật, chỉ có điều là khâng phát hiện được mà 
thôi. Có những “cơ phong” khác cũng tương tự như hỏi: 
“Vạn pháp quy về một, một quy về đâu?” Đáp: “Ta ở Thanh 
Châu may một cái áo nặng 7 cân”; Hỏi: “Thế nào là Phật 
tâm?” Đáp: “Củ cái ó Trấn Châu nặng ba cân”; Hồi: "Thé 
nào là ý Tổ ви từ Тау sang?" Đáp: “Ngồi lâu thấm mệt”, 
hoặc “Răng mọc lông”, hoặc “Một tấc lông nặng 9 cân”, 
hoặc “Đợi nước khe trong động cháy ngược, ta sẽ nói cho 
ông”. Những kiểu đáp như váy trong Thiển tông không 
phải là ít. 


Theo như Thiển tông nói, vận dụng cơ phong phải tự 
nhiên, tùy người mà khác nhau, mục đích tối chung là phải 
trực giác được thâm ý của thiển thì người nào cũng đều có 
thé thành Phật, thành T6. Là một phương thức giáo học 
tiếp dẫn người học, bản thân cầu hỏi của đệ tử cũng là một 
loại cơ phong, nó có thể mang tính triết lý, kiểu đánh đế 
hay chỉ là loại câu hỏi nhạt nhẽo hoặc vớ ván.Thién su trả 
lời sắc bén có thể khiến đệ tử phản chiếu tỉnh ngộ. Cũng 
có trường hợp trình độ Һау không bằng dé tif nhưng không 
muốn mất mặt nên cố ý làm bộ nói bừa, vì vậy không phải 
toàn bộ cơ phong đều có thể phân tích lý giải. 


138 че 


SË Thibn Tong Phái giáo 


PHONG CÁCH “GÂY HÉT” 
CỦA THIÊN TÔNG 


Thiên tông cho răng, ngôn ngữ, uốn tų, khái niệm chi lăng 
thèm phiên phúc cán trở mà không thể giúp người ta phát 
hiện chân lý Phật giáo. Để khiến cho người hoc dao vitt bó 
các hình thúc truy cầu bên ngoài, tàp trung dụng công 8 
nội tâm, các thiền. su trên cơ sô cơ phong vän đáp, tùy vào 
đối tượng, dùng các phương pháp kỳ đặc như đánh gậy 
hoặc hét để đập tan sự chấp trước khiến người học lập tức 
ngộ ngay Phát tính sẵn có trong tự lâm của minh. 


ui Son Linh Нуи thường không bao giờ thuyết pháp nói 
thẳng mà dàng dú các phương thức kỳ đặc dé giúp дё 
từ tu ngộ. Linh Huu nói với đệ tử là Hương Nghiêm Trí 
Nhàn rằng: “Nếu muốn ta nói, thì cái ta nói chỉ là kiến giải 
của ta, đối với sự tự ngộ của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả!" 
Trí Nhàn từ biệt ra di, đến một ngày, lúc don сё trong núi, 
"Trí Nhàn lượm một miếng gạch vụn, thuận tay vứt di, miếng 
gạch va vào bụi tre vang lên một tiếng, Trí Nhàn hốt nhiên 
chứng ngộ, cám thán nói; “Qui Sơn đối với ta ân hơn cha 
mẹ, trước kia пёц vì ta mà nói ra dao lý thì đâu có ngày ta 
tự ngộ hôm nay!" 
Phép dùng “gậy” gắn liên Hoàng Bá Ні Vận và Đức 
Sơn Tuyên Giám, còn “hét” là sở trường của Lâm Tế 


м? 139 


Nghia Huyén, vi váy сб cáu “Dúc Son gáy, Làm Té hét". 
Trong bó Có Tôn Тис Ngữ Luc, quyển 5 có chép chuyện 
Lám Té bi tháy là Hoàng Bá dánh gáy ba lán nhu sau: 
Làm Tế ban đầu đến chỗ Hoàng Bá tu học rất chăm chỉ. 
"Thủ tọa sư (Mục Châu Trần Tôn Тас) khen: “Tuy là hậu 
sinh nhưng khá đặc biệt” và hỏi: “Thượng tọa ở đây đã 
bao lâu?” Lâm Tế đáp: “Ba năm” Thủ tọa hỏi tiếp: "Đã 
từng tham vấn gi chưa?” Lâm Tế đáp: “Chua, cũng không 
biết hỏi gì?”. Thủ tọa bảo: “Sao không đến hải thế nào là 
dai ý Phát pháp?" Nghe lời khuyên Lâm Tế bèn di hói, 


"* уб pháp ила Thuyết, tranh của Trồn Hồng Thụ đới Thanh 


vifa chua dit саи thi da 
bi Hoàng Bé quát gáy. 
Làm Té quay vé. Cá 
nhu váy ba lán đến hỏi 
là ba lán bi dánh gáy.. 
Làm Tế bèn từ biệt 
Hoàng Bá ra đi, Khi từ 
biệt, Hoàng Ва nói: 
“Đừng đến nơi nào khác P E 
mà hãy đến chỗ Cao Ап |^ Phot acm нини 
Bai Ngu, бпр ta tát se 
nói cho ngươi”. Khi đến nơi, Bai Ngu hỏi: "Từ đâu đến?” 
Lâm Tế đáp: “Từ chỗ Hoàng Bá đến”. Đại Ngu hỏi tiếp: 
“Hoàng Bá có dạy câu gì không?” Lâm Tế thưa: “Соп ba lần 
hỏi dai ý của Phật pháp thì ba làn bị đánh, không biết có 
lỗi gi khong?" Đại Ngu bảo: “Hoàng Bá đối với ngươi lòng 
tha thiết như thế mà ngươi lại đến hỏi có lỗi hay không 
101!” Làm Tế nghe xong liên đại ngộ, nói: “Thì ra Phật pháp 
của Hoàng Bá chẳng có gì nhiều!” Đại Ngu bỗng nắm lấy 
Lâm Tế nói: “Dó qui đái trên giường, vừa hỏi có lỗi hay 
không lỗi, giờ lại ché Phật pháp Hoàng Bá không có nhiều, 
ngươi thấy đạo lý gi? Nói mau! Nói mau!" Lâm Tế lién tung 
vào sườn Đại Ngu ba đấm, Đại Ngu vội buông ra: “Thầy 
ngươi là Hoàng Bá, không liên can gì đến ta!" Làm Tế từ 
biệt Đại Ngu, quay vé chó Hoàng Bá... 


Hoàng Bá hỏi: “Đại Ngu có nói gì không?” Làm Tế thuật 
lại mọi chuyện, Hoàng Bá nói: “Cái lão lắm chuyện, đợi đến 
ta đánh cho một trận!" Lâm Tế nói: “Сап gì đợi đến, đánh 
liên hôm nay” rồi đánh Hoàng Bá một chưởng. Hoàng Bá 
nói: "Cái thằng điên này, dám đến dày vuốt râu сор!” Làm 
Tế hét lên, Hoàng Bá bảo: “Thị giả, dẫn thằng điên này vë 
tham đường!” 


PE 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA РЕНАТ GIÁO 


Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Luc, quyển 15 có chép 
chuyện sau: Một buổi tối, Đức Sơn thượng đường nói: “Tối 
nay không được hải, ai hỏi sẽ đánh 30 truong". Lúc đó một 
vi tảng bước ra lễ bái, Đức Sơn liền đánh. VỊ tàng nói: “Tôi 
chưa hói lời nào, vì sao hòa thượng đánh?” Đức Sơn đáp: 
“Khi ngươi chưa lén thuyén, đáng phái lành 30 gậy”. Tuy vị 
tăng chưa hỏi nhưng đã khởi lên ý niệm muón hỏi, do dó 
cũng đáng bị đánh! 

Qua những công án trên có thể thấy, “Phật pháp đại ý” 
phải đùng tâm truyền tâm, tâm tâm tương ấn, không thế 
dién đạt trực tiếp bằng ngôn ngữ thông thường, vi thế chỉ 
có thể düng các phương thức kỳ đặc này. 


142 ча 


„Ж Thiền Tang Phot máo 


DAN HÀ ĐỐT TƯỢNG PHẬT 


Рап Hà Thiên Nhiên là dë tử сца Thạch Đầu Hi Thiên. 
Trong thiền sử còn lưu lại nhiều câu chuyện thủ vi và 
Dan Hà, trong đó có chuyện đốt tượng Phát. Đối vói Dan 
Hà, tượng Phật chỉ là gỗ tạc thành, tượng trưng của tín 
nguõng. Thiên tông phán đối sự sùng bái thâu tượng, chỉ 
thừa nhận bản tâm của mình, do đó thiêu rụi tượng Phật 
cũng chẳng tón hại gi đến Phát dao. 


pz Hà nguyén là Nho sinh, tinh thóng kinh dién Nho 
gia. Cá một năm, Ban Hà đến Trường An ứng thi, lúc tá 
túc ở 18 dišm gặp một thiên khách. Vi này hỏi: “Đi đâu vậy?” 
Рал Hà đáp: "Bi thi làm quan”, vị thiên khách nói: "Thi làm 
quan chẳng bằng thi làm Phật! Dan Hà bèn hỏi: “Thi làm 
Phật phải đến nơi nào?" Thiền khách nói: “Hiện nay ở Giang 
Tây có Mã Tổ Đạo Nhất xuất thế, nơi đó chính là trường thi 
làm Phật, ông có thé đến đó”. Thời đó, thiên phong ở phương 
nam rất hưng thịnh, thu hút nhiều văn nhân học sĩ, Бап Hà 
nghe chỉ dán lên quyết định bỏ thi, di thẳng đến Giang Tây. 


Lån đầu вар Mà Tổ, Dan Hà đưa tay đỡ trán (ý muốn 
được xuống tóc làm đệ tử). Mã Tổ nhìn hỏi lâu, biết là kẻ 
bất phàm, nén chỉ sang chỗ Thạch Đầu: “Thạch Đầu Hi 
Thiên ở Nam Nhạc là thầy của ngươi, ngươi đến đó di". Đan 
Hà đến Nam Nhạc, gặp Thạch Đầu cũng đưa tay đỡ trán, 
Thạch Đầu nói: "Xuóng nhà bếp”. Thế là Dan Hà làm việc 


A043 


duói bép. Trái qua ba nám, mót 
ngày Thạch Đầu bảo chúng tăng 
đi cắt cỏ trước điện Phật, lúc này 
chỉ còn Đan Hà, Đan Hà múc nước 
gội đầu quỳ xuống trước mặt 
Thạch Đầu. Thạch Đầu hiểu y 
mim cười rôi xuống tóc cho Đan 
Hà, sau dó bắt đầu giảng giới luật 
thi Dan Hà vội bit tai bó chạy. 
Đan Hà rời chỗ Thạch Đầu 
quay lại tham kiến Ma Tổ. Chưa 
| hành lễ thì Đan Hà nhào thẳng 
4 mên su mann Nguyên VÀO tång đường, cỡi lén có một vi 
Hành Tư, tù thiên hé củo tàng làm moi người hoảng sợ, túc 
Meng Van Men magum ^ tóc báo cho Mã Tó. Mà Tổ đến 
tàng đường xem sự thể, nói một 
câu: “Con ta, Thiên Nhiên”. Đan 
Hà lập tức quỳ xuống lễ bái, cảm tạ sư phụ đã đặt cho pháp 
hiệu. 


Sau khi được Thạch Đầu xuống tóc, Mã Tổ đặt cho pháp 
hiệu, Đan Hà bắt đầu cuộc sống du phương, trong thời kỳ 
này сб hai câu chuyện nổi tiếng lưu truyền hậu thế. Một 
ngày vào năm Nguyên Hòa thứ ba đời Đường (808), Đan Hà 
nằm ngang giữa cầu Thiên Tân ở Lạc Dương, làm cản xe 
của quan Lưu thủ họ Trịnh. Người đến la quát cũng không 
dậy, vị quan thấy lạ xuống xe hói: “Sao lại cản xe ta?” Đan 
Hà chậm rãi đáp: “Thầy chùa vô sự”. Vi quan nghe xong rất 
nể trọng, dâng tặng tài vật, cung cấp gạo, bột mỗi ngày. 
Một thời gian sau, tăng cũng như tục ở Lạc Dương kéo đến 
theo học rất đông. Thứ hai là chuyện đốt tượng Phật. Trong 
năm Nguyên Hòa, Đan Hà trú ở Hương Sơn, Long Môn, Lạc 
Dương. Một ngày đông di ra ngoài, đến chùa Huệ Lâm gặp 
lúc trời quá lạnh, Đan Hà chẳng cần biết gì đến viện chủ, 


144 —%_ 


lấy tượng Phật gỗ trong chùa cho vào lò đốt dé sưởi ấm, Vi 
viện chủ hỏi: “8ao lại đốt tượng Phật của chùa ta?” Đan Hà 
dùng gậy khểu khéu tro, nói: “Ta đốt để lấy xá li". Viện chủ 
nói: “Phật gỗ làm gì có xá li?" Dan Hà nói: “Đã không có 
xá li thì lấy thèm hai pho nữa đốt luôn”. Phật Thích Ca khi 
còn tại thế chưa từng day người sùng bái thần tượng, khi 
sắp nhập diệt chỉ yêu cầu đệ tử “y theo pháp, không y theo 
người”. Tượng Phật chỉ xuất hiện sau khi Phật nhập diệt 
vài trăm năm, dièu này trái ngược với giáo nghĩa vô thần 
của Phật giáo nguyên thủy. Đương nhiên, Thiển tông đối 
đãi tượng Phật từ góc độ Không quán Bát-nhà 


Đan Hà sau này tại pháp đường nói với đệ tử: "Thién là thứ 
ngươi có thể hiểu sao? Há có Phật để thành sao? Một chữ Phật, 
ta chẳng bao giờ thích nghe... Thời nay người học đông đảo rằm 
rộ, đều là đến tham thiên vấn đạo. Chỗ ta đây chẳng có dao 
để tu, chẳng có pháp để chúng.” (Cảnh Đức Truyén Đăng Lục, 
quyền 14). Nhìn từ góc độ Thién tông, việc Dan Hà đốt tượng 
Phật là phù hợp với xu thế phát triển tư tưởng của Thiền tông. 


Chùa Tịnh Cư ở núi Thanh Nguyên. Hónh Tu vào пат Khai Nguyên thứ 2 đời 
Jỡng Huyền Tông (714) đến Thanh Nguyên, ở chùa Tịnh Cư truyền bó phóp 
môn đốn ngộ. tông phong dol chốn, tứ phương kéo đến theo học rốt dóng. 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


NHÌN NHẬN THỂ NÀO vÉ su `LA PHÁT 
MÁNG TỔ” CỦA THIÊN SU? 


“La Phật mắng Tổ” (A Phát Ma To) là xu thể lịch sử của 
Thiên tông thời kỳ sau Huệ Năng, đặc biệt trong thời kỳ 
Ngủ gia thiên đã biểu hiện đến muc cùng cue. Nhân våt 
tiêu biểu có Đức Sơn Tuyên Giám và Lâm Tế Nghĩa Huyền. 


ức Sơn Tuyên Giám là дё tứ đời thứ ba của Thạch Đầu 

Hi Thiên. Đức Sơn tỉnh thâm kinh luật, đặc biệt là 
Kinh Kim Cương Bát-nhã, thường thượng đường nói với các 
đệ tủ: “Nơi mình vô sự thì đừng vọng cầu, vọng cầu mà dược 
thì chẳng phái được, các ông chỉ cán vô sự nơi tâm, vô tâm 
nơi sự thì hư mà linh, không mà điệu", Đây là điều Đức Sơn 
tâm dác d Kinh Kim Cương, dùng tư tưởng hộ kinh này để 
nhìn nhận toàn bộ thế giới nhân sinh. Từ tư tưởng này đã 
tiêm ẩn khả năng phát triển thành hiện tượng “la Phật 
mắng T6", như Qui Sơn Linh Huu cùng thời với Đức Sơn 
từng nói trước: "Y (chi Рие Sơn) sau này cất am сб ở để rồi 
mắng Phật mắng Tổ". 

Đức San cá rất nhiên kiểu la mắng nghe rất kinh hãi, 
chẳng han nhu có vị tăng hỏi: “Thế nào là Bà-dà?" Đức Sơn 
vừa đánh vừa hét: “Đi ra, đừng có ía đái vào дау!” Một vị 
tăng hỏi: “Thế nào là Phật?” Đức Sơn đáp: “Phật là lão t- 


146 ча 


khưu Tây Thiên” rôi tuyên bó: “Ta nơi dày Phát chẳng có, 
Tổ cũng không, Đạt-ma là lão người Hó hôi tanh, Thập địa 
Bồ-tát là kẻ gánh phân, Diệu giác đẳng giác (tức Phật) là 
phàm phu phá giới, Bó-dé Niết-bàn là cây cọc buộc lừa, 
Thập nhị phần giáo (toàn bộ kinh Phật) là sổ quỷ thần, 
giấy lau ghé lở..” Đức Sơn còn mắng rằng: “Nhân giả! Đừng 
có cầu Phật. Phật là tên đại tặc giết người, bịp bao nhiêu 
người vào hàm đâm quỷ, đừng có cầu. Văn Thù, Phổ Hiển 
là kẻ vô trí tuệ. Đáng tiếc cho kẻ đường đường trượng phu 
lại ап độc được của lão ta”. Sau khi mắng Phật, Bó-tát, 


Lục Tôn giả. một bộ phận côn lưu truyén của bức 'Thớp bớt La-hớn đồ' của. 
до đỡi Đường Lu Láng Giả. Nhón у! được tao hinh với đường nh. 
ép vài rốt mại, bức hoa thể hiện đặc điểm củo tranh nhán våt Phột 
> thói ky đầu. uy nghiêm tôn quy nhưng lại có nét thế tục пба. 


0M 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


dánh аб uy quyén cüa Tam tang kinh dién, tháy cüng chda 
dà, Đức Sơn còn mắng luôn những hòa thượng còn tại thế, 
khuyên bảo những người bái sư học Phật ràng: “Lão Hü (chi 
Phật Thích‹ea) trái qua tam đại Á-tăng-kỳ kiến, bây giờ ở 
đâu? Sống tám mươi năm rồi cũng chết mất, khác gì với 
mấy ông, cớ sao điên khùng mà bị bip?" 


Lâm Tế thì nói rằng: “Cầu Phật cầu pháp, xem kinh xem 
giáo, đều là tạo nghiệp. Ông muến cầu Phật thì bị ma Phật 
thu nhiếp, muốn câu Tổ thì bị ma Tổ trói lại. Có cầu thì có 
khổ, chẳng bằng như vô sự”. Lâm Tế nói: “Muốn có kiến 
giải đúng pháp, chỉ đừng bị người làm mê hoặc, bên trong 
bên ngoài, gặp đâu giết đó. Gặp Phật giết Phật, gặp La-hán 
giết La-hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ”. Lâm Tế lại nói: “Đại 
thiện tri thức mới dám chê Phật chê Tổ, chuyện thị phi 
trong thiên hạ, bài xích Tam tạng giáo điển”, “Tam thừa 
tháp nhi phần giáo, đều là giấy cũ іс chùi không sach, 
Phát là huyén hóa thân, Tổ là lão tỳ-khưu”. (những câu 
trên trích từ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 12, 15). 

Như vậy, chúng ta phải nhìn nhận hiện tượng này như 
thế nào? “La Phật mắng Tế” và hành động đốt tượng Phật 
của Ban Hà đều có cùng bối cánh tư tưởng. Dáu tiên, sự 
phát triển của thuyết thực tướng của Không tóng Đại thừa 
và tu tưởng Bát-nhá, bản thân đã tióm tàng khá nàng 
chuyển hóa sang mát đối lập. Thứ hai, Phát giáo truyền 
nhập vào Trung Quốc, trải qua thời gian dài dán dán dung 
hợp với tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, thúc đẩy sự 
phát triển của phiếm thần luân. Thứ ba, bản thân Thiên 
tóng đã trải qua sự sáng tạo của nhiều đời Tổ sư, ra sức kéo 
Phật tính từ bờ bên kia thế giới về nội tâm của cá nhân, 
các Tổ sư cho rằng “Phi tâm phi Phật”, “la Phật mắng Të” 
là phù hợp với học thuyết Bát-nhà Không tông Đại thừa. 
Phật Tổ, kinh luận đều là thực tướng (Không), vậy thì cầu 


148 Mm 


AM “Thi: Tong Phát gián 


Phật cầu Tổ, sung bái kinh điển sẽ dẫn đến đánh mất tự 
tín, trái buộc cá tính. 


Nói khách quan thì “la Phật mắng T6" có tác dụng thúc 
đẩy rất lớn đối với sự phát triển hưng thịnh của Thiàn tông 
và Trung Quốc hóa Phật giáo toàn điện. Hiện tượng này đã 
đưa địa vị thần thánh của Phật Tổ xuống thế tục, đây là 
một hành đông vô cùng phi thường. Đức Son, Lâm Tế kêu 
gọi mọi người dig làm “nô lệ” cüa Phật Tổ, đừng ha thấp 
chính mình mà hãy kiến lập sự tự tín, khẳng định giá trị 
tự thân của con người trong hiện thực. Tư tưởng này không 
chi xung đột đối với Phật giáo truyền thống mà vé khách 
quan cũng là sự tấn công vào các tiêu chuẩn luân lý dao đức 
phong kiến trói buộc tự đo của con người. 


Nhung chúng ta cũng phải nhìn thấy, “la Phật mắng Tổ” 
không vứt bả lập trường cơ bản của thần học tôn giáo. 
Ngôn luận của những thiền su trong bản chất chi nhằm đến 
những học thuyết tôn giáo không đủ sự chuyên tâm thành 
ý và thiếu tính thần chủ quan. “La Phật mắng Tổ" hoàn 
toàn không gây cần trở đến mục đích truy cầu thành Phật 
thành Tổ, nếu không thì xuất gia tu hành cũng không còn 
у nghĩa. 


-— 148 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


ĐẶC ĐIỂM TU TƯỞNG LÂM TẾ TÔNG 


Làm Tế tông do Nghĩa Huyền sáng lập. Sau khi được 
Hoàng Bá Hi Vận ấn khả, Nghĩa Huyền đi lên phương bác, 
trụ trì Lâm Tế viên, Trấn Châu (пау là Chính Định, Hà 
Bắc) tiến nhận đệ tü, hình thành một tông phái độc lập. 
Lâm Tế tông có thế giới quan và giải thoát luận độc đảo, 
có hệ thống phương pháp giáo học lính hoạt hoàn chỉnh. 
Nhi đó vào thời Đường mat, Ngũ Đại phát triển rất mạnh, 
trở thành tông phái được lưu truyền làu dài và ảnh hưởng 
rộng lớn nhất trong năm tông phái của Thiền tông hậu kỳ, 


ч tưởng Lâm Tế tông với Nghĩa Huyền là trung tâm có 
thể tổng kết thành các đặc điểm cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, thé giới quan tôn giáo chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan triệt để. Sự phủ dinh đối với thế giới khách quan của 
Nghĩa Huyền được thế hiện với thái độ cực kỳ kiên quyết. 
Nghĩa Huyền nói: "Theo chỗ thấy của sơn tăng (Nghia 
Huyền tự xưng), khóng Phát không chúng sinh, không cổ 
không kim, dác thì liên đắc, không cần trải qua thời gian, 
không tu không chứng, không được không mất”. Đây chính 
là nói, toàn bộ thế giới chỉ là không vô hư huyễn. Do đó, 
Nghĩa Huyền nói: “Nếu đạt đến vạn pháp không sinh, tám 
như huyễn hóa, lại không một trần, một pháp, nơi nơi 


150 ^w. 


thanh tinh, thi là 
Phát. Gọi là 
Phật, là nhận 
thức không vô, 
thanh tịnh đối với 
thế giới. 

Đồng thời với 
sự phú định triệt 
để thế giới khách 
quan, Nghĩa 
Huyền nhấn 
mạnh yếu tố tỉnh 
thần chủ quan, 
xem đó là căn 
nguyên tối chung 
của giải thoát: 
"Các ông muốn 
làm Phật, thì 
đừng bị lôi cuốn 
theo vạn vật. Tám 
sinh van pháp 
sinh, tàm diét van 
pháp diét. Mót 
tàm khóng sinh, 
van pháp cháng 
lỗi”, “muốn chẳng 
khác với Phật, Tổ, 
chi đừng hướng ra 
ngoài mà cầu. 
Trên một niệm 
tâm thanh tịnh 
sáng suốt chính là pháp thân Phật trong nhà ngươi, trên 
một niệm tâm vô phân biệt sảng suốt chính là báo thân 


Ngôi chào trong núi. tranh c 


Ly Thành đời 


Bác Tống. 


„а? 151 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Phát trong nhà người, trên một niệm tâm và sai biệt sáng 
suốt chính là hóa thân Phật trong nhà ngươi”. Y nghĩa ở 
đây là, thành Phật hay không, hoàn toàn quyết định ở “một, 
niệm tâm”. Da nhấn mạnh “một niệm tâm”, Nghĩa Huyền. 
đã di theo và phát triển thêm môt bước tư tưởng “Tâm Phật 
bình đẳng”, “Tự tính là Phật” mà Huệ Năng đã khai mở. 

Thứ hai là chủ trương “người học đạo chân chính”. Người 
học đạo chân chính là người phải cá “kiến giải chân chính”. 
Vậy thế nào là “kiến giải chàn chính”? Nghĩa Huyễn nói: 
“Cần phải tự tin, đừng hướng ra ngoài mà tìm cầu”, “chỉ 
đừng bị người mê hoặc”. Nghĩa Huyền cha rằng, “người học 
dao chân chính, niệm niệm tầm không gián đoạn. Dat-ma 
đại sư ở Tây thổ đến, chỉ cết tìm người không bị mê hoặc”. 
Nói đơn giản, “kiến giải chân chính" là “không bị người mê 
hoặc”. Xuất phát từ kiến lập lòng tự tin “không bi người mê 
hoặc”, Nghĩa Huyền đạc biệt xem trọng “người học đạo 
chân chính” có “kiến giải chân chinh". Nghĩa Huyền nói: 
“Thính giả rõ ràng sáng suốt ngay trước mắt, kẻ ấy nơi nơi 
chẳng trè, thông quán mười phương, tự tại trong ba cõi”. 
“Người nghe" “rò ràng sáng suốt” này chính là “bản lai diện 
muc" mà Thiển tông thường nói, cũng chính là Phật tính. 
Phật tính bản lai chưa từng khuyết thiếu, tất cà mọi người 
đều có, Nghĩa Huyền chính là muốn mọi người thể nghiệm 
Phật tính này, đừng bị mê hoặc bởi tam thừa thập nhị 
phần gián, tọa thiền thuyết pháp... 

Thứ ba là để xướng sự tự ngộ “lập xứ tức chân”. Nghĩa 
Huyền cho rằng, “Phát pháp không có chỗ dụng công, chỉ 
bình thường vô sự, đi tiêu di tiểu, mặc áo ап cơm, mệt đến 
thì ngủ”. Phật đạa “vúc mục giai thị” (chạm mắt là thấy), 
chi cán “nơi nơi chẳng nghi”, “tùy nơi mà làm chủ, lập xứ 
đều là chân”, thì “không chỗ nào mà chẳng giải thoát”. 
Nghĩa Huyền nêu bài kệ thể hiện tu tướng này: “Tâm theo 


152 ъв. 


I тийп rong Phái giáo 


van cảnh chuyến, Nơi chuyển quá thâm sâu, Thuận theo 
nhận được tính, Không vưi cũng chẳng sầu" (Tâm tùy vạn 
cảnh chuyển, Chuyển xứ thực năng u, Tùy lưu nhận đắc 
tính, Vó hy diệc vô ưu). Hiển nhiên, tư tưởng tự ngô “lập 
xứ tức chân” này là sự tục thừa và phát triển Hồng Châu 
thiền, tư tưởng này dán đến kết quả là thiên tăng trong 
thực tiễn tôn giáo kết hợp thiển với hanh vi sinh hoạt của 
cuộc sống thường ngày mật thiết, rộng rãi hơn. 


Trong năm tông phái Thién tông, Lâm Tế tông có phong 
cách tự do, phóng khoáng, mãnh liệt nhất. Thiên phong ấy 
có được từ tiền để tư tưởng triết học tôn giáo của tông phái 
này. đặt tràn cơ sở nhận thức chủ nghĩa duy tám chủ quan 
đối với thể giới và nhân sinh 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TÚ TAN CHÜ 


"Tu tån chủ” do Lâm Tế Nghĩa Huyền sáng lập, là 
phương thức thông qua обл đáp giữa thầy và đệ tit (chủ 
và khách) để dò xét, phán định biến giải lẫn nhau. 


heo Nhân Thiên Nhãn Mục do Trí Chiêu đời Tống soạn, 

nội dung cụ thể của “Tứ tàn chủ" đại lược sau: Nếu như 
người học thông đạt thiàn lý, hát lón mật tiếng, đưa va một, 
cái “giao bản tứ” (cháu đựng keo), thiện trí thức không biết 
là cảnh, ngược lại làm ra vẻ này vẻ nọ, người học lại hét 
một tiếng, thiện trí thức vẫn không chịu buông. đáy là 
bệnh nan y khó mà cứu chữa, gọi là “Tân khán chủ”. Hoặc 
thiện tri thức không đưa ra gì mà tùy theo chỗ hỏi của 
người học liên đoạt, người học bị đoạt, kháng cự thà chết 
không buông, gọi là “Chủ khán tân”. Hoặc người học ứng 
hiện cảnh giới thanh tịnh, xuất hiện trước thiện tri thức, 
thiện tri thức biết là cảnh, chụp lấy ném vào hầm, người 
học lễ bái, gọi là “Chủ khán chủ”. Hoặc người học mang 
xiéng đeo xích, xuất hiện trước thiện trì thức, thiện tri thức 
lại đeo thêm cho một một cái xích nặng, người hoc vui vé, 
cả hai đều không biết, gọi là “Tân khán tân”. 


Trong đoạn trèn, “thiện trí thức” là thầy, chủ, còn “người 
học” là đệ ый, khách, “giao bón tử” chỉ ngoại cảnh, đối tượng 


>Ë Tranh Vương tú các nước, 


154 Ча. 


khách quan. Về trinh độ kiến giải, giữa thầy và đệ tứ có thể 
xảy ra bốn trường hợp như điễn ra ở trên. Một là “Tân khán 
chủ”, đệ tử có kiến giải cao hơn thầy, nên có ý thăm dò Һау, 
vị tháy lại chấp trước ngoại cánh làm bộ làm tịch. Hai là 
“Chủ khán tân”, ngược lại với trường hợp trên, người học ôm 
cứng kiến giải sai lầm, vị thây lại hết sức tự tin. Ba là “Chủ 
khán chủ”, thầy và đệ tử thông qua đấu cơ phong, nhận thức 
thống nhất, kiến giải nhất trí, đều không chấp trước vào 
ngoại cảnh. Bốn là “Tân khán tân”, cả thầy và dé tử đều 
chấp trước ngoai cánh, “mang xiéng đeo xích”, tự cho là đúng, 
không thể tỉnh ngộ. 


Sự thiết lập “Tứ tân chủ” có mục đích căn bản là để rèn 
luyện thiển tăng (cả thầy và đệ tử) giữ vững lập trường chủ 
nghĩa duy tâm, thể hiện bản chất thần học tôn giáo của Lâm 
Tế tông. Đồng thời, phương thức này cũng có ý nghĩa tích cực 
đối với việc thúc đấy sự khái phát lẫn nhau giữa thầy và dë 
tử bất kể đến kinh nghiệm, địa vị, tư cách, phát huy phong 
cách thiển tự do phóng khoáng. Ở một góc độ nào đó, nó thể 
hiện tỉnh thần bình đẳng mà Thiên tông tuyên xướng, đây 
là một nguyên nhân quan trọng giúp Lâm Tế tông có được 
địa vị cao trong Ngũ gia thién. 


Tượng đó 

Thích-co 
np Nét 
bón 


156 ха. 


Ë. тийи Tong Phát giao 


TU LIỆU GIẢN 


“Tu liệu gián" (bốn phán biệt chọn lựa) là một phương 
pháp giáo học quan trọng của Lâm Tế tông, do Lâm TẾ 
Nghia Huyền sáng lập. Theo Nhân Thiên Nhãn Mục, Tú 
liệu giản như sau: “Та có lúc đoạt người không đoạt 
cánh, Có lúc đoạt cảnh không đoạt người, Có lúc người 
cảnh đều đoạt, Có lúc người cảnh đều không đoạt". 


lương ứng với Tứ liệu giản. một phuong pháp giáo hoc 
tương tự là “Tứ chiếu dụng” được thường xuyên vận 
dụng đẳng thời, bó sung nhau. Tứ chiếu dung là: “Ta сб lúc 
chiếu trước đụng sau, Có lúc dụng trước chiếu sau, Có lúc 
chiếu dụng đồng thời, Có lúc chiếu dụng không đồng thời”. 


Trong Tứ liệu giản, “đoạt người” nghĩa là phá trừ, tước 
bỏ “ngã chấp”, tức sự chấp trước vào ngã. Đối với Phật giáo, 
“ngã” chỉ là giả Lượng của nhân duyên hòa hợp, không có 
thực thể chân tính, người đời chấp trước vào ngã, cho là có 
tự thể thực nên sinh ra mê làm và phiền não. “Doat cảnh” 
nghĩa là phá trừ, tước bó “pháp chấp” tức là sự chấp trước 
đối với pháp, “pháp” chỉ tất cả moi sự våt và hiện tượng. 
Phật giáo cho rằng, tất cà các pháp đều vô tự tinh, ngoại 
giới khách quan không có thực thể tự tàn độc lập, biến hóa 
sinh diệt trong từng sát-na. Thế nhân chấp trước vào pháp, 
cố chấp ý niệm hư vọng phân biệt, từ đó tất nhiên cán trở 


- 157 


sự lãnh ngộ và thé nghiệm Chân nhu. Trong Tứ chiếu dung, 
“chiếu” là chữ trong “tịch chiếu”, “tịch” chỉ Chân như bản 
thể, “chiếu” chỉ Chân như diệu dụng, được vận dụng để phủ 
định, phá trừ tự thể chủ quan (nhân ngã). 


*Đoạt người không đoạt cánh" là đối với người ngã chấp 
nặng, đầu tiên phải phá trừ ngã chấp, tạm thời bảo lưu 
ngoại cảnh, cũng chính là “dụng trước chiếu sau” tức phủ 
định ngã chấp trước, rồi phủ định pháp chấp. “Đoạt cảnh 
không đoạt người” là trường hợp ngược lại với trường hợp 
trên, dùng đối với người pháp chấp nặng, đầu tiên phá trừ 
pháp chấp, tạm thời bảo lưu ngã chấp, cũng chính là “chiếu 
trước dụng sau”. *Người cảnh đều đoạt” là đối với người ngã 
chấp và pháp chấp đều rất nặng, phải phá trừ đồng thời cả 
nhân ngã và ngoại cảnh, cũng chính là “chiếu dụng đồng 
thời”. “Người cảnh đều không đoạt” là đối với người đều 
không có ngã chấp lẫn pháp chấp, cũng chính là “chiếu 
dụng không đồng thời”, 

Tứ liệu giản và Tứ chiếu dụng được thiết lập để rèn 
luyện thiền tăng kiên định thế giới quan chủ nghĩa duy 
tâm. Phật giáo Đại thừa cho rằng, tất cả thế giới đều là 
điên đảo và hư vọng, bất kỳ sự chấp trước nào đối với tự 
ngã và ngoại cảnh déu phán lai mục đích tối chung và 


ii Pháp loa boc 
! vàng, pháp khí 
của Phật giáo. 


nguyên lý cán bán của Phật giáo. Triết hoc tôn giáo của 
Thiên tông không chỉ phủ nhận sự tổn tại của thế giới 
khách quan mà còn phủ nhận khả năng nhận thức chủ 
quan của tự ngã. Lâm Tế tông sử dung thái độ này, trên со 
sở đó kiến lập nhận thức luận của mình. Thực chất của 
nhận thức luận này là phủ nhận bản thân nhận thức, bài 
xích khả năng tính của nhận thức, cuối cùng chỉ còn lại sự 
thể ngộ tôn giáo trực giác thần bí. 


Lục адо luôn hồi ở động då Thạch тас 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TAM HUYÉN TAM YÉU 


“Tam huyén tam yếu” là một trong những phương thức 
tiếp dẫn đệ tù tham học của Lám Té tông. Theo Nhân 
Thiên Nhân Mục: "Su (Làm Tế) nói: Phàm khi diễn 
xưởng tông thừa, môt câu phải đủ tam huyền môn, một 
huyên món phái đủ tam yếu, có quyền có thực, có chiếu 
có dung". Vậy Tam huyền, Tam yếu có ý nghĩa thế nào 
và quan hệ vói nhau ra sao? Có nhiều cách kiến giải 
khác nhau, ở đây căn cứ theo bộ Ngũ Gia Tông Chi Toản 
Yếu để trình bày sơ lược. 


uyên thứ nhất của Tam huyền là “Thể trung huyền”, sử 

dụng ngôn cú thông thường, phát từ tâm thể chân thực 
để nói lên đạo lý chân thực. Đệ tử tham học tuy minh bạch 
đạo lý trong đó, nhưng đo cơ dụng bị đình trệ vào cảnh giới 
ngộ nên không thể đạt được sự tự do chân chính. Huyền 
thứ hai là “Cú trung huyén", ở đây chỉ ngôn thuyết xảo 
diệu, ngữ ý không lộ rõ, không cấu né vào bản thân ngón 
ngữ, nhưng vẫn có thể điễn bày được đạo lý buyển diệu, 
nghĩa là đã bước vào cảnh giới tự do tương đối. Huyền thứ 
ba là “Huyền trung huyền”, trong Ngũ Gia Tông Chí cá nái: 
“Như câu đáp ‘cây bách trước sân" của Triệu Châu. Câu này 
ở trên thể mà không trụ ở thể, ở trong câu mà kháng dính 
vào câu, vô cùng huyền điệu, sự bát khế hợp, như nhan quá 
trường không, bóng chìm nước lạnh”. “Cây bách trước sân” 


160 Sn 


(Đình tiền bách thu tử) là một công án trú danh, Triệu Châu 
Tóng Niệm dùng câu này trả lời câu hỏi "Thé nào là ý Tổ 
sư từ Tây Trúc qua đây?” để cắt đứt đòng suy nghĩ theo thói 
quen khiến cho đệ tử hài đầu tự ngộ. “Ó trên thể mà không 
trụ ở thể, ở trong câu mà không dính vào câu” ý nói ngôn 
ngữ tuy xuất ra từ tâm thể mà lại la tâm thể, tuy biểu đạt 
nhưng không nói ra cụ thể, người tham thiên phải tự thân 
thể nghiệm, như “nhạn quá trường không, bóng chìm nước 
lạnh”, tiến nhập vào cảnh giới tỉnh thần tự do tuyệt đối. 


Tam yếu phối hợp với Tam huyền, chi ra điểm trọng yếu 
của ngôn thuyết. Đệ nhất yếu nhấn mạnh việc phá trừ tất 
cà sự vật khách quan, hạ cóng phu 
ở việc phá tướng, không rời ngôn 
ngữ trực tiếp. Dé nhị yếu nhãn 
mạnh tùy cơ ứng biến, không chấp 
trước vào ngôn cú, ứng dụng linh 
hoạt, tiến nhập vào cảnh giới huyền 
điệu. Đệ tam yếu nhấn mạnh tùy cơ 
phát động, phản chiếu nhất tâm, 
cho dù có ngôn cú cũng phải siêu 
việt các hình thức cụ thể như khẳng 
định, phủ định, không khẳng định, i 
không phủ dinh. 

Trước Làm Tế Nghĩa Huyễn, 

Bách Trượng Hoài Hải đã để xướng 

“căt đứt câu hai dáu" (cát đoạn 

lưỡng đầu cú), tức lia bỏ tất са phán 

biệt hữu уб, khẳng định hoặc phủ 

định. Hồng Châu thién cho ràng, 

bất kỳ ngôn cú nào cũng đều có thé 

rơi vào khẳng định hoặc phủ định, Tượng Quan Ат bång 
chỉ có lấy tỉnh thần tự ngã bao la vô ' ngoc bich 


„л? 161 


han dung nháp nhát thé vói уй tru, trong cánh giói thóng 
nhất tinh thần tuyệt đối mới có thé thể nghiệm được thế 
giới bản thể thần bí “ngôn thuyên bất cập, ý lộ bất đáo” 
(ngôn từ không giải thích được, suy nghĩ không thể đạt 
được). “Tam huyền tam yếu” của Nghĩa Huyền hiển nhiên 
được phát triển từ tư tưởng này của Hoài Hải. 


Dụng ý cán bản của “Tam huyền tam yếu” là phá trừ sự 
chấp mê của thiền tăng đối với ngã và pháp, đây là bước 
đầu tiên, và cũng là công phu nhập môn cơ bản. Trên có sở 
phá trừ sự chấp trước ngã pháp, nó chỉ ra tính giới hạn của 
ngôn ngữ văn tự, tiến thêm một bước dân nhập thiển tăng 
vào huyền cảnh của chủ nghĩa thần bí tôn giáo, có thể dùng 
phép “tuyệt tướng ly ngôn”, như nhướng mày nháy mắt, gậy 
hét đấm đá hoặc dùng phép “lâm cơ nhất khúc”, tức lời ám 
thị, ý tại ngôn ngoại, chẳng quyết đúng sai.. để diễn đạt 


*^ Сау trong sương 

khói bài sông 
tranh cüa Huệ Süng 
đời Bốc Tổng. 


162 че 


Phán Duong Thién Chiéu có bài tung vé "Tam huyén 
tam yếu” như sau: “Tam huyén tam yếu khá mà phân, Đắc 
ý vong ngón dao dé gần, Một câu rõ ràng trùm vạn tượng, 
Trùng dương hoa cúc lai thanh tân”. (Nhân Thiên Nhãn 
Mục, quyển 1). Thiện Chiếu cho răng muốn trình bày ró 
ràng, lý giải thấu triệt và tùy cơ sử đụng “Tam huyền tam 
yếu” không phải là chuyện dé dang, nhưng đối với sự thể 
nghiệm thành Phật thì “đắc ý vong ngôn” là con đường 
chân thiết nhất. Sự thực rất khó lấy nguyén tác và yếu 
chỉ của “Tam huyền tam yếu” để vận dung trong thực tế, 
đừng nói gì đến trường hợp người đời sau từng lập ra 
"Tam yếu” cho mãi một huyền trang “Tam huyền”. Nhưng 
tư tưởng này cho chúng ta thấy một уап để lớn, là nó đã 
đưa thuyết “đắc ý vong ngón" của huyén học vào Thiển 
tông, từ đó làm cho vấn dé ý cảnh của thiền càng nổi bật 
rõ hơn. Mật só hành vi, ngôn ngữ không hợp với thường 
tình và logic của Thiển tông hậu kỳ, ở mức độ rất lớn do 
tư tưởng này quyết định. Đối với các loại hình nghệ thuật 
như thi từ, hội họa từ thời Đường Tống về sau, tư tưởng 
bất chấp ngón tù, truy tìm y tại ngôn ngoại này cũng tạo 
ảnh hưởng vô cùng thâm viễn. 


ар 165 


NGŨ VI QUÂN THÂN 


Тао Động tông do Động Sơn Lương Giỏi và đệ tử là Tào 
Son Bản Tịch sáng lập vào euói đời Đường. Trong Ngũ 
gia thiền, uới tu tưởng và phong cách dóc đáo, Tào Động 
tông trở thành tông phái có suc ảnh huóng chi đúng sau 
Lám Tế tông. “Ngũ vi quán thân” là giáo nghia quan 
trong của tông phái này. 


о chịu ảnh hưởng thuyết “hồi hő” (đã viết rõ ở trên) 

trong Tham Đẳng Khế của Thạch Ðåu Hi Thiên, Tào 
Động tông đặc biệt chú trọng mối quan hệ giữa Lý (bản 
thể) và Sự (thế giới hiện tượng). Trên mối quan hệ hỗ tương 
giữa Lý và Su, Lương Giới và Bản Tịch kiến lập các thuyết. 
“Ngũ vị” (tức năm tång bậc hay cảnh giới), dùng để tiếp 
dẫn, đánh giá đệ tử tham học. Trong các thuyết “Ngũ vị”, 
đặc sắc nhất là “Ngũ vị quân thần”. 

Thuyết “Ngũ vị" đùng Thiên (lệch) và Chính (chính) để 
biểu thị, Thiên biểu thi cho Sự, Chính biểu thị cho Lý. Sự 
và Lý phối hợp nhau (Thiên Chính hỏi há) tao thành năm 
hình thức. Bản Tịch giải thích: “Thiên vị tức sắc giới, có 
vạn hinh tượng”, “Chính vị thuộc không giới, bản lai vô 
våt”. Tào Bóng tông cho rằng, trên mối quan hệ giữa Chân 
như bản thể và thế giới vạn vật có bốn loại nhận thức 
phiến diện có thể xuất hiện: Một là, tuy thừa nhận có bản 


164 ^w 


thé tinh thần 
nhung không hiểu 
vạn vật do bản thể 
tinh thần phái 
sinh, ở quan hệ 
Thể Dụng khuyết 
thiếu mặt Dụng, 
gọi là “Chính trung 
Thiên”, thuộc Quân 
vị, cần phải dùng 
lý luận “Thế khởi Cáu Phüng Cử ở chùa Phổ Lợi. Chùa Phổ Lợi 
А = хау cách nay hơn ngàn пат, lich sử cây cảu 
Dụng” chỉnh SỬA, һау cũng không Më biết ro. Tuong truyền Động 
dé “bỏ Lý theo Su" ^ Sơn Lương Giól khi bál biệt Văn Nham Dóm Thanh 
(hối Ly tựu Sự). SIU ESY bu nåy mà mạingo mên cg ad o| 
Hai là, tuy thừa 
nhận hiện tượng là giả, nhưng không hiểu được thấu suốt 
hiện tượng tiến thêm một bước truy tìm bản thể tỉnh thần 
khách quan, về quan hệ Thể Dụng khuyết thiếu mặt Thể, 
gọi là “Thiên trung Chính”, thuộc Thần vị, cần dùng lý luận 
“Dụng quy Thể” chỉnh sửa, để “bỏ Sự vào Lý” (xd Sự nhập 
Lý). Ba là, thừa nhận bản thể tinh thần và dà bắt đầu từ 
Thé khởi Dụng nhưng vẫn chua hoàn thiện, gọi là “Chính 
trung lai” hoặc “Quân thị Thần”. Bốn là, đã thừa nhận hiện 
tượng là giả, và cố gắng xuyên qua cái gọi là huyễn tưởng 
để truy tìm bản thể tinh thần nhưng cũng chưa đạt đến 
hoàn thiện, goi là “Kiêm trung chí" hoặc "Thần hướng 
Quân”. Tào Động tông cho rằng, chỉ có kiên quyết trên lập 
trường chủ nghĩa duy tâm để xét vấn dé quan hệ giữa hiện 
tượng và bản thể, tức vừa thừa nhận vạn vật do bản thể 
phái sinh lại vừa thừa nhận bản chất vạn vật là không, vô 
tự tính, thì mới có thể khắc phục bốn trường hợp sai làm 
trên, lúc này gọi là *Kiém trung đáo” hoặc là “Quân Thần 
đạo hợp”. 


— 165 


Tào Bóng tông xem “Quân Thần dao hợp, Thiên Chính 
hôi hỗ” là thế giới quan lý tưởng, khi có được thế giới 
quan này thì có thé “ngắm ứng chư duyên, không theo chư 
hữu, không nhiềm không tịnh, không Chính không 
Thiên”, hoặc được mô tả hình tượng là “hỗn nhiên không 
có trong ngoài, dung hòa trên dưới bằng nhau”. Lúc này 
đã đạt đến cảnh giới chí cực Thể Dụng viên dung, Lý Sự 
viên dung, nhân, tình, cảnh viên dung. 


Thanh Lương Văn Ich trong bộ Tông Môn Thập Quy 
Luận đã dành cho tư tướng “Thiên Chính hồi hỗ” (Ngũ vị 
quân thần) của Tào Động tông một địa vị trọng yếu và chỉ 
trích những người không nhận thức đúng về tông chỉ Tào 
Động tông, chỉ nhìn thấy mặt hỏi hỗ của Thiên Chinh. Sự 
thực thì Tào Động tông giảng vé Thiên Chính, Quân Thần 
không chỉ nói về hồi hỗ mà còn bao hàm cả mặt không hồi 


^ Mộ thóp 


166 Www. 


hó, dày mói là quan hé Thé 
Dụng, Lý Su hoàn chinh. Do 
dó xua nay Tào Bóng tóng 
được khen ngợi là “Gia phong 
nghiém mát, ngón hành 
tuong üng", phong cách dói 
làp ró vói Làm Té tóng tu do 
phóng khoáng. 


* Thác nước ð chùa Phố Lợi 


„л? 167 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


VÀN MÓN TAM CU 


Ván Món tông do Văn Yến ở núi Ván Món (пау thuộc 
huyện Phù Nguyên, Quảng Đông) sáng lớp, dat đến сис 
thịnh vào йи đời Tống, nhưng sau Nam Tống thi suy vi 
Ván Món tông cho rằng van su van våt đâu thể hiện 
Chân như, đều có Phật tính, chủ trọng tư tưởng “nhất 
thiết hiện lhành”, “tức sự nhi chán". “Vân Món tam c 
là giáo nghĩa căn bản của Văn Môn tông mà Văn Yen 
thường nói vdi dé tử tham thiên, đó là ba câu: Hàm cái 
càn khôn (Hàm chứa bao trùm còn khôn), Tiét doan 
chủng luu (Chat đứt các quan niệm thông thường), Tuy 
ba trục làng (Theo sóng đuổi sóng). 


ё câu "Hàm cái càn khôn”, Vân Món tông cho ràng, їйї 
Vi sự vật đều do Chân nhu Phật tính phái sinh. Chân 
như Phật tính là bán thể của vạn hữu vũ tru. Trong Vân 
Môn Ngữ Lục, Văn Yến nói: “Сап khôn tịnh van tượng, Dia 
ngục cáp thiên đường, Vật vât giai chân hiện, Đầu đầu tổng 
bất thương" (Сап khôn và vạn tượng, Địa ngục và thiên 
đường, Vạn vật đầu chán hiện, Mỗi mỗi kháng phương ngại). 
Trên đến thiên đường, đưới đến địa ngục, tất cả vạn tượng 
dèu do Chân như biến hiện, do đó tất са sự vật “bản chân 
bản không” (bản lai vốn là chân, là không), “nhất sắc nhất 
vi" (tất cả hiện tượng và bán chất đều như nhau không sai 


168 aQ 


biệt), "võ phi diệu thể” 
(không một cái gì không là 
điệu thể của Chân như). Câu 
đầu tiên này chính là sự 
phát triển từ tư tưởng “tức 
sự nhi chán" truyền từ 
Thanh Nguyên Hành Tư và 
Thạch Đầu Hi Thiên, thể 
hiện thế giới quan chủ nghĩa 
duy tâm của Уап Môn tông. 

“Tiệt đoạn chúng lưu” có 
thể xem là nhận thức luận 
của Vân Môn tông. Theo 
Nhân Thiên Nhãn Mục thì 
cầu này có thể giải thích là 
tất cả vạn hữu vũ trụ đều 
không phải là đối tượng 
nhận thức chân chính (bản 
phi giải hôi), chi cán luận 
cập bán thé Chân như 
huyền diệu thì các pháp thế 
gian lập tức “vạn cơ liền 
dứt”, “băng tan ngói nát”, vì 
vé bản chất chúng không 
tổn tại. Do đó, Vân Môn 
tông phản đối ngôn ngữ văn 
tự, cho rằng không thể dùng 
ngón ngữ ý thức để nắm bát 
Chân như Phật tính mà cần 
phải đốn ngộ nội tâm. 

Câu thứ ba “Tùy ba trục 
lãng” tương đương với 


? Bio nghin Phát. đời Bác Chu. 


м? 169 


phucng pháp 
luận của Vân 
Môn tông. “Tùy 
ba trục lãng” có 
nghĩa là сап cứ 
vào căn cơ khác 
nhau của người 
học đạo để dùng 
phương pháp 
giáo học phù 
hợp. Thiên tăng 
ап Môn tông 
gọi “Tam cú” này 
là xuy mao 
kiếm”, ví chúng 
như 
cực sắc bén có 
t làp túc cát 
düt "cát dàng". 
*Cát dàng" là 
dung ngü cua 
Thién tóng, y nói 
ngón ngü vàn t 
nhu *cát dàng 
dây leo rối гат, 
vốn dùng để điễn 
bày sự tướng 
nhưng ngược lại 
bi nó bó b 
quấn chặt, 


„Ж. his Tang Phát giao 


thường chỉ sự chấp trước, lạm dung ngôn ngữ văn tự, không 
nhận thức chính xác chân nghĩa, cũng chỉ phiên não. Văn 
Yến thường chỉ dùng duy nhất một chữ dé trả lời câu hỏi 
của người học, chẳng hạn như hỏi: “Thế nào là xuy mao 
kiếm?” Văn Yến đáp: “Cách” (xương), Phong cách này 
đương thời được gọi là “Vân Môn nhất tự quan" (Ái một chữ 
của Vân Môn). Do dùng phương pháp quá hiểm háe này nên 
giới Thiên tông thường nói tông phong Vân Món như ngọn 
núi đơn độc cao sừng süng khó lên, nếu không phải là người 
căn cơ thượng đẳng thì khó có thể ngộ nhập. Vì muốn 
hoằng đương rộng rãi, làm mạnh tông phái nên đến thời 
Bác Tấng, Tuyết Раи Trùng Hiển thay đổi tàng phong, dàn 
dán dung hap với các tông phái khác. 


— 171 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


TU TƯỞNG CĂN BẢN CỦA 
QUI NGUONG TÔNG 


Qui Nguñng tông do Linh Hyu và đệ tử là Huệ Tịch sáng 
lập, vi Linh Нии trú ở núi Qui Sơn, Đàm Cháu (nay ở 
phía tây huyện Ninh Hương, Hó Nam) và Huệ Tịch trú 
ở núi Ngường Sơn, Viên Châu (пау ở phía nam huyện 
Nghi Xuân, Giang Tày) nén có tên là Qui Ngường tông. 
Tư tưởng căn bản của Qui Ngưỡng tông là lấy thế giói 
chủ quan và khách quan phản thành "Tam chủng sinh”, 
là "Tuóng sinh", "Tướng sinh” và “Luu chủ sinh”. 


ui боп Linh Huu là pháp tự của Bách Trugng Hoài Hải, 
Qs. khai ngộ của Qui Son khá đặc biệt được thuật lại 
trong Cảnh Đức truyền đăng lục như sau: Một hàm Qui San 
đứng háu Bách Trượng, Bách Trượng hói: “Аі?” Qui Sơn 
đáp: “Linh Huu”. Bách Trượng bảo: “Ngươi vạch lò xem có 
lửa không?” Qui Sơn vạch thử rồi nói: “Không có lửa”. Bách 
Trượng đứng dậy đến lò vạch sâu thì được một chút lửa mới 
giơ lên chỉ Qui Sơn xem: “Cái này không phải lửa sao?" 
Nghe câu nói này Qui Sơn hoát nhiên khai ngộ liên lễ ta. 
Tư tưởng cần bản của Qui Ngưỡng tông là sự phân chia 
thể giới chủ quan và khách quan thành “Тат chủng sinh”, 
là “Tưởng sinh", “Tướng sinh" và “Lưu chú sinh". 


172 xe. 


“Tưởng sinh" chỉ tư duy chủ quan, Qui Ngưỡng tông cho 
rằng cái tất cá cái tâm nghĩ nhớ (năng tư chỉ tâm) đều là 
trần cấu, nhiễm б, cán phải ба xa mới được giải thoát. Mà 
giải thoát chính là phát hiện Phật tính bản nguyên thường 
trụ của chính mình, “tư dứt hoàn nguyên, tính tướng thường 
trụ”. Đây chinh là chủ trương thiền tăng phải từ bỏ một 
cách vô diéu kiện sự nhận thức và tư duy theo thói quen. 

“Tướng sinh” chỉ cánh tâm tu nghĩ đến (sở tu chỉ cảnh) 
là thé giới khách quan. Qui Ngưỡng tông nhấn mạnh, cán 
phải triệt để phủ nhân thế giới khách quan, nếu không thì 
không thể đạt đến giác ngộ. Tư tưởng này được dión tả một 
cách hinh tương là: “Hỏi quang một phá liên quay lại, и 
mộng mở ra mắt rõ ràng” (Hói quang nhất bích tiện qui 
khứ, u mộng nhất khai song nhãn minh). 

“Luu chú sinh” chỉ sự biến đối vô thường của thế giới 
khách quan và chủ quan, luôn ở trong quá trình sinh điệt, vi 


về Sơn môn chùa Một Ấn. Chùa Một Án ở пш! Qui Sơn, nuyện Ninh Hương, Hồ 
Nam. хау vào đời Đường. đến nay dó hơn một ngôn пат, là Tổ dinh của Qui 
Ngưỡng tông. 


tế lưu chú, chua bao giờ gián đoạn, nén không thé dựa vào 
mà сап phải lia bỏ. Chỉ có Chân như Phật tính mới là chân 
thực bất vọng. 


Nói tổng quát, Qui Ngưỡng tông cho rằng Tam chủng sinh 
“đều là trần cấu, nếu tịnh hết thì mới được tự tại” (сйи vi trán 
cấu, nhược năng tinh tán, phương dác tự tại), phủ dinh và ha 
bỏ chúng là tiền đề để thành Phật đạt đến tự tại. 


Về lý luận tu hành, Qui Ngưỡng tông cũng tục thừa Bách 
'Trượng Hoài Hải. Qui Søn đặt sự thể nhận và phát hiện tự 
tâm Phật tính lên vị trí đầu, cho rằng vạn vật hữu tình đều 
có Phật tính, nếu minh tâm kiến tánh thì lập tức thành Phật. 


174 ^. 


Ж Thiên Tong Phật giao 


PHÁP NHÀN TÓNG 


Pháp Nhân tông là tông phái được thành lập sau cùng 
trong Ngũ gia thiền. Người sáng lập là thiên ви Văn Ích, 
do ó vién Thanh Lương, Kim Lăng nén được gọi là Thanh 
Luong Văn Ích. Sau khi qua dời, Nam Đường trung chủ 
Ly Cánh ban tên thuy là Đại Pháp Nhãn thiền su, tông 
phái do Văn Ích sáng lận được gọi là Pháp Nhãn tâng 


háp Nhãn tông thuộc pháp hệ Thanh Nguyên Hành Tu. 

Văn Ích дас pháp nơi La Hán Quế Sàm, thiển sử có ghi 
chép lại như sau: Văn Ích kết bạn xuất du hành сибе, một. 
hôm nhân trời trå tuyết nên lưu lại Địa Tang viện ñ Thành 
Тау. Nhân lúc sưởi ấm, phương trượng là La Hán Quê Sâm 
hỏi: “Đi đến nơi nào?" Văn Ích đáp: “Đi hành cước”. Qué 
Sâm lại hỏi: “Hành cước làm gì?” Văn Ích đáp: “Chẳng 
biết”. Quế Sâm xưng tán: “Chẳng biết là rất. chân thiết”, 
Ngay thứ hai khi Văn Ích chuẩn bị tir biệt lên đường, Quế 
Sâm biết Văn Ích còn có thể thâm tao nhưng không tiện 
nói rõ ý muốn giữ lại, mới chỉ tång đá trước sản hỏi: “Ông 
thường ngày hay nói Tam giới duy tâm, Vạn pháp duy thức. 
Vậy tảng dá này ở trong tâm hay ngoài tám?" Văn Ích trả 
101: "Trong tâm”, thế là Qué Sám nói: “Người hành cước như 
ông sao lại đặt tăng dá trong tâm mà đi khắp xứ?” Văn Ích 
không đáp được, bèn ở lại. Nhưng hơn một tháng vẫn chưa 


ар 175 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


khai ngộ, mỗi lần trình kiến giải đều bi Quế Sâm gat di, 
Văn Ích nói: “Con đã hết lời cùng ý rồi!" Quế Sâm lúc này 
nói: “Nếu luận Phật pháp thì tất cả hiện thành” (nhược 
luận Phật pháp, nhất thiết hiện thành), nghe câu này Văn 
Ích hoát nhiên đại ngô. “Nhất thiết hiện thành” về sau trở 
thành một điểm đặ hủ yếu của Pháp Nhãn tông 


Khi Pháp Nhãn tông được thành lập thì các tông phái 
Thién tông khác đã hinh thành và bắt đầu xuất hiện những 
thiên lệch sai biệt, Văn Ích bèn soạn Tông Môn Thập Qui 
Luận chi trích mười điều tệ hại của Thiền tông đương thời 
Trong bộ sách này, Văn Ích lấy “nhất thiết hiện thành” 
làm nguyên tắc, chủ trương dung hợp Lý và Sự, “Lý Sự 
chẳng hai, quí ở viên dung”, “không cầu bên ngoài, hết thảy 
do tâm tạo”. Văn Ích cho rằng Lý Sự viên dung chẳng phải 
đo con người an bài mà bản lai là vậy, do đó là “nhất thiết 
hiện thành”. Tư tưởng này chịu ảnh hưởng của Hoa Nghiêm 


Đại điện chüa Một Ап. 


176 че 


tông khá lớn. Văn Ích từng dùng giáo nghĩa “Lục tướng 
viên dung” của Hoa Nghiêm tông để luận chứng thế giới 
không có sự đồng dị, lý sự chẳng phải là hai, phủ nhận sự 
mâu thuẫn và sai biệt chân thực của sự vật. 

Đệ tử của Văn Ích là Thiên Thai Đức Thiéu cũng phát 
dương tư tưởng “nhất thiết hiện thành”, cho rằng “Phật 
pháp hiện thành, tất cả có đủ, há không thấy Đạo viên 
mãn như thái hư, không thiếu không dư”, khuyên đệ tử 
tham thiển không cần thiết phải ly khai thế gian mà tùy 
nơi đắc ngộ. Về sau Đức Thiều có làm một bài kệ biểu đạt 
tư tưởng này: "Thóng Huyền phong dinh, Bát thị nhân 
gian, Tâm ngoại uô pháp, Mãn mục thanh sơn” (Tuyệt đỉnh 
Thông Huyền, Chẳng phải nhân gian, Ngoài tâm vô pháp, 
Mất dày núi xanh). Bài kệ nói lên rằng hoc thién dat đến 
đỉnh cao đương nhiên không giống với nhân gian, nhưng do 


% Chùa Phổ Lợi ở núi Động sơn. huyện Nghỉ Phong. tính Giang Tỏy, do thiên su 
sáng lập Tào Động tông lö Động Sdn Lương Giới kiến р, Tổ dinh của Tóo 
Động tông. 


— 177 


TU SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


ngoài tâm không có pháp gì са nên tùy xứ đều có thé nhìn 
thấy thanh sơn (hiển cảnh). Văn Ích nghe xong đánh giá 
rất cao, cho rằng bài kệ này “có thể hưng khởi tông ta”. 
Pháp Nhãn tông dưa tư tưởng Hoa Nghiêm vào thiên, 
cho thấy Thiền tông đã bất đầu phát sinh biến đổi và xuất 
hiện một xu hướng mới. Xu hướng này là dung hợp kiêm 
trong thiên và giáo. Sau này, thiển sư nối pháp Đức Thiên 
là Vĩnh Minh Diên Thọ biên soạn bộ Tâng Kính Lục gồm 
100 quyển, bộ sách này tiến thêm một bước phê bình ñnh 
trạng phổ biến trong Thiền tông là chỉ chú trọng trực quan 
mà không chú trọng kinh điển. Tông Kính Luc dán nhiều 
kinh luận, dimg kinh Phật chứng minh Phát, Bó-tát và 
chúng sinh bán lai đều có вап đủ Phát tính thanh tinh. 


37879 


„Ж тин» Tong Phát giáo 


TƯ TƯỞNG САМ BÁN CỦA 
“ММН GIA CHUNG ĐẠO СА“ 


"Vinh Gia Chứng Dao Ca" do Huyện Giác viet, Huyền 
Giác, ho thể tục là Đái, người Vinh Gia, Ôn Cháu, xudt 
gia lúc thiếu niên, ban dáu hoc chi quán Thiên Thai, sau 
đến Тао Khê yết biển Huệ Nang. Vĩnh Gia Chứng Baa 
Са góm 266 câu, 56 đoạn, có ảnh hưởng rất lớn trong cà 
hai giới tăng và tục. 


ĝt nói dung của Vinh Gia Chứng Đạo Ca là tuyên 

truyền pháp môn đến ngộ của Thiển tông Huệ Năng, 
cho rằng bất kỳ ai cũng có Như Lai Phật tính. Chứng Đạo. 
Ca viết (bán dịch của Trúc Thiên): “Cùng Thích từ, khẩu 
xưng bân, Thực thị thản bán dao bát bản, Bán tác thân 
thường phí lá hat, Đạo tác tôm tàng uó вій tràn" (Hèn con 
Phật, miệng xưng nghèo, Rõ thực thân nghèo dao chẳng 
nghèo, Nghào át thân thường manh áo chấp, Đạo & tâm 
hằng châu báu deo), “Ma ni cháu, nhân bát thức, Như Lai 
tạng lý thân thu đắc, Luc ban thân dụng không bất không, 
Nhất lõa viên quang sắc phi sốc" (Ngọc Ma ni, người có biết, 
Như Lai kho ấy thâu trọn hết, Sáu ban thần dụng không 
chẳng không, Một điểm viên quang sắc chẳng sắc). Cái 
“Đạo” “chẳng nghèo” ở đây chính là Phật tính Như Lai tạng, 
đây chính là сап bản để thành Phật, nên là {тап châu vô 
giá. Nó giống như viên ngọc Ma ni sáng chói nhung do trần 


170 


cấu che lấp nên không được người thường biết đến. Nhận 
thức Như Lai Phật tính cán phải “đốn giác” trong một sát 
na, không cán đa văn, đa giải: “Thuong sĩ nhất quyết nhất 
thiết liều, Trung hạ đa vän đa bất tín, Dün tự hoài trung 
giải cẩu y, Thuy nàng hướng ngoai khoa tỉnh tiến” (Bậc cao 
một quyết là xong hẳn, Kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ, Hãy 
vứt trong lòng manh áo bẩn, Sá gì tỉnh tiến hướng ngoài 
khoe?) Giống như cởi bó c áo bẩn khoác ngoài thì lập 
tức hiển lộ Nhu Lai Phát tính. *Dón giác liễu, Như Lai 

thiên, Lục độ uạn hạnh thể trung 
4 vién, Mộng ly minh minh hữu luc 
thü, Giác hàu khóng khóng vó dai 
thiên" (Thoát giác rôi Như Lai 
thiên, Sáu độ muôn hanh thể tròn 
nguyên, Trong mộng lao xao bày 
sáu nẻo, Tinh ra bán bát chẳng ba 
nghìn). Đây là cảnh giới đốn ngộ 
Như Lai thiền, nhận thức trước khi 
đốn ngộ giống như người trong 
mộng thấy lục thú (sáu đường luân 
hồi chuyển sinh), sau khi đốn ngộ 
thì như bừng tỉnh khỏi cơn đại 
mộng, vũ trụ nhân sinh “không 
không vô đại thiên”, viễn ly lục 
đạo luân hỏi. 


- 


Một điểm quan trong khác của 
Chüng Bao Ca là quan niém dói 
với thién. Huyén Giác cho rằng, 
bản chát của thiên tuy là đốn ngộ, 
nhưng vẫn nén tham thiên vấn 
đạo: “Dư giang hdi, thiệp sơn 
xuyên, Tòng sư phóng đạo vi tham 
' Tượng 8ô-tót đời Đường. thiên, Tự tòng nhận đắc Тао Khê 


180 AQ 


lô, Liễu tri sinh từ bất tương quan” (Chơi biển cả, dạo rừng 
thiên, Tìm thầy hỏi đạo ấy tham thiển, Từ ngày rõ néo Tào 
Khê ấy, Mới hay sống chết chẳng tương can). Thiên không 
phải cứ tọa suốt ngày, mà phải “di cũng thiên, ngồi cũng 
thiển, nói im động tĩnh thể an nhiên”, Vĩnh Giác lấy sự thể 
nghiệm cüa chính minh để nói lên thiên đốn ngộ là lưu lộ 
tự nhiên của Phật tính, việc nghiên tập kinh điển, tích lũy 
hoc vấn là có hại mà vô ích: “Ngô tảo niên lai tích học vän, 
Dic tầng thảo sở tám kinh luận, Phân biệt danh tướng bất 
tri hưu, Nhập hải toán sa đồ tự khốn” (Ta sớm bao năm 
chuyên học vấn, Từng viết sớ sao tìm kinh luận, Phân biệt 
danh tướng mãi không thôi, Vào biển dëm cát tu chuốc hận). 

Ти tưởng căn bản của Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca là kế шс 
thiên đốn ngộ Huệ Nàng, nhưng bài ca chứng dao này được 
hậu thế tôn sùng còn do nguyên nhân đặc biệt khác. Trong 
Chứng Đạo Ca có đoạn: “Nhát tính viên thông nhất thiết 
tinh, Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, Nhất nguyệt 


* Tiểu Phột ở chủa Mât Ап 


TỦ SÁCH RÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


phổ hiện nhất thiết thuỷ, Nhất thiết thủy nguyệt nhất 
nguyệt nhiếp” (Một tánh viên thông muôn tánh hệt, Một 
pháp bao gồm muôn pháp hết, Một trăng hiện khắp tất cả 
nước, Tất cả trăng nước, một. trăng nhiếp). Đây là ví dụ, 
muốn nói rằng tính chất của một sự đẳng đẳng với tất 
cả sự vật, đều phản ánh “thực tướng" đồng nhất bản chất, 
tính của môi người đều cộng thông với tính của chư Phật, 
tính cộng thông là Như Lai Phật tính. Do đó hai câu tiếp 
theo: “Chư Phật pháp thân nhập ngã tính, Ngä tính đẳng 
cộng Như Lai hiệp” (Chư pháp thân Phật vào tánh ta, Tánh 
ta cùng với Như Lai hiệp). Nguyên nhân căn bản để mỗi 
người có thể đến ngộ thành Phật chính là ở đây. Tư tưởng 
này được diễn tả qua ví dụ tuy trên trời chỉ có một vàng 
trăng, khi soi sáng kháp sông hô huyền hóa thành vô số 
vắng tráng, nhưng vô số vàng tráng này đều dung nhiếp 
vào một vâng tráng trên trời. 


Sau này Lý học gia Chu Hi cho rằng, cái “Lý” tối сап bản. 
của và trụ chỉ là một “Thái cực”, Thái cực là một chính thể 
không thể phân cát, nén gọi là “Lý nhất” (Lý là một), Mà 
van våt thì mỗi một đều có cái “Lý” khác nhau, cái “nhất, 
Lý” спа mỗi vật phán biệt thể hiện chinh thể của Thái cực, 
nén gọi là “phân thù” (ehia ra khác biệt). Chu Hi từng trực 
tiếp dán những câu trong Chứng Đạo Ca để luận chứng quan 
điểm của ông: “Vốn chỉ có một Thái cực, vạn vật đều bẩm 
thụ, và tự mình có đủ một Thái cực. Như mặt trăng trên 
trời, chỉ một mà thôi, khi tán ra kháp trên sóng hồ thì thấy 
ở khấn noi". (Chu Từ Ngữ Loại, quyền 94), "Ho Thích nói: 
Nhất nguyệt phố hiện nhất thiết thuỷ, Nhất thiết thủy 
nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Đây là họ Thích cũng thấy được 
những đạo lý này”. (Chu Tử Ngũ Loại, quyển 18). Chu Hi 
dùng học thuyết này để thuyết minh theo duy tâm mối quan 
hệ giữa trừu tượng và cụ thể, giữa bản thể và hiện tượng, 
tan ảnh hưởng rất lớn trong lich sif triết học Trung Quốc. 


182 ww. 


Җ, Thiên Tong Thái pian 


HOA NGHIÊM THIÊN 


Khuê Phong Tóng Mát là danh tăng đời Đường, vón xuất 
thân từ gia dinh giàu có, thời thiếu niền nghiên cứu Nho 
thư, đến 28 tuổi theo tiên su Đạo Viên thuộc Hà Trạch 
tông xuất gia tu thiên, Về sau, Tông Mại đọc Hoa Nghiêm 
kinh só của Thanh Lương Trung Quán thuộc Hoa Nghiêm 
tông hết súc thâm cám nên đến Trừng Quán câu hoc vài 
năm. Do trái qua quá trình tụ hoc như váy, Tông Mât dựa 
trên nền tång Thiên tông và Hoa Nghiêm tông, sáng lập ға 
“Hoa Nghiêm thiên” hop nhất Thiên và Hoa Nghiêm. 


lông Mật môt đời viết rất nhiều luận thư Phật học, chú 
T là vé Hoa Nghiém tóng và Thiën tóng, trong các 
trước tác luận vé Thiền tông lại thé hiện tư tướng Hoa 
Nghiêm. Trong Nguyén nhân luận, Tông Mật dé xuất thuyết 
phán giáo “Ngũ giáo”, trong đó giáo thứ năm “Nhất thừa 
hiển tính giáo” chính là sự hợp nhất Hoa Nghiêm và Thiên. 

Để dung hợp thống nhất rộng rãi và hữu hiệu hơn giữa 
Thiên tóng và các tông phái khác, và để dung hòa mâu 
thuẫn giữa các phái hệ, thiên Hoa Nghiêm của Tông Mật 
trên cơ sở dung hợp Thiên và Hoa Nghiêm đã tiến thèm 
một bước thống nhất các phái Thiền tông với Thiên Thai, 
Hoa Nghiêm. Duy Thức, đưa ra tư tưởng Giáo thiền hợp 
nhất. Như vậy, dù Thiên tông có bao nhiêu phái hệ, và 


P 183 


ngoài Thién có bao nhiéu giáo phái, trong hé thóng tu 
tưởng của Tông Mật cũng hợp nhất thành một. Duong 
nhiên, trung tâm của thuyết Giáo Thiền hợp nhất vẫn là sự 
dung hợp của Thiển tông và Hoa Nghiêm. 


Tông Mật cho rằng: “Tổ của các tông, tức là Thích Ca. 
Kinh là lời Phật, Thién là ý Phật, tâm khẩu của chư Phật 
tất không trái ngược nhau”. (Chư tông thủy tổ, tức thị 
Thích Ca. Kinh thị Phật ngữ, Thiền thị Phật ý, chư Phật 
tâm khẩu tất bất tương vi). Kinh giáo là văn tu ghi chép 
đạo lý Phật nói, mà thiên là thực tiễn tu hành đạo lý đó. 


Kinh giáo và thién hoàn 
toàn thống nhất nhau, 
đều là phó chúc của chính 
Phật. Từ khi Thiển tông 
hưng khởi, tự xưng là 
“giáo ngoại biệt truyền” 
(truyén riêng ngoài giáo) 
đã hình thành sự đối lập 
với các tông phái chú 
trọng nghiên cứu giảng 
giải kinh luận, xuất hiện 
tình thế “người tu tâm 
(chi Thiền tông) cho kinh 
luận là biệt tông, người 
giảng thuyết (chỉ Thiên 
Thai, Hoa Nghiêm, Duy 
Thức..) xem thién món là 
biệt pháp", không lợi cho 


Èi рди tượng Bó-tót của thép 
\ уап bộ Hoa nghiêm kinn 


(thường gọi lò Boch тар) 


su phát trién cüa Phát giáo. Truóc khuynh huóng Thién 
tông đương thời xa rời kinh luận, Tông Mật nhấn manh: 
“Kinh luận không phải là thiển, nhưng người truyền thiển 
cần phải lấy kinh luận làm chuẩn”. 


Ở nghĩa rộng hơn, thién Hoa Nghiêm là tư tưởng Tam 
giáo hợp nhất. Thời kỳ Tùy Đường, tam giáo Nho, Phật, 
Đạo hình thành thế chân vạc. Tông Mật quan niệm tam 
giáo đều vì phục vụ chế độ xã cộng đồng, có mối liên 
hệ lợi hại thống nhất. Ở phương diện giáo nghĩa, Tông Mật 
cho rằng tam giáo (nhất là Nho, Phật) vé mặt xem trong 
hiếu đạo йёи có chung quan niệm, ngũ giới của Phật giáo 
cũng tương đồng với ngũ thường của Nho gia. 


4| Sơn môn của chüa Thảo Đường ở huyện Hộ, fln Triểm Ty. Chủa Thảo 
ung được xày 10 nām 401, ló nơi dich kinh Phát quốc lộp qui më lön nhất 
trong lịch sử Phát giáo Trung Quốc. Cuu-Ma-Lo-Thóp trưởng ky ở dày. Do ba bó 
“Trung quán tam luón' lẻ Trung luận, Bách luón và Thớp nhị môn luôn đều do Мад! 
dịch ở аду cung cáp kinh điển để Tam luộn tông được sáng Юр. nên Ngài được 
tên lóm Tổ khai sáng của tông này. chúo Thảo Đường củng do váy hở fhónh Tổ 
dinh cüo Tam luộn tông 


Thiền Hoa Nghiêm cua Tông Mật là mật đấu табе quan 
trọng trong quá trình Trung Quốc hóa Phật giáo, có ý định 
từ hợp nhất tư tưởng Thiên tông và Hoa Nghiêm hướng đến 
diéu hòa máu thuẫn giữa các tông phái Phát giáo và màu 
thuẫn giữa Nho, Phát, Bao. Phương pháp căn bản và hinh 
thức lý luận của tư tưởng này có ảnh hưởng quan trọng đối 
với Lý học thời Tóng, Minh. 


Thiên tông hậu kỳ phát triển theo hướng của thiên Hoa 
Nghiêm, dung nạp quan hệ Lý Sự thể hiện trong thuyết Tứ 
pháp Lục tướng viên dung, Thập huyền duyên khởi là 
những giáo nghĩa căn bản của Hoa Nghiêm tông. Trong 
Ngũ gia thiên, Pháp Nhãn tông giảng và “Thập huyền”, 
“Lục tướng”, Tào Động tàng giảng чё “Ngũ vị quản thần” sự 
hấp thu thuyết quan hệ Lý Sự của Hoa Nghiêm. Đời Ngũ 
Đại, Tổng sơ, thiền su Vĩnh Minh Diên Thọ kế thừa thuyết 
Giáo thiền hợp nhất của Tông Mật, chiêu tập các đại su của 
Thiên Thai, Ноа Nghiêm, Duy Thức cùng biện luận, sau dó 
dưng hòa hợp nhất với tư tưởng Thiển tông. Diên Thọ cho 
rằng, gần với thión ý nhất là Hoa Nghiêm tông, vì vậy lấy 
viên tu của Hoa Nghiêm và đốn ngộ của Thiền tông dung 
hop nhau là lẽ đương nhiên. Tư iuóng Giáo Thiển hợp nhất 
của Diên Tho tao ảnh hưởng đến toàn bộ Phật giáo айі 
Tống. 


186 sa 


LY CAO VÀ THIÊN TĂNG 


Ly Cao (772-841) là vän nhân trú danh đời Đường, từng 
theo Hòn Dũ học cổ vän, vua iå học trò vua là bằng hữu 
của Hàn Dũ. Học thuyét của сё hai có ảnh hưởng quan 
trọng đối uới sự hình thành Lý học đời Tổng Minh. 


hiu ảnh hưởng của Hàn Dũ, Lý Cao từng cực lực công 

kích Phật giáo: “Phật giáo hại người, nàng hơn Dương 
(Chu), Mặc (Địch)”, “thực là con mọt của dán chúng”, "môn 
đã đạo Phật, khóng chăn tầm mà đầy đủ quán áo, không cày 
ruộng mà cơm nước sung túc, ngồi rỗi mà lại được phục địch, 
nhiều đến nghìn trăm vạn người, suy ra đủ biết có bao nhiều 
kë đói rét”. Ông còn nói việc xây dung chùa điện, đúc tượng 
hao tấn tiền của sức lực của người dàn còn hơn xây cung A 
Phòng. Lý Cao cho rằng, bài xích Phật giáo mà không hiểu 
Phật hoc thì khó có thể khuất phục tín dó đạo Phật, vì vậy 
ông quyết định thâm nhập Phật học để đạt được mục đích 
chống lại Phật giáo. 


Nhưng khi nghiên cứu sâu học thuyết Phật giáo thì Lý Cao 
bị thiền học Һар dán đến mức không thể cưỡng lại. Theo 
Tóng Cao Tăng Truyện, thời ky Lý Cao làm thứ sử ở Lãng 
Châu có đến yết kiến thiển sư Dược Sơn Duy Nghiềm 
(781-834), nhờ đó đắc ngộ, vé sau được gặp Tu Ngọc Thiển. 
Ống, mức dà lãnh ngộ càng cao. Trong Cảnh Đức Truyền 


ар 187 


Đăng Luc có chép chi tiết câu chuyện Lý Cao đến gặp Duy 
Nghiễm như sau: Lý Cao mời Duy Nghiễm xuống núi nhiều 
lần nhưng Sư không xuống nên ông lên núi tìm gặp. Khi đến, 
Duy Nghiễm đang ngồi dưới gốc tùng, tay cám quyển kinh 
chẳng dé ý gì đến, thị giả bạch: “Thái thú đã đến đây”. Ly 
Cao tính nóng nảy bèn nói: “Gặp mặt không bằng nghe 
danh!" Sư gọi: “Thái thú!” Lý Cao da, Sư hỏi: “Sao lại quý tai 
khinh mắt?” Lý Cao chắp tay xin lỗi rồi hói: “Thế nào là 
dao? Duy Nghiễm dùng ngón tay chỉ trên chỉ dưới, hỏi: 
“Hiếu không?” Lý Cao đáp: “Không hiểu”. Sư nói: “Vân tại 
thiên, thủy tại bình” (Mây trên trời, nước trong bình) Lý Cao 
rất mừng rỡ tán thưởng, ben sup lay, và làm một bài kệ: 


188 SE. 


Luyện đắc thân hinh tu hac hinh 
Thién chu tüng ha luóng hàm kinh 
Ngã lai vän đạo vô dư thuyết 

Vân tat thanh thiên thủy tai bình. 


Тат dịch: 


Luyện cho thân gầy như mình hac 
Dưới tùng ngàn gốc hai chồng kinh 
Hói đạo mới hay một lời đủ 


Mây tại trời xanh nước tại bình. 


ii но khé thỏo 

đường đổ 
tranh của vón Trưng 
Minh, đời Minh. 


- 189 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


“Мау tại trời xanh nước tai bình” là thiên mà Lý Cao 
lãnh ngộ, mây trôi phù du giữa trời xanh, nước tĩnh lặng 
trong binh, một động một tĩnh, thiền chân tự nhiên, đừng 
chấp trước nơi tâm. Ly Cao lại hồi tiếp: “Thế nào là Giới, 
Định, Tuệ?” Duy Nghiễm đáp: “Chỗ bàn dao đây, không có 
mấy thứ và dụng đói” Lý Cao nghe nhưng vẫn chưa lãnh 
ngộ được huyền chỉ, Duy Nghiễm nói tiếp: “Thái thú muốn 
bảo nhiém việc này, phải lên dinh núi cao sừng sững mà 
đứng, xuống đáy biển thám thắm mà di, những gì trong 
khuê các không bó được, thì là såm lậu”. 


Ngoài ra, Lý Cao còn vấn đạo thiền sư Tây Đường Trí 
Tạng vào năm Trinh Nguyên (785-805), và thién sư Nga 
Hà Đại Nghĩa vào đầu năm Nguyên Hòa (806). Sự kết giao 
thần mật với các thiển sư và chịu ánh hưởng thiển học của 
Lý Cao đã trở thành một sự thực mà mọi người đều biết. 

Lý Cao lấy thực tiễn tham thién và tu dưỡng tâm tính 
của bản thân kết hợp với tư tưởng Trung Dung của Nho gia 
để kiến lập Phục tính thuyết. Đây là tư tưởng kết hợp học 
thuyết tính thiện của Nho gia với tâm tính luận “bản tâm 
thanh tịnh” của Thiền tông. Lý Cao viết sách Phục Tính 
Thư, ba thiên, tuy không trích dẫn kinh luận của Phật giáo 
để biểu thị mình vẫn là tín 48 Nho giáo nhưng thực sự điều 
mà sách này muốn truyền bá chính là tư tưởng Phật giáo. 


190 Ww. 


VẤ Thin Талд Phat giao 


QUAN HỆ СОА GIỚI SĨ ĐẠI PHU 
ĐỜI ĐƯỜNG VỚI THIÊN TÔNG 


Nho gia Chu Tiết Dai doi Tổng có nói: “Từ đời Đường đến 
nay, Thiền hoc ngày càng thịnh, nhán st tài tri, thường 
đều xuốt hiện từ trong giới này". Những nản nhân sĩ doi 
phu đời Đường như Nhan Su Có, Lý Тй Ха, Hàn Юй, 
Nhan Chân Khanh, Vương Duy, Vương Bội, Lý Bạch, 
Bạch Си Dị, Liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích... ít nhiều 
đều giao du обі giới Phát học, trong đá hơn một nga đã 
bái thién su các phái làm thấy để tu tập thiền dinh. 


hà thơ Vương Duy, người được tôn xưng là vị “thi 

Phật”, từng kết giao với thién su Đạo Quang ở chùa 
Đại Tiến Phúc, “mười năm ngồi đưới, tuân theo thụ giáo", 
và nhận lời mời của Thần Hội, viết bài văn bia “Lục Tổ 
Nàng Thiền Sư Bi Minh”. Liễu Tông Nguyên trong thời ky 
ở Liễu Châu thường giao lưu với thiền sư, bia văn của các 
vị đại đức ở phương nam một thời da số đều do ông viết. 
Lưu Vũ Tích kết giao róng rãi với nhiều thiển sư ở Hoành 
Sơn, Ngưu Đầu Sơn, Dương Kỳ Sơn, ông chủ trương tư tưởng 
thống nhất thiền giáo “phương tiện không ngoài giáo, kinh 
hành không phế thién" phù hợp với yêu cầu dung hợp nội 
bộ Phật giáo đương thời, Trương Thuyết giỏi vän từ, nhiều 
văn kiện quan trọng của triu đình déu đo ông viết, cũng 


191 


kết giao thâm mật với nhiều thién sư, soạn nhiều bài tượng 
tán, kinh tán và bi minh. Bạch Cư Dị tuy nói theo Đạo giáo 
nhưng cũng có hứng thú đối với Phật giáo, giao du với thiển 
tăng. Trong năm Khai Nguyên, Đỗ Phủ cũng theo trào lưu 


ў Tượng Phót ma vàng ở 
Thanh Cháu 


192 xa, 


đương thời trở thành tín dó Thién 
tông, sau khi vào Tứ Xuyên mới 
chuyển qua Tịnh độ tông. Bùi Hưu 
trong năm Đại Trung đời Đường 
Tuyên Tông giữ chức Binh bộ thị 
lang thăng lên làm Tể tướng, ông 
là một chính trị gia có tư tưởng cải 
cách kiên quyết, và cũng là một tín 
đồ nhiệt thành của Thiên tông. Từ 
thời trung niên, ông bỏ ăn mặn, 
trừ diệt thị dục, biệt cư trai giới, 
thắp hương tụng kinh, trở thành 
đệ tử tại gia đắc ý của Hoàng Bá 
Hi Vận. Quyển Ngữ lục của Hoàng 
Bá “Truyền Tâm Pháp Yếu” chính 
do ông thu tập biên soạn và viết 
bài tựa. Ông còn giao hảo rất thân 
thiết với Tông Mật, lý giải thấu 
triệt tư tưởng Tông Mật, vì vậy 
nên Tán Ninh có nói: “Có Tông 
Mật thì có Bùi Hưu tướng quốc, 
ngoài tướng quốc thì ai có thể thấu 
hiểu được Tông Mật” (Tống Cao 
Tăng Truyện, quyển 6). 


Tinh hình tham thiền phổ biến 
trong giới sĩ đại phu đời Đường có 
liên quan với sự hưng khởi của 
thiên Nam tông sau loạn An Lộc 
Sơn, Sử Tư Minh. Trước cuộc đại 


loan này, vương triều nhà Đường ở trong thời ky cực thịnh, 
cuộc sống giàu sang xa hoa, không ưu tư lo lắng, điều kiện 
ngôn luận tự do, đường công danh rộng mở khiến cho bầu 
không khí tươi sáng, mãn nguyện tự hào bao trùm toàn xã 
hội. Giới văn nhân sĩ đại phu tràn đầy tự tin nơi sự nghiệp 
lớn, ôm nhiệt tâm lập nên sự nghiệp. Trong một xã hội như 
vậy, sức lôi cuốn của thế giới ở bờ bên kia của Phật giáo chỉ 
có sức thu hút chủ yếu ở tầng lớp dân lao động, đối với giai 
cấp thượng tầng xã hội, Phật giáo cũng chỉ là một thứ trang 
sức để điểm tô thêm phong nhà. 


Cuộc đại loạn An Sử đã khiến giới văn nhân sĩ đại phu 
bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, những lý tưởng đẹp 
dé sụp đổ, những hoài vọng nhiệt tâm tan nhu bọt nước. Với 
thất vọng vô han, ho dà tìm đến Thién tông để trốn thoát 
hiện thực, tìm sự yên ón cho tỉnh thần. Sinh hoạt của Thiên 


|? Thiên Vương cóm сбу cung. đời Đường 


-^ 193 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


tông không yêu cầu tọa thién, cũng không khổ hanh, không 
cân tụng kinh, lại được ngao du sơn thủy, nghe tiếng suối 
chảy, nhìn ngắm mây bay, không ràng buộc thúc ép, tự đo 
tự tại, đáy chính là cảnh giới mà ho mong muốn. Trong mát 
của văn nhân sĩ đại phu, ná cũng không khác gì với cuộc 
sống cao nhã, quy ấn thích ý, tự nhiên vô vi của Lão Trang. 
Do vậy, trong sử chép, sau năm Thiên Bảo, đa số thi nhân 
gửi gắm tư tưởng tình cám vào chốn thiển, còn thién tăng 
thì “dùng kinh điển Nho gia ứng tiếp với Nho st", điều này 
cùng tự nhiên. Cũng có một số người bó hàn Nho môn, xuất. 
gia làm tăng, như Kinh Khê Trạm Nhiên, Khuê Phong 
Táng Mật, Mã Tổ Đạo Nhất, Tuyết Phong Nghĩa Tôn, Dan 
Hà Thiên Nhiên, Vân Môn Văn Yén.. những người này về 
sau đều trở thành những bậc tông sư lừng lẫy của Thiên 
tông. 


194 ч, 


TINH HÌNH KINH TÉ СОА 
THIÊN LÂM ĐỜI ĐƯỜNG 


Со sở våt chát và sự phái triển phôn thịnh của Phát giáo 
đời Đường là nền kinh tế tự vien lớn manh. Do uương triêu 
nhà Đường áp dung chính sách lợi dụng Phát giác nên số 
lượng tự tiện và tăng пі đời Đường tăng nhiều han so või 
đời trước, quy mô của tự vién cũng ngày càng lớn hơn. Đến 
đời Đường Võ Tông, Hội Xương pháp nạn đã tàn phá kinh 
tế dự viên, địa vi của nén kinh té tự viên kiểu cũ dán dán 
được thay thế bài phương thức bình tế thiền lâm kiểu mới. 


у viện Phật giáo trong đời Đường được xây dựng với chi 

phí hết sức khổng 16, như trong thời kỳ Võ Tác Thiên, 
“dùng tài vàt khắp thiên hạ, sức lực vạn người, lấy gỗ quy 
ndi rừng sâu xây tháp, dùng vàng rồng đúc tượng” (Cựu 
Đường Thư, quyển 101). Những chi phí này, ngoài sự ủng 
hộ của đế vương, giới quan lại quý tộc, còn có từ việc kinh 
doanh điển thổ của chính tự viện. Khi chưa tách rời tự viện 
thông thường để lập thiên lâm riêng biệt, thiên tăng cũng 
được đãi ngộ vật chất như tang dó các tông phái khác, kinh 
tế thión lâm như một hệ thống kinh tế độc lập vẫn chua 
hình thành, 


Vào giữa thế ky 8, Ma Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây lån đầu 
tiên dé xướng phương thức sinh hoạt kết hợp nông thiên, 
môn đồ sống tản cư ó núi rừng phương nam, mỗi người tự 


— 195 


lập chó tu, thu nhận đệ tử truyền thiên pháp, sống kiểu tự 
cấp tự túc. Dựa vào đặc điểm sinh hoạt của thiền tăng, 
Bách Trượng Hoài Hải cải cách chế độ tự viện thời trước, 
để xướng phép “phổ thỉnh” tụ tập lao động, không dựa vào 
thu nhập từ việc cho thuê trang viên tự viện và lợi nhuận 
từ việc thuê sức lao động. Nhờ đó, thiền lâm có được sự chủ 
động trong vấn dé sinh tôn, giúp Thiên tông dán dán phát 
triển lớn mạnh trong những điều kiện khó khăn. Những cải 
cách này dà dua phương thức sinh hoạt và sản xuất của xã 
hội thế tục vào nội bộ Phật giáo, chỉ trừ gia đình vợ con, 
cuộc sống thiển tăng giống như một gia đình tiểu nông, vị 
sư trụ trì là “gia trưởng”, tăng chúng là “соп em” trong nhà. 


Giữa thế ky 9, hệ thống kinh tế thiền lâm ở Giang Nam 
đã phát triển vững mạnh, 
tiêu chí cơ bản để đánh giá 
là sự xuất hiện phương 
thức kinh doanh trang 
viên. Xem trong các điển 
tịch Thiền tông, trang viên 
được hình thành thuộc 
hàng sớm nhất là Nam 
Tuyền trang ở Trì Châu của 
Nam Tuyển Phổ Nguyện 
Đến cuối đời Đường, số 
lượng trang viên thiển lâm 
dẫn tăng lên, như Tuyết 
Phong trang ở Phúc Châu 
của Tuyết Phong Nghĩa 
Tón, Nga Hà trang ở Tín 
Châu của Trí Phù. Sự kinh 
doanh của trang viên thiền 
4 Bia đó, nam thản Long nguyên lâm cũng đã bát đầu sử 

niên đời Đường, dụng phương thức địa tô, 


196 С 


lấy ruộng đất cho tá điển thuê. Бау là phương thúc kinh 
doanh điền thổ giống như trang viên địa chủ từ sau khi chế 
độ quân điển (phân phối ruộng đất dựa theo số người trong 
hộ) bị hủy. Đến lúc này, nền kinh tế thiên lâm tiểu quy mô 
trong thời kỳ Bách Trượng Hoài Hải đã phát triển thành hệ 
thống kinh tế tự viện dai quy mô kiểu địa chủ, và tinh thần 
bình đẳng “trên dưới như nhau cùng chia sức làm việc” đã bị 
thay thế bởi quan hệ giai cấp nghiêm cách kiểu phong kiến. 

Vào thời Đường mat, Ngũ Đại, quy mô thién viện không 
ngừng tăng lên, phương thức sản suất đại trang viên bắt 
đầu hình thành, như chùa Đồng Khánh ở núi Đại Vị, Đàm 
Châu, “tăng nhiều đất rộng, có hơn ngàn tá điển”. Hệ thống 
kinh tế thiển lâm phát triển lớn mạnh cũng có nghĩa là 
thời kỳ độc thịnh của Thiền tông đã sắp đến. 


Bích hoa д Đôn Hoäng vé cánh cày tuộng trong mua, tü phổm Dược tháo du 
củo Kinh Phép Hoa. Bức họa có phong cách phóc thuc tự nhiên, không cóm 
thốy không khí tón ойдо xa cách thë glan mỏ dám dà hương vị dòl sóng. 


HOÀNG LONG TAM QUAN 


Pháp tự của Lâm Té Nghĩa Huyễn trái qua bảy đời, đến 
thời Thạch Sương Sở Viên được chia thành hai phái là 
Hoàng Long phái và Duong Ky phái. Huệ Nam trú ở núi 
Hoàng Long, Hồng Cháu, Giang Tây, lập ra "Tam 
chuyển ngữ" tức “Hoàng Long tam quan" để tiếp dán 
người học, môn dó theo học rất đông, hình thành tông 
phong riêng biết được gọi là Hoàng Long phải. 


heo bộ Kién Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục, quyển 7, 
Hoàng Long thường hỏi thiển tăng “lý do xuất gia, quê 
hương lai lich", rồi hỏi: “Ai cũng có sinh duyên, vậy sinh duyên 
của thượng tọa ở đâu?”, đang trong lúc phong biện đối đáp thì 
đưa tay ra nói: “Tay ta sao giống tay Phật?”, lại hỏi sở đắc tham 


thỉnh tông sư các phương, rồi duói chân ra hỏi tiếp: “Chân ta 
sao tựa chân lừa?” Hơn ba mươi năm chỉ hỏi ba câu này, 
thường đa số người học không qua được, tùng lâm gọi là “Tam 
quan”. 


Từ thời trước, Bách Trượng Hoài Hải đã dùng “Tam cú” để 
tra vấn người tham học. Bách Trượng nói: “Có kẻ đại trí, phá 
trần xuất kinh quyển, lọt qua được ba сайи này, không bị tam 
đoạn khống chế, giếng như con hươu ba bước nhảy ra khỏi 
lưới, gọi là trián ngoại Phật”, Bách Trượng chủ trương “dứt 
chư duyên, nghi thân tâm, tâm như gỗ dá" thì "ai ai cũng 
vượt ra ngoài ba câu, chỉ là nhất thiết chiếu dụng, mặc ý tung 
hoành, tất cả cử động hành vi, nói im khóc cười, hết (Һау đều 
là Phật tuệ”. (Cổ Tôn Тис Ngữ Lục, quyển 9) Ти tưởng này 
của Hoài Hải không chỉ ảnh hưởng đến “Tam huyền Tam 
yếu” của Lâm Tế mà còn có thé xem là nguồn gốc của “Hoàng 
Long Tam quan” 


Vậy chúng ta phải lý giải “Hoàng Long Tam quan” như 
thế nào? Lời đáp của chính Hoàng Long Huệ Nam như sau: 
“Người qua được cửa ải thì phất tay mà đi, nào biết có 
người giữ cửa; còn nếu theo hỏi người giữ cửa là chưa qua 


| Đông Tán phong luu đỏ, tranh của Phương Топо Nghĩo đời Nguyên. 


„а? 199 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


được của ái" và có ba bài kệ tụng nhu sau (trích trong 
Nhân Thiên Nhân Mục, quyển 2): “Sinh duyên hữu lộ 
пћап giai ủy, Thủy mẫu hà tăng ly đắc hà, Dün đắc nhật 
đâu đông bạn xuất, Thuy nang cánh ngặt Triệu Cháu trà". 
(Đường sinh duyên ai cũng đều theo, Thùy mẫu nào từng 
lia khái tâm, Biết được mặt trời bên dàng mọc, Аі hay lại 
uống trà Triệu Cháu), “Ngã ¿h0 hà tự Phát thủ, Thiên 
nhân trực ha tiến thủ, Bất động can qua dao xuất, Duong 
xứ siêu Phát viet Tó". (Tay ta sao giống tay Phát, Thiên 
giá tiến thẳng lên lấy, Chẳng khua gươm giáo nói ra, Ngay 
đây siêu Phật vượt 'Tổ); "Мда cước lô cước tịnh hành, Bà 
bó đạp trước vô sanh, Hội đắc vân thu nguyệt giáo, Phương 
tri thè dạo tung hoành”. (Chân ta chân lừa cùng di, Bước 
bước đạp lên vò sanh, Ngó được mây tan tráng sáng, Mới 
hay đạo này tung hoành). 


Dựa vào lời đáp của Huệ Nam, có thể thấy dụng ý của 
việc lập ra Tam quan này là nhằm vào văn tự thiên đương 
thời để triển khai một phương thức giáo học đơn giản, giúp 
người học ngộ ngay lập tức, không rơi vào cái bẫy sập của 
ngôn cú, khói phục lai thién phong sắc bén trong quá khứ. 
Chưa qua được cửa ải là người chưa kiến lập được sự tu tín, 
chưa đắc ngộ. Mật khi trang ngoài triệt ngộ thì như đã qua 
quan ải, nhiệm vận tự do, “vung tay mà di, tung hoành tự 
tai". Điểm then chết 4 đây là xác lập được sự tự tín, “bất 
vấn quan lại” - chẳng сап hỏi đến người giữ cửa. 

Ba bài kệ tụng của Huệ Nam nói lên thực chất của Tam 
quan, diễn tả cảnh giới ngộ và sau khi ngộ. Tam quan chỉ 
ra ba giai đoạn khai ngộ, môt là “Sơ quan”, hai là “Trung 
quan", ba là "Sinh tử lao quan". Quan hệ giữa ba giai đoạn 
này là “Phá”, “Xuyên” và “Xuất”. Sơ quan, yêu cầu người 
tham học trước hết phải phá trừ tà kiến tràn tục, lập chính 
kiến “nhất thiết giai không”, kiến lập thế giới quan chủ 


200 че. 


.ŠŸ Thiền Tang Phật giáo 


nghĩa duy tâm triệt dé (sinh đuyên: thea Phật giáo, sinh 
mệnh của con người do tứ đại hòa hợp mà tạm thời tån tại, 
khi nhân duyên hết thì sẽ quay về không vò. “Thủy máu" 
là súa biển, loài súa sống phù du trong nước, tôm bám vào 
làm nơi nghỉ ngơi, hình ảnh này được dùng dé nói bàn chát 
hư huyễn của nhàn sinh) Trùng quan, do đã ngộ dao lý 
“nhất thiết giai không”, nên thấy тб vũ trụ vạn hữu chỉ là 
do tâm biến hiện, nguyên lai cánh trí nhất thể dung tháng 
tự tại. Tay ta và tay Phật về bán chất không khác biệt, 
đẳng đồng Phật thể, chi có điều là taién tàng có lập tức thể 
hội được hay không, Lúc này đã tiến nhập vào cảnh giới tự 
do tinh thần tương đối. Điểm trọng yếu ở đây là làm cho 
thién tăng trực tiếp lãnh ngô, ngay nơi đây “siêu Phật vượt, 
Tã”. Sau cùng là xuất khỏi quan ải, tie cảnh giới sau khi 
ngộ, đây là cảnh giới vừa khế hợp dung hội với bản thể, 
vừa có chủ thể tón tại độc lập. Bài kệ diễn tà đã đạt được 
sự tự do tung hoành của tinh thần một cách tuyệt đối, “bước 
bước đạp lên уб sinh” (“vô sinh” có hàm nghĩa tương đồng 
với Niết-bàn, Thực tướng), “máy tan trăng sáng" là hinh 
tượng để diễn tả sự tự do này. Đạt đến cảnh giới này là 
vượt ra khỏi “lao quan sinh tử”, thực hiện mục đích căn bản 
của thiền tàng. 


Cũng giống nhu “Tam huyền Tam yếu” của Làm Té quá 
cao siêu huyền áo, khiến cho những người căn cơ thấp khó 
tiếp thu, trong thực tế không đã áp dung, “Hoàng Long 
Тат quan” vé sau cũng trở thành giáo nghĩa phức tap hư 
huyền, nhưng qua phân tích vẫn có thể hiểu được phần nào. 
tư tưởng ẩn chứa trong đó. 


A7 7201 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA PHÁI DƯƠNG KỲ 


Phát Dương Ky và phái Hoàng Long là hai Biệt phái của 
Lám Tế lông. Có lên gọi này do thiên sự sáng lập là 
Phương Hội ở núi Dương Kỳ, Viên Châu (nay phía bắc 
huyện Bình Hương, Giang Тау). Tư tưởng căn bản của 
phái Dương Ky ván không ly rời Lâm TẾ tông. chủ truong 


tự ngộ "lập xứ đều là chán", “tất cá pháp đều là Phát pháp”. 


hương Hội dé xướng thiên phong lâm ly thống khoái, 

không cho phép suy lý trầm tư hết sức mãnh liệt сда 
Låm Tế Nghĩa Huyền, yêu cầu thiển tàng không dược hạ 
công phu ở văn tu ngón ngữ mà phải ra sức luyện tập trực 
giác thiên. Nhưng phái Dương Kỳ cũng có phong cách riêng 
đậc đáo. Trong Ngữ lục, Phương Hội nói với các đệ tử tham 
học: “Sương mù vây іва trường không, gió thổi khắp đại dà, 
cây cối cỏ hoa làm đại su tử hõng, điễn thuyết Ma-ha đại 
Bát-nhã, tam thế chu Phật chuyển pháp luân ngay dưới gót 
chân của các ngươi Nếu mà hội được thì chẳng uóng phí 
công sức”. Y nghĩa ở đây cũng có phán tương tự với câu 
“hàm cái сап khôn” trong “Tam cú” của Vân Món tông. Do 
đó có người cho rằng phái Dương Rỳ có “đề cương chấn lĩnh 
đại loại như Vân Môn”, còn khám nghiệm cơ phong của 
Phương Hội lại tương tự Nam Viện (tức Huệ Ngung, đệ tử 


Uyên Minh túy quy d 


202 Www. 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


nhị truyền của Lâm Tế). Có thể nói, thiên phong của phái 
Dương Ky vừa giữ дас điểm của chính tông Lâm Tế, đẳng 
thời hấp thu đặc điểm Уап Môn tông. Sơ kỳ Bắc Tếng, hai 
tông Lâm Tế, Vân Môn cùng thịnh, theo sự hưng khởi của 
trào lưu dung hợp tư tưởng nội bó Phát giáo, sự hấp thu bó 
sung lån nhau của các tông phái là điểu hoàn toàn có thể 
lý giải. 

Và nguyên tắc giáo học, phái Dương Kỳ có đặc điểm vất 
linh hoạt tự nhiên. Phương Hội cho rằng, khi tiếp dán đệ tử 
tham học cần phải biết khơi dán, nắm bắt thời co, từng bước 
khái phát. Khi được hôi:“Đường tuyết mit mù, làm sao hóa 
đạo?”, Phương Hội đáp: “Sương mù vây nghìn núi, Quanh co 
hỏi người di" (Vụ tỏa thiên sơn tú, Di lí tấn hành nhân). Có 
người hỏi rất cuộc kế thừa thiên pháp của ai, Phương Hội 
đáp: “Có ngựa cười ngựa, không ngựa thì di bộ”. Có thể thấy 
thiền pháp của Phương Hội không chấp nhất theo quy tắc 
nào, tùy theo tình huống cụ thể mà vận dụng tông phong các 
nhà khác nhau. 


Do Phương Hội kế thừa tư tưởng căn bản của Làm Tế tông, 
tống hợp thiên phong của hai tông Lâm Tế và Vân Màn, 
đồng thời vận dụng lính hoạt phương cách tiếp dẫn người 
học, nên trong bối cảnh cạnh tranh phái hệ kịch liệt, phái 
Dương Кў có được địa vị ưu thế và pháp hệ được trường lưu. 
Văn Chính hàa thượng trong bài tự của quyển Phương Hội 
Ngữ Lục đánh giá rất cao tư tưởng và thiên phong của 
Phương Hội: “Đương thời nói Bách Trượng Hoài Hải đắc đại 
cơ của Đạo Nhất, Hoàng Bá Ні Vận đắc đại dung của Đạo 
Nhất. Người đắc cả hai, chỉ độc nhất Phương Hội!” Chính 
nhờ vậy, sau khi pháp mạch Hoàng Long bị tuyệt, phái 
Dương Ky đã khôi phục danh xưng tông Lâm Tế, Lịch sử tông 
Làm TẾ hậu kỳ cũng chính là lịch sứ của phái Dương Kỳ. 


204 7. 


ng Phat gio 


CÓNG ÁN THIÉN 


“Công án” nguyên nghĩa chi van thư phán quyết dung sai 
của quan phủ, Thiên tông mượn từ này để chỉ cho ngón 
hành mẫu mực của Tổ su tiên bối, dua vào đó lãnh hôi 
chán nghĩa của thiên. Theo nghĩa rộng, pham tất cả 
những ngữ cú biển giải của Tổ su Thiên tông khi 
“thượng đường” hoặc “tiểu tham” đều là công án; cỡ 
phong vän đáp giữa thấy và đệ tử và toàn bộ ngü lục, kệ 
tụng của thiền sư cũng đều là công án. 


ông án còn được gọi với tên khác là “thoại đầu” hoặc "có 

Hoàng Bá Hi Vận trong “Truyền Tâm Pháp Yếu” có nói 
Jà đại trượng phu, thì phải khán càng án!". Có thé thấy, üt “căng 
án” Phật giáo ngay từ cuối đời Puing đã xuất hiện, nhưng công Án 
được ứng dung rộng rãi trong sinh hoat tham thiền của thiền tăng 
là vào thời Ngũ Đại, đầu Tống. Trong Bích Nham Lax, bài tựa của 
Тат Giáo lao nhân có nói: “Công án được dé xướng vào đời Đường, 
thịnh vào đời Tống, đến nay vân còn”, Hi Vận phản đối thiền tàng 
đọc tumg kinh điển nhưng lại chủ trương nghiên tập công án, sự 
thực là đưa công án lên đến địa vị ngang hàng với kinh Phật. 
Thiền tông cho rằng, có lành hội được tông chỉ Thiền tông hay 
không, phải lấy còng án để đổi chiếu. Do đó, công án là tư liệu để 
nghiên ci tư tưởng Tổ sư và cũng là chuẩn tác để phán đoán đúng. 
sai của thiền tăng đương thời. 


.m-P 205 


Cóng ап Thién tóng có së lugng nhiéu уб Кё, trong dó 
duge luu truyén rát róng là cóng án “Dà áp tú thoai" (Vit 
trời) được thu lục vào Bích Nham Luc (tdc 53): “Mã dai su 
cùng Bách Trugng đạo vườn, thấy vit trời bay qua. Dai su 
hỏi: Là cái gì vậy? Bách Truong đáp: Vịt trời. Dai sư hỏi: 
Вау đến chỗ nào vậy? Bách Truong đáp: Bay đi rồi. Đại sư 
bèn véo mạnh mũi Bách Trượng, Bách Trượng đau quá la 
lên. Đại sư nói: Có bao giờ từng bay qua đâu?” Công án 


«| Bích hoa Quan Âm nghin mát nghin tay сйа chùa Hoo Nghiêm ở Bai Đồng, 
Sơn Тау. 


thông thường khá gián lược, nhưng ngón ngữ thâm huyền, 
rất khá lãnh hội, thường tạo nhiều khó khăn khi dùng để 
giáo hoe. Do vậy người đời sau mới dùng hinh thức “tụng có" 
để giải thích, giúp người học nắm được ý nghĩa đại để. Phần. 
Dương Thiện Chiếu viết bài tụng cho công án trên như sau: 
“Vịt trời bay mất lại hỏi tăng, Muốn truyền tâm ấn phó tam 
đăng, Ứng cơ chỉ đáp không di động, Liên nấm cương tông 
đạo được tăng”. Vịt trời bay đi là chuyện bình thường, nhưng 
Mã Tế lai hái, chính là muốn trong câu hỏi này truyền “tâm 
dàng" (đèn tâm) cho Bách Trượng. Bách Truong đáp câu hài 
đầu “vịt trời” là đúng, vì chi sự vật trước mắt. Mã Tổ hỏi 
tiếp “bay đến chỗ nào" thì đã không càn chỉ con vịt nữa mà 
Та hồi tâm ở chỗ nào, Bách Trượng đáp “bay đi rồi” nghĩa là 
tâm theo vịt trời bay di, do đó Mã Tổ phải véo mũi để Bách 
Trugng chỉnh lại kiến giải sai lầm. 


Mật công án khác, Triệu Châu thị chúng nói: “Đạo tòt 
cùng không khó, chỉ đừng phân biệt. Vừa có ngàn ngữ liên 
có phần biệt chọn lựa, có rõ ràng minh bạch. Lão tăng không 
ở trong chỗ minh bạch, các ông còn bảo hệ tiếc giữ nó hay 
không?” Lúc này mật vị tăng hôi: “Đã không ở trong chỗ 
minh bạch thi bảo hộ tiếc giữ cái gì?” Triệu Châu đáp: “Та 
cũng không biết". Vị tăng nói: “Hòa thương đã không biết, 
thì sao lại nói không ở trong chỗ minh bạch”. Triệu Châu 
đán: “Vấn sự đã xong, lễ bái rồi lui”. Đây cũng là càng án 
được dua vào Bích Nham Luc (idc 2). Triệu Châu Төп Niệm 
là đệ tử của Nam Tuyển Phổ Nguyện, pháp tôn của Mã Tổ 
Đạo Nhất, công án này tương đối dễ giải thích. Triệu Châu 
nói “Đạo tột cùng không khó, chỉ đừng phân biệt” (“Chí Đạo 
tô nan, duy hiềm giản trạch”, trích từ bài Tín Tàm Minh của 
Tam tổ Tăng Хат) là nói pháp tắc căn bản của thiên. Ngôn 
ngữ văn tự là chọn lựa phản biệt, là môt loại tri thức phân 
biệt, do dó Triệu Châu nói: Ta không ở trong chỗ mình bạch, 
tức là không có thị phi, phân biệt đối với thế giới. 


ча? 207 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Trong Bích Nham Luc có đoạn ghi chép đối thoại giữa 
Triệu Châu và Nam Tuyển, cũng nái về vấn để này: Nam 
Tuyển nhân gặp Triệu Châu hỏi: “Thế nào là Đạo?” Nam 
Tuyển đáp: “Bình thường tâm là Bao”. Triệu Châu hỏi: "Có 
thể hướng đến hay không?" Nam Tuyên nói: "Nghi đến tức 
là trái”. Triệu Châu nói: “Không nghĩ làm sao biết Đạo?” 
Nam Tuyển nói: “Đạo không thuộc biết, cũng không thuộc 
không biết, biết là vọng giác, không biết là và ky. Nếu thực 
đạt đến Dao bất nghi thì nhu thái hư thénh thang bao la, 
há nói cưỡng là đúng sai sao”. Triệu Châu nghe xong liên 
đại ngộ. Triệu Châu đã dùng khai thị của thầy để truyền 
thu cho dé tử của mình, vi tàng hỏi cũng không đơn giản: 
Đã không ở trong chỗ mình bạch thì bảo hộ tiếc giữ cái gì? 
Ông đã không minh bạch, không biết, sao lại còn thuyết 
pháp với chúng tôi? Triệu Châu đành phải đáp: Ta cũng 
không biết. Vi tàng lại nám lấy câu này, vì “không biết” là 
ái “biết”, cũng là một loại tri thức phân biệt, nén 
lại truy tiếp: Ông đã không biết, thì sao lại nói không ở 
trong chỗ minh bạch? Triệu Châu đành phải nói chỉ vì có 
người hỏi nên không thể không nói. 


Thời trước, khi công án chưa định hình, tháy và đệ tử 
thường tùy cơ đưa ra thoại đầu, cơ phong ứng đối rất kịch 
liệt, sống động. Nhưng sau khi công án đã định hình, thầy 
và đệ tử thường chi xoay quanh một só công án hữu hạn, 
trở thành một kiểu “Thiên công án" khô cứng, máy mác, 
thực tế đã chặn lấp dao lộ phát triển của thiên. 


208 ч. 


ФБ Thiên Tong Фїни giáa 


KHÁN THOAI THIÉN 


“Khan thoai thiên” còn gọi là "Khán thoại đầu”, là một 
phương thúc vân dụng công án độc đáo của Thiền tông 
hậu ky. Người đề xướng là dai su Dai Huệ Tóng Cáo 
(1089-.1163) thuộc phái Dương Ky. 


rước Tông Cáo, thông thường các thiển sư lấy công án 

giải thích trực tiếp, nhưng Tông Cảo cho rằng, trực tiếp 
từ công án không thể thấy được diện mạo chân thực của Tổ 
sử, mà cán phái lấy ra một vài câu điển hinh trong công án 
làm “thoại đầu” (tức là đề mục) để tham cứu. Mục đích của 
phương thức пау là phải “chặn đứng cái dụng của tư lượng 
phân biệt”, "quét sạch tri giải”, kết quả là “như sen në hoa, 
như mây tan thấy trăng”. Đây thuc chất là phản ứng đối 
với “Văn tự thión" dang thịnh hành đương thời. Tông Cáo 
phán đối mổ xẻ nội dung công án trên phương điện ngón 
ngữ văn tự, chủ trương thể nghiệm thần bí nội tỉnh, mang 
tính chất chủ nghĩa phi lý tính. Tông Cảo cho rằng, “câu có 
thể giải thích là câu chết, câu vô giải mới là câu sống”. 


“Thoại đấu” phổ biến nhất của Khán thoại thiền thường 
là những câu sau: “Trước khi cha mẹ sinh ra, bản lai điện 
mục như thế nào?”, “Người niệm Phật là ai”, "Con chó có 
Phật tính không?” v.v.. Ở đây trình bày giản lược về thoại 
đầu cuối, câu này có từ công án liên quan đến Triệu Châu 


сағ 209 


Tòng Niệm, thấy sớm nhất trong quyển Truyền Tám Pháp 
'Yếu và Triệu Châu Ngữ Luc, vé sau được đưa vào Vô Món 
Quan, Thung Dung Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên. Trong 
Truyền Tâm Pháp Yếu chép: “Một vị tăng hỏi Triệu Châu: 
Con chó có Phật tính hay không? Triệu Châu đáp: Không 
(Và). Chỉ khán một chữ “Vô” suất ngày đêm! Tham ngày 
tham đêm, lúc di, đứng, nằm ngôi, mặc áo ап cơm, đại tiểu 
tiện.. Ngày lâu tháng dài kết thành một khối, hốt nhiên huệ 
tâm lập tức phát, ngộ ra cơ Phật, Tổ.” Khán thoại thién 
phát huy tư tưởng này, bất luận công án 
có liên quan với hiện tại hay không, 
cũng không tham cứu nội dung của công 
án, chỉ rút lấy chữ “Vô” của Triệu Châu 
để tham. 


Theo Tông Cáo, then chốt của Khán 
thoai thién là *nghi", cháng han nhu 
đại nghi chữ “Vô”, “đại tử nhất phiên” — 
chết một trận với nó để rói sau đó sống 
lại đại triệt đại ngộ. Tông Cảo nói: 
“Nghìn nghi vạn nghi chỉ là một nghỉ, 
phá nghi được thoại даи thì nghìn nghi 
vạn nghỉ liền được phá lập tức”. Thiển 
sư Vô Môn Huệ Khai đời Tống soạn 
quyển Vô Môn Quan, đưa công án chữ 
“Vô” của Triệu Châu làm tắc thứ nhất. 
Huệ Khai cho rằng, “Vô” là cửa ải thứ 
nhất của tông môn, nếu xuyên qua được 
một chữ “Vô” này thì không chỉ gặp 
“Triệu Châu mà còn có thể nắm tay cùng 
đi với Tổ sư các đời. Huệ Khai nói: “Vận. 

рт" ba trăm sáu mươi đốt xương, tám vạn 
wj Pháp khí bàng bọc bốn ngàn lỗ chân lông của toàn thân để 

Cóttuóngnhuy. — khói lên mối dai nghi, tham một chữ 


210 че 


Vô, ngày đêm không rời. Đừng hiểu là hư vô, đừng hiểu là 
hữu vô, như nuốt phải cục sắt nóng, muốn nhổ mà nhổ 
không ra. Vứt sạch cái ác {тї ác giác từ trước, lâu ngày 
thuần thục, tự nhiên trong ngoài kết thành một khối, như 
kë cám nằm mộng, chi tự biết một mình, đột nhiên bộc 
phát, kinh thiên động địa.. ở bờ sinh tử đạt được đại tự tại”. 
Điểm này hoàn toàn thống nhất với ý kiến Tông Cảo. Đối 
tượng của “nghỉ”, là vô số hiện tượng sai biệt của thế giới 
khách quan. Kết quả của tham cứu chữ Vô là đạt được cảnh 
giới bất khả ngôn thuyết, thoát khỏi sinh tử, đạt đến “đại 
tự tại”. 

Thiền tông quan niệm bản chất của thế giới là Vô, Vô 
tuyệt đối (là phi hữu, nhưng cũng không phải là “уд” theo 
nghĩa thông thường). Cái Vô này siêu việt tất cả nhưng 
cũng bao hàm tất cả, do đó nó là cứu cánh của thiền, đồng 
đẳng với Tâm, Phật, Chân Như. Đối với câu hỏi “Con chó 


“Ë Ngủ Bài sơn. bích hoa Đồn Hoàng 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


có Phật tính hay không?” Đáp là Và, thi chữ Vë này siêu 
việt cái hữu, là cái Và ở cảnh giới tuyệt đối. Theo lập 
trường của Thiền tông, vạn vật vũ tru là hư vọng, siêu viêt 
đối lập mà tón tai, sinh tử cũng vậy, nhưng thế nhân lại 
cho ràng sinh tử là đối đãi, do dá không thể nào được giải 
thoát. @ cảnh giới Và sẽ không có vô số những sai biệt đối 
đãi. Rất hiển nhiên, nguyên tắc căn bản của Khán thoại 
thiển là muốn thiển tăng kiên định lập trường chủ nghĩa. 
duy tâm, cho rằng chỉ trong sự vô ý thức thống nhất tuyệt 
đối vô chứ thể nhận thức, vô thế giới khách quan, vô máu 
thuẫn đối lập, và sinh tử sai biệt, mới có thể đạt được “đại 
tự tai". Do đó, dù Tông Cáo dé xướng Khán thoai thión 
nhằm phản đối Văn tự thiển và Mặc chiếu thién, vị 
khói phục ưu thế bất lập văn tự, trực chỉ nhân tảm của 
Thiên tông sơ kỳ, nhung thực chất cũng tiếp tục đưa thiên 
vào chủ nghĩa thần bí, chủ nghĩa phi lý tính. 


212 че 


Š Thiền Tong Phat giao 


MẶC CHIẾU THIÊN 


Đông thời với Tông Cáo đề xướng "Văn tự thiên”, Chính 
Giác dua ra một loại thiên pháp khác, goi là “Мае chiếu 
thiền”. Chính Giác là một nhân våt trọng yếu thuộc Tào 
Động tông đời Tống, trụ trì chùa Thiên Bóng à Minh 
Châu hơn 30 năm nén được gọi là Thiên Đồng Chính 
Giác. Mặc Chiểu thin là thiên pháp lấy "tinh tọa khán 
tâm” làm căn bán. 


hính Giác cho rằng, tâm là bản giác của chư Phật, điệu 

linh của chúng sinh, nhung do tích Lập che mờ nên cách 
biệt với chư Phát. Nếu tinh tọa тас chiếu, trừ bỏ tất cả 
vọng duyên huyén tập thi sẽ hiển lộ cái diệu linh viên minh 
thanh tinh. Chính Giác dé xướng Mặc chiếu thiển trên cơ 
sỡ tư tưởng này. Chính Giác nói, Мас chiếu thiên “chẳng có 
ngôn ngữ gì, mà chi là làng im tĩnh mặc”, “hướng vào trong 
đó mà ức đoán, hư mà linh, không mà diệu” (Thiên Đồng 
Chính Giác Thiền Sư Quảng Lục), thông qua tĩnh tọa mặc 
chiếu để thể ngộ tâm thể hư linh không diệu. Mặc chiếu 
thiền cho rằng, "rade mặc vong ngôn, chiêu chiêu hiện Hiền” 
(tịch láng quên lời, sáng rõ ngay trước) là chính dạo để 
tham ngộ, chỉ cán tĩnh tọa nhập định, khép mát trầm tư 
minh tưởng sẽ phát sinh trí huệ Bát-nhà. Theo hướng 
Chính Giác vạch ra, đến thời Thiên Đảng Như Tịnh, Mặc 
chiếu thiền được phát triển thêm môt bước. Chính Giác cho 


~~213 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


răng, tham thiên là thân tâm thoát lạc, chỉ cán tọa thiên 
là tương kiến chư Phật, không cán tháp hương, lễ bái, niệm 
Phật, đọc kinh, nên phương pháp tu tập của Như Tịnh luôn 
rất chú trọng tọa thiền. 


Mặc chiếu thiền của Chính Giác bị Tông Cáo đả kích rất 
mạnh. Tông Cáo cho rằng “vong tình mặc chiếu” nghịch lại 
tông chỉ đến ngộ của Thiển tông, không thể chuyển mè 
thành ngộ: “Hiện nay có một kë ngoại dao cao troc đầu, mắt 
nhìn không rõ, dạy người ta chỉ nghi di, ngừng di.. Lai day 
tùy duyên quản đới, vong tình mặc chiếu. Chiếu tới chiếu lui, 
đới qua đới lại, càng thêm mé muội, không có ngày dát. Sai 
lạc phương tiện Tổ sư, chỉ thị làm lẫn, dạy người hướng vào 
hư sinh làng tử” (Đáp Trịnh Thị Lang). Tông Cáo lại nói: 
“Воп tà sư dạy sĩ đại phu nhiếp tâm tĩnh tọa, việc gì cũng 
đừng lo quản, cứ nghỉ đi, ngừng đi, há chẳng phải lấy tâm 
mà nghỉ tâm, lấy tâm ngừng tâm, lấy tam dụng tám sao? 
Nếu tu hành nhu thế, làm sao không rơi vào cánh giới đoạn 
kiến thiên tịch của ngoai đạo và nhị thừa, làm sao hién lộ 
được tự tâm minh diệu thụ dụng, cứu cánh an lac, nhu thực 
thanh tịnh, giải thoát biến hóa?" (Đáp Trần Thiếu Khanh) 
Tông Cáo cho rằng nhiếp tâm tinh tọa chỉ rơi vào cảnh giới 
thién tịch đoạn kiến của ngoại đạo và nhi thừa (Thanh văn, 
Duyên giác) mà không thé đạt đến sự "minh tâm kiến 
tính”, loai thiển pháp không cầu diệu ngộ, chi cán tinh tọa 
này tuy đơn giản nhưng nguy hại không ít, đối với giới sĩ 
đại phu lại càng có hại. 

Khán thoai thién và Mặc chiếu thién thể hiện sự đối lập 
về phong cách và tư tưởng giữa Lâm Tế tông và Tào Động 
tông trong nội bộ Thiền tông đời Tống. Tào Động tông 
không chỉ thừa tập tư tưởng hệ Thanh Nguyên, Thạch Đầu 
mà còn có bối cảnh lập tông và quá trình diễn biến tư 
tưởng riêng. Mặc chiếu thiển chú trọng quán tâm, khán 


214 as 


BE Thiên Tong Phát gina 


tâm, ngưng trụ bích quán, phán ánh xu thế hải quy vé Đạt- 
ma thiên của Тао Bóng tàng đời Tống, về mặt hình thức 
thì gần với thiên Bắc tông hệ Thân Tú. Tuy xung đột gay 
gắt về phong cách và tư tưởng Thiên học, nhưng trong quan 
hệ cá nhân thì Tông Cảo và Chính Giác lại là đạo hữu tốt 
với nhau. Chính Giác lúc sinh tiền từng trợ giúp Tông Cảo 
giải quyết vấn dà lương thực cho tang chúng, sau khi Chính 
Giác qua đời, Tông Cảo theo di ngôn làm chủ táng sự, viết 
bài tán ca ngợi Chính Giác. 


<a 215 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TƯ TƯỞNG ĐẶC SẮC CÜA 
MINH GIÁO KHẾ TUNG 


Minh Giáo Khế Tung là thiền su trit danh thuộc Vân 
Môn tông, hoạt động mạnh uào thời Tổng Nhán Tông. 
Trong toàn hộ trước tác hơn trám quyển, bó Phụ Giáo 
Biên, 3 quyển, thể hiện rõ nhốt điển dac sắc của tu 
iuóng Khế Tung, đó là “Tam giáo hợp nhất”. 


lam giáo hợp nhất” tư tưởng là dièu hòa, thống nhất 
Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Trọng tâm của Phụ 
Giáo Hiên là “dán rộng khắp các kinh sách điển tịch, để 
chứng minh tam giáo là nhất trí, bó trợ giáo nghĩa lẫn 
nhau”. Khế Tung cho rằng, tam giáo tuy cá tên gọi khác 
nhau, nhưng mục đích nhất trí, chỉ khác nhau ở chỗ sâu cạn 
và công dung. 


Tư tưởng Tam giáo hợp nhất của Khế Tung đặc biệt 
nhấn mạnh quan niệm về trung hiếu. Trong Phụ Giáo Biên 
có phần “Hiãu luận” gồm 12 chương, được viết nhằm vào 
quan niệm luân lý của các nhà lý học và ngôn luận bài Phật 
của những người như Hàn Dũ đời Đường, Âu Dương Tu đời 
Tống, dùng sự nhất trí d mặt lý luận vë đạo hiếu của Nho, 
Phật để điều hòa, thống nhất. Trong phần “Nguyên giáo", 
Khé Tung thuyết minh tính nhất trí giữa trung và hiếu, và 


216 9. 


SR Thiên Tông Phat giáo 


tinh tất yếu của sự tận trung đối với vua, tàn hiếu đối với 
cha mẹ, đặt biệt chỉ ra “đạo của Phật cũng có ý ở quốc gia 
thiên ha". Trong “Trung Dung Giải” cho rằng, tu đưỡng 
phải bất đầu từ “Trung dung”, từ dá tu tập nhân nghĩa ngũ 
thường, từ sự chính tâm, thành ý, tu thân của cá nhân mới 
có thể đạt đến lý tưởng té gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây 
là quan điểm lấy nguyên tác luân lý của Nho gia làm chuẩn 
tác của sinh hoạt thiền. 


Trong đời Tống, dà xướng hợp nhất tam giáo, đưa Nho vào 
Phật, ngoài Khế Tung còn có nhiều thiển sư khác như Vĩnh 
Minh Diên Thọ, Đại Giác Hoài Liên, Phật Ап Liễu Nguyên, 
Viên Ngộ Khác Cán, Đại Huệ Tông Cào Phật Ấn Liễu 
Nguyên trực tiếp nêu khẩu hiệu dung hợp tarn giáo cho Vương 
An Thạch là: “Mũ Đạo, giày Nha, Cà-sa Phật, hoà hợp ba nhà 
thành một nhà" (Dao quan, Nho ly, Phật са sa, Hoà hop tam 
gia tác nhất gia) 

Tư tưởng và hoạt động của Khế Tung vào thời đó được 
hưởng ứng rất mạnh và tạo ảnh hướng lớn đối với Phật 
giáo đời sau. Danh tiếng Khế Tung vang dội khắp nơi, trước 
tác cũng được Tống Nhân Tông sắc nhập Đại Tang Kinh. 


Với Khế Tung là đại biểu, tư tưởng Tam giáo hợp nhất, 
trong Thién tông đời Tống là kết quả của sự phát triển trong 
mối quan hệ lâu dài của tam giáo trang lịch sử. Trước đời 
Tống, tư tưởng Tam giáo hợp nhất, chủ yếu để xướng về mặt 
lý luận, lấy Tam giáo để thực hiện một số so sánh, đối chiếu 
giản đơn. Bến đời Tống, các thiên su đã tiến hành điều hòa, 
dung hợp tư tưởng Phật giáo với tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo 
một cách sâu sắc bơn, toàn điện và tập trung trọng điểm 
han. Điểm đặc sắc của tư tưởng Khế Tung phán ánh sự thỏa 
hiệp của Phật giáo đối với Nho giáo. Đông thời, do ra đời vào 
lúc Lý hoc được kiến lập nén tư tưởng Khế Tung chịu sự ảnh 
hưởng mạnh của quan niệm luân lý đạo đức (như trung hiếu) 


а? 217 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


của Lý hoc. Các thiển sư cần phải thay đổi phong cách để 
thích ứng với thể hè lý luận của triết học thế tục. Trong đời 
"Tống, theo sự lớn mạnh của nên chính trị tập quyển trung 
ương và sự củng cố, xác lập địa vị triết học quan phương của 
Lý học, Phật giáo ngày càng biểu hiện đặc điểm như một 
thành phần phụ trợ. Tương ứng với điểu này, nét đặc sắc của 
tư tướng Thiển tông cũng phát sinh thay đổi. 


218 ч 


LÂY Thân rong Phát gio. 


ĐẠI HUỆ TÔNG CẢO VÀ THUYẾT 
*TÂM TRUNG NGHĨA” 


Đại Hub Tông Cáo là nhân våt tièu biểu của Thiên tông thời 
Lưỡng Tổng, ngoài dé xướng Khán thoại thiên còn dua ra 
thuyết "Tám trung nghĩa”. Tông Cáo cho rằng, tín đỗ Phát 
giáo cũng phải có phẩm cách tu tưởng trung quán ái quốc 
như bề sĩ trung nghĩa trong thế tục. Tông Cáo hợp luận viéc 
hoc Phật và trung quân, nèu lên sự thống nhất giữa Bó-dà 
lâm của Phát giáo và trung nghĩa tâm của Nho giáo. 


геч Сао nói: *Bà-dà tam là Trung nghia tàm, khác tén 
nhưng đẳng thể”, và nói: “Không có người trung quân 
mà bất hiếu, cũng không có người hiếu mà không trưng 
quân, chi cán y theo thánh nhân khen ngợi mà thực hành, 
không dám vi phạm diéu thánh nhân la mắng thì đối với 
Trung, Hiếu, đối với Su, Lý, trị thân trị người, không gi 
không chu toàn, không gì không sáng rõ”. Tông Cáo còn tự 
nói: “Ta tuy là người hoc Phật, nhưng lòng ái quân uu quốc 
cũng như si đại phu trung nghĩa, nhưng lực bất tàng tâm 
mà tuổi đã xế chiều”. (Đại Huệ Ngữ Lục, quyển 24). Sau khi 
Tông Cảo qua đời, Trương Tuấn soạn bài minh khắc trên 
tháp có xưng tụng: “Sư tuy là phương ngoại sĩ, mà tận nghĩa 
với vua, môi khi để cập thế sự, lòng yêu vua lo lắng thế sự 
сб thể thấy trong ngữ khi". 


- 219 


Thực sự trong cuộc đời tu hành của mình, Tông Cảo cũng 
từng thực hành tư tưởng “trung quân ưu thời”. Theo Tống Sử, 
phần truyện Trương Cửu Thành có chép: "Thión sư Tông 
Cảo ở Kính Sơn, giỏi bàn thiển lý, người theo rất đông, 
Trương Cửu Thành thỉnh thoảng vàng lai. Tán Cối e sợ 
Trương Cửu Thành bàn luận vé mình nên lệnh cho Tư 
Chiêm Đại Phương luận tội Cửu Thành và Tông Cảo chế 
giéu triéu chính, dày di Nam An Quân”. Trương Tuấn trong 
bài minh khắc cũng nói: “Những người Tông Cảo kết giao 
đều là bậc hiển tài, quan danh tiếng duong thời nhu Thị 
lang Trương Công Tử Thiểu (Cửu Thành) là bạn thân thiết, 
Sư cũng vì thế mà gặp hoa.. Bi dày đi Hoành Châu mười 
năm, rói chuyển qua Mai Châu năm năm”. Trương Cửu 
Thành do trong triều bàn luận vé thời cuộc nghịch ý với Tán 
tán dáng với Triệu Đỉnh phản đối hòa Kim, nên Tán 
Cối căm hận, hạch tội làm mất chức. Tông Cảo giao du với 
Trương Cửu Thành, không hüa theo Тап Cối nên cũng trở 
thành đối tượng công kích của Tân Cối 


Mộ Nhac Ngọc vương (Nhac Phi) ở Hàng Châu, Chiết Giang 


Nguyên nhân trực tiếp của sự kiện này là vụ “Thần Tý 
Cung”. Năm Thiệu Hưng thứ mười một đời Nam Tống 
(1141), Trương Cửu Thành đến Kính Sơn tham bái Tông 
Cảo, nói chuyện liên quan đến “Thần Tý Cung” (tượng 
trưng thắng dịch), trong “Vân Ngọa Thư” có chép: “Nay 
sơn tăng (Tông Cáo tự xưng) gọi thiền của Thi lang 
(Trương Cửu Thành) là Thần Tý Cung". Không lâu sau, 
Trương Cửu Thành bị xử phạt, Tông Cảo cũng dính lây, bị 
dày đến Hoành Dương vì tội lúc triểu dinh dang nghị binh 
à Thần Tý Cung. Tán Cối cho 
rằng дау là ám chỉ ý kiến phản chiến cầu hòa của mình. 
Tông Cảo bị lưu phóng ở Hoành Châu, Mai Châu mười 
làm năm, tăng cũng như tục vẫn theo như trước, nói “dù 
chết không hối hận”. Сб thể thấy Đại Huệ Tông Cảo 
trong mắt người đương thời là một vị tăng ái quốc giàu 
tỉnh thần dân tộc. 


lại bàn luận lung tung 


Định chuông Luc hóa ở Hàng Chàu. Thời Bắc Tống, Уд Tòng sau khi theo Tống 
Glang dánh dẹp khởi nghĩơ Phương Lap. ở ben song Tiên Đường nghe tiếng 
chuông Luc hóa. ben xuống tóc di tu, được hưởng thọ cao. 


з? 221 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Trước đời Tóng, Nho gia giảng và “hiếu”, chú trọng ở 
“chuyển hiếu thành trung”, vấn để trung hiếu rơi vào sự 
phục tùng tuyệt đối với vua, nhưng bát đầu từ đời Tống, 
“trung quân” và “ái quốc” thường được đưa ra cùng bàn luận. 
Trong đời Tống, dù là lý học gia chính thống (như Chu Hy) 
hay phái phản đối trong nội bộ lý học (như Trần Lượng, 
Diệp Thích), déu xem “trung quân ái quốc” là tiêu chuẩn tối 
cao để làm người. Phật giáo vốn thoát tục, la xa thế sự, khi 
đã xuất gia, raang họ Thích, cũng cất đứt quan hệ với cha 
me, không bi ràng buộc bởi những quan niệm luân lý theo 
như thế tục. Tông Cảo dung hợp mật thiết thực tiễn tôn 
giáo của minh với lý tưởng “trung quân ái quốc” еба thế tue, 
điều này phản ánh sâu sắc sự ảnh hưởng của hiện thực xã 
hội dày lo lắng bất an đương thời đối với Phát giáo. Рё 
thích hợp với nhu cầu thực tế của đời sống thé tục, Phật 
giáo đời Tống đã trực tiếp hấp thu quan niệm “trung hiếu 
tiết nghĩa” như một phần của giáo nghĩa Phật giáo. 


222 WA 


B Thân Tang Vhat piqa 


NIỆM PHẬT THIÊN 


Thiền tông hấp thu một cách à thức iin ngưỡng và thực 
tiễn của Tịnh độ lông, tac thành một thể hệ mới dung 
hợp Thiên Tịnh được gọi là "thién niệm Phát". Tông 
phái không thay đổi, nhưng trọng tâm viéc tu tập thường 
ngày chuyển sang niệm Phật, Tình hình này từ đời Tống 
bát йди xuất hiện và phát triển, phán ánh một dac điển 
quan trọng của Thiên tông Phát giáo đài Tống. 


m Phật là nội dung со bản của phép tu hành Tịnh độ 

tông. Tương truyền vào thời Dông Tấn, đại sư Huệ 
Viễn lập “Liên ха” ở chùa Đông Lâm tự, phát nguyện văng 
sinh Tây phương Tịnh dó. Thời Đông Ngụy, Đàm Loan ở 
chùa Huyền Trung tự, Phần Châu, chịu ảnh hưởng của Bô- 
dé Luu-chi, để xướng nhật tâm chuyên niệm A-di-dà Phát 
thì có thé vào Tây phương Tinh độ, Vào thời Tùy Đường, 
tăng nhàn Đạo Xước đọc bia Đàm Loan ở chùa Huyền 
Trung sinh lòng ngưỡng mộ nên quy tâm Tinh độ. Đạo Xước 
khuyên mọi người niệm danh hiệu A-di-dà Phật, dùng hạt 
đậu để đếm số lần, một lần niệm bỏ một hạt đậu vào đấu. 
Sau khi Đạo Xước qua đời, Thiện Đạo đến Trường An 
truyền pháp môn niệm Phật, hoàn thành giáo nghĩa và 
hành nghỉ của Tịnh độ tông. Tịnh độ tông có điểm đặc sắc 
là niệm đanh hiệu Phật, chủ trương dựa vào tha lực (Di-đà 
nguyên lực) để vãng sinh vào thế giới cực lạc Tây phương. 


-~—223 


Do đơn giản dé thực hiện nên pháp món này thu hút dân 
chúng rất mạnh, tạo ảnh hưởng rộng lớn đối với xã hội. 


Thién sư Vinh Minh Diên Tho là người từ rất sớm đã 
tích cực để xướng thuyết dung hợp thống nhất Thiên Tinh 
Diên Thọ trong quyển Vạn Thiện Đồng Quy Tập có dẫn ra 
quan điểm vé Thién Tịnh song tu của đại sư Tịnh độ tông 
Huệ Nhật, cho rằng tất cả phép tu hành Phật giáo đều là 
thiện hành, sau cùng đều phải quy hướng Tịnh độ. Theo 
sách chép, Diên Thọ “lập công khóa mỗi ngày hành trì một 
tràm linh tám việc, chưa từng ngưng bỏ, người hoc tham 


Thời cổ đọi Trung Quốc. tự viên Phát giáo dám nhón rốt nhiều chức năng xà 
hội, Đôy là bich hoa dòi Đường ở Đôn Hoàng vẽ cónh trong "TỰ học". TỰ học. 
là trường học miễn phí do chüa lớp ra, chủ yếu dành cho thiếu nhi thuộc tổng lớp 
thốp кёт trong ха hội 


SE Thiền Tóng Phát ДА 


vấn thì chi Tám là tông, lấy Ngộ làm nguyên tắc. Đêm 
xuống thì qua gộp núi khác hành đạo niệm Phật, những 
người ở gần nghe tiếng loa bếi thiên nhạc du đương”. (Phát 
Tổ Thống Ky, quyển 26). Có thể thấy, Diên Thọ một mặt 
tiếp dẫn đệ tử tham học với tư cách thiên sư, một mặt lại 
chí lực thực hành niềm Phật. Nói theo một nghĩa nào đó 
thì thực tiễn tôn giáa của Diên Thọ lấy hồi hướng Tịnh độ 
làm mục dích căn bản, Diên Thọ thường “ban đêm cúng quỷ 
thần, ban ngày làm lễ phóng sinh, tất са đều hải hướng 
trang nghiém Tinh độ”. 


Trong bài “Tứ liệu giần Кё” tham thiển niệm Phật của 
Diên Thọ, Thiển Tịnh song tu được xem là tầng tối cao 
của toàn bộ phương thức tu hành Phật giáo: “Có Thiển 
không Tịnh độ, Mười người, chín lạc lộ; Âm cảnh khi 
hiện ra, Cháp mát di theo nó. Kháng Thiên có tịnh độ, 
Muôn tu muôn thoát khó; Vàng sanh thấy Di-dà, Lo gì 
không khai ngô. Có Thiển có Tịnh độ, Như thêm sừng 
mãnh hó; Hiện đời làm thầy người, Và sau thành Phật, 
Tổ. Không thiên không Tịnh độ, Giường sắt, cột đồng 
lửa! Muãn kiếp lại ngàn đời, Chẳng có nơi nương tựa”. 
(Thích Thiền Tâm dịch). i 


Khế Tung cũng chủ trương dung hợp thống nhất Thiển 
Tịnh, và thực hành “tối niệm danh hiệu Quán Thế Âm 
mười van làn mới ngủ” (Lám Gian Lục, quyển thượng). 
Nghĩa Hoài cũng dùng tu cách thión su để day mọi người tu 
Tịnh độ, có soạn “Khuyến Tu Tỉnh Độ Thuyết”. Tông Trách 
lúc đầu kiêm học thiển giáo, sau chuyển sang Thiên Tịnh 
dung hợp, từng lập “Liên hoa thắng hội”, quy định người dự 
hôi không kể là tăng hay tục đều phải niêm danh hiệu A- 
di-dà Phát, căn cứ vào số lần niệm Phật để “hiện định công 
khóa”. Ngoài ra, các thiển su danh tiếng như Viên Thông 
Pháp Tú, Chiếu Viên Tông Вап cũng đều chủ trương Thiền 


i X 225 


Tinh song tu. Tám lai, Thién niệm Phật dà dàn dẫn trở 
thành xu hướng phát triển quan trọng của Thiên tông, 

Trong quá trình hưng khởi và phát triển của Thién niệm 
Phật, giới quan lại sĩ đại phụ cũng có tác đụng thúc đẩy 
manh. Giới sĩ đại phu đời Tông rất hang say tham thiên 
Phát, hạ không chỉ thù xướng thi văn với thiên tàng 
biểu lệ cùng chung tư tưởng mà còn thông qua các hoạt động 
kết xã thể biện tín ngưỡng Tịnh độ. Như Tô Đông Pha từng 
cùng Đông Lâm Thường Tổng ở chùa Dông Lám tự, Lư Sơn 
quy tập đạo tục hơn ngàn người lập Thiên xã. Tô Đông Pha 
dén vàng піёп rất chuyên cán thực hành niệm Phát. Dương 
Kiệt quy y Thiên Y Nghĩa Hoài là người "minh ngộ Thiển 
tông”, đẳng thời “xiến dương Di-đà giáo”, ông cho rằng niệm 
Phật văng sinh Tây phương Tinh độ là phép tu đơn giản dë 
thực hành, chỉ cần “nhất tâm quán niệm, thu nhiếp tâm tán 
loan", dua vào Di-đà nguyện lực thi có thể đến thể giới cực 
lạc. Уап Ngạn Bác lúc kiềm nhiệm chức Dịch kinh nhuận 
văn (mật chức quan đời Tống, nhuận sắc bản dich kinh Phật, 
của Phan tăng), tại kinh đô cùng với thiên sư Tịnh Nghiêm 
kết tập tăng tục mười vạn người niệm Phật. 


Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, Phật giáo biếu 
hiện các đặc điểm khác nhau. Nam Bác Triéu là thời kỳ các 
học phái phân tranh sôi nổi, đến thời kỳ Tùy Đường các 
tông phái làn lượt thành lận. Mãi tông phái Phật giáo 
trong thài Tùy Đường đều có điểm дас sắc riêng, dù mỗi 
tông cùng chia ra các phái biệt với “tông nhàn” phân minh. 
Phật giáo đời Tống thì ra sức xóa mờ ranh giới giữa các 
tông phái, tiêu dung nét đặc sắc của từng tông phái, điều 
hòa thống nhất quan hệ Tam giáo (Nho, Phật, Lão). Thiền 
niệm Phật hưng thịnh cho thấy đặc điểm cửa Thiền tông 
thời kỳ Đường mạt, Ngũ Đại đã được thay thế hỡi thực tiễn 
tôn giáo bình đân thông tục. 


226 Ww 


TRÀO LƯU THAM THIÊN HỌC PHẬT 
CỦA GIỚI si ĐẠI PHU ĐỜI TÓNG 


Tinh hình tham thiên học Phát của giới sĩ đại phu tit đài 
Đường mot Ngũ Đại đã khá phổ biển, đến đời Tổng bắt 
đầu tiến nhập vào giai đoạn mới. Theo Tùng Lâm Biện 
Ninh Thiên của hòa thượng Quy Văn Như Bản, những sĩ 
đại phu đời Tống như Phú Bật, Dương Úc, Ly Tuân Húc, 
Битта Kiệt, Trương Thương Anh, Truong Củu Thành, 
Ly Bính, Là Bản Trung đều rất say mé Thiên hoc. 


hững si đại phu này khi thoát dược ràng buộc của thë 

tục thi “đừng tâm chón thiển tịch”. Phú Bật là Khu 
mật phó sứ đời Nhân Tông, đến đời Anh Tông là Khu mật 
sứ, phong làm Trịnh quốc công, Ông vấn đạo Біо Tử Tu 
Ngung là pháp tôn của Thiên Y Nghĩa Hoài thuộc Vân Màn 
tông, thư tín kệ tụng qua lại rất nhiều Dương Üc vào thời 
Chân Tông là Hàn lâm học sĩ, kiêm Sử quán tu soạn, sau 
được phong Công bộ thị lang, còn Lý Tuân Húc trong thời 
Chân Tông là Phò mã đô úy, hai người đều kết giao thân 
thiết với đệ tử đời thứ năm của Làm Tế Nghĩa Huyền là 
Quảng Tuệ Nguyên Liễn và Cốc Ấn Uán Thông, và thường 
thù xướng với Thạch Sương Sở Viên. Dương Kiệt là Lễ bộ 
viên ngoại lang, ông giao du thân thiết với дё tử của Dương 
Ky Phương Hội là Bạch Уап Thủ Đoan, và được chứng ngô. 


— 227 


Trương Thương Anh trong thời Triết Tông là Công bộ thi 
lang, chuyển qua chức Trung thư xá nhân, đầu thời Huy 
Tông là Sứ bộ, Hình bộ thị lang, Hàn lâm học sĩ, sau được 
phong làm Thượng thư hữu bộc xạ, ông tham học Đâu Suát 
Tòng Duyệt là pháp tôn của Hoàng Long Huệ Nam, triệt 
chứng căn nguyên chí cực. Trương Cửu Thành đỗ tiến sĩ đầu 
bảng, phong chức Thiêm phán, Trứ tác lang, Lễ bộ thị lang 
kiêm Thị giảng. Lý Bính trong thời Huy Tông là Cấp sự 
trung, Đồng tu quốc sử kiêm Trực học sĩ, chuyển sang Hàn 
lâm hoc si, đầu niên hiệu Thiệu Hưng đời Cao Tông phong 
làm Thượng thư hữu thừa, Tham tri chính sự. Lã Bản 
Trung là Trực học sĩ. 


Cả ba người Trương Cửu Thành, 
Lý Bính và Lã Bản Trung đều là đạo 
hữu của Đại Huệ Tông Cảo. Ngoài 
ra, văn nhân trứ danh Hoàng Đình 
Kién trong năm Nguyên Нии đời 
Triết Tông có đến núi Hoàng Long 
chơi với Hối Đường hòa thượng, rất 
tâm đầu ý hợp với Tử Tâm và Linh 
Nguyên. Hối Đường Tổ Tâm, Tử 
Тат Ngộ Tân, Linh Nguyên Duy 
Thanh đầu là những thiền sư trú 
danh của phái Hoàng Long. Âu 
Dương Tu sau khi doc Phu Giáo Biên 
của КҺё Tung thì thay đổi lập 
trường bài xích Phật giáo, về sau 
đến chơi chùa Viên Thông, ở Đông 
Lâm, Lu Son gặp thién sư Tổ Ấn Cu 
Nột, hai người đàm luận thiền học, 
chiết trung Nho Phật rất hợp ý 

.... nhau, Âu Dương Tu đối với Cư Nột là 
54 Tượng Quan Ат mẹ vàng vá. ү : h 
1” đời Đưỡng. “tiêu nhiên tâm phục”. Đại văn hào 


228 "we 


Tô Đông Pha từng đắc pháp nơi Đông Lâm Thường Tổng và 
là đạo hữu của Phật Ап Liễu Nguyên, rất say mê tham 
thiển. Có thể thấy tình hình tham thiển học Phật của giới 
sĩ đại phu đời Tống đã đạt đến toàn thịnh, trở thành một 
hoạt động xã hội quan trong đương thời. Ngay cá vua Tống 
Cao Tông cũng cảm khái nói: “Trẫm thấy nhiều sĩ đại phu 
tín phụng Phật”, 


Dưới ảnh hưởng của trào lưu lịch sử này, ngay cả những 
Lý học gia bài Phật cũng không thể không phát sinh quan 
hệ với Phật giáo, nhất là với Thiên tông. Như người điện 
định Lý học là Chu Đôn Di từng tham thién nơi Hoàng 
Long Huệ Nam, vấn đạo Hối Đường Tổ Tâm, yết kiến Phật 
Ấn Liễu Nguyên, tôn Đông Lâm Thường Tổng làm thầy. 
Trinh Di duy trì liên hệ mật thiết với thiên sư Linh Nguyên 


` Tranh mô tá поо! động trong cung dinh đối Tống 


- 229 


Duy Thanh, hiện nay vẫn còn thu tín trao đổi qua lại giữa 
hai người trong Linh Nguyên Bút Ngữ và Thiền Гата Bảo 
Huấn, và công phu tọa thiền nhập định của ông đều được 
moi người biết đến, chẳng han như điển cố “Trình môn lập 
tuyết". Chu Hy, nhà tập đại thành của Ly học, tự thuật lúc 
mười lắm, mười sáu tuổi cũng từng “lưu tâm nơi thiền”, từng 
“thể hội được sự linh diệu sáng ngời của thiển”, năm mười 
tám tuổi trước khi ứng thí, trong hòm sách chỉ сб một 
quyển Đại Huệ Ngữ Lục. Chu Hy cũng từng nói: “Nay 
không trổ thành người học thiền, chỉ là vì chưa từng đến 
chó sâu xa của thién, nếu đến nhất dinh đã bị cuốn hút vào 
trong thiền rồi vậy". (Chu Tử Ngữ Lục). 


Trào lưu tham thiền hoe Phật ánh hưởng lớn đến mức 
ngay cá hoàng đế cũng muốn giao hảo với thiên tàng, biểu 
thị sự phong nhã cao khiết của mình, như Tống Hiếu Tông 
từng vấn đạo các thiền su như Tông Cáo, Dức Quang, Dao 
Xu, Bảo Ấn, hỏi vè “lý của đạo Thiên”. 


230 ча 


Ж Thiên, Tông Phái giáo, 


NGUYÊN NHÂN THAM THIÊN CỦA 
GIỚI SĨ ĐẠI PHU ĐỜI TỐNG 


Sự thịnh hành phong trào tham thiền trong giới sĩ dai phu. 
đời Tổng cò ba nguyên nhân cơ bản: Раи tiền là tình hinh 
Nho giáo suy yếu, không thu phục được nhân tài (Nho mòn 
đạm bạc, thu phục bất trú – 107 của Trương Phương Binh), 
hai là do gặp trắc trở chốn quan trường nên tìm đến cửa 
thiên, ba là thù xướng thơ bán обі thiên su. 


hế độ khoa cử từ đời Tùy Đường trở đi lôi cuốn đại bộ 

phận thành phần trì thức, nhưng khuynh hướng ngày 
càng xa rời thực tế, không trọng thực học đã không thể tạo 
được sự hứng khởi tỉnh thần lâu bền. Ngược lại, Thiền tông 
Phát giáo với hoc thuyết tâm tính và phong cách dộc đáo 
lại дау kích thích mãnh liệt đối với văn nhân sĩ đại phu. 
Quyên cao chức trọng và vinh hoa phú quy chỉ có thể thỏa 
màn nhu câu vật chất của họ, họ không thể tránh được sức 
cuốn hút mạnh mẽ của học thuyết này. Thuyết giáo luân lý 
của Nho gia truyền thống trong thời kỳ Phật giáo thịnh 
hành dân dẫn mất tác dụng thu phục nhân tâm. Da đó, 
Trương Phương Binh có nói, những bậc đại tài như Mã Tổ, 
Dan Hà tài папе không thua Khổng Tử, Mạnh Tử, chi dáng 
tiếc là “đều quy theo họ Thích". 


- 231 


* Tranh Chu Hy viët sách 


Tinh hinh chién 
tranh động loạn thời 
Đường mat, Ngũ Đại 
đe dọa trực tiếp địa vị 
chính trị và kinh tế 
của giới quan lại sĩ đại 
phu. Đời Tống tuy bể 
ngoài an dinh phón 
vinh nhung thuüng 
mang lai cám giác hu 
Su thực là vương 
triéu này luôn ở trong 
tình trang bấp bênh lo 
lắng, trong suốt 300 
năm, cảnh nội Trung 
Quốc ở trong cục điện 
cùng tổn tại mấy 
vương triều dân tộc ít 
người, phía bắc Bắc 
Tống có vương triều 
Liêu, Hạ, phía tây 
nam сб vương triểu 
Thổ Phiên, sau lại có 
vương trióu Kim nổi 
lên từ đông bắc. Tống, 
Kim đối nghịch nhau 
từ thời Bắc Tống đến 
Nam Tống. 

Cuối thời Nam 
Tống, vương triều 
Mông Cổ hưng khởi. 


Trong địa phận nhà Tống, khởi nghĩa nông dân nổi dậy 
liên tục, mâu thuẫn đấu tranh trong nội bộ giai cấp thống 


232 ча 


tri cüng ngày càng quyét liét. 
Nếu nhu đời Đường có nan đấu 
tranh bè dáng và quan lại chuyên 
quyền kéo đài trường kỳ, thì đến 
thời lưỡng Tống cũng có tình 
trạng đối lập giữa Tân dáng và 
Cựu dáng quyết liệt không dứt. 
Những cuộc đấu tranh này tuy 
hình thức biểu hiện khác nhau 
nhưng kết cuộc đều vô cùng tàn 
khốc. Nó rất dễ khiến người ta 
nghĩ đến “tứ đại giai không”, “chư 
hành vô thường” mà Phật giáo 
thuyết giảng, đời người trở nên 
hư huyễn, không thể biết trước. 
Tô Đông Pha, Âu Dương Tu, 
Vương An Thạch, Hoàng Đình 
Kién đều trải qua những thăng 
trầm thời thế, trước sự biến đổi 
tang thương đã giữ tâm thái mặc 
nhiên vô sự, lãnh đạm vó vi, 
trong lòng đầy thương cám trước 
cảnh nhân sinh như mộng, chớp 
mắt đã đổi thay. Vương An Thạch 
lúc văn niên có bài thơ dày cảm 
khái: “Thân như bọt nước như cơn 


Yn sx E SE 


1ú ky 


t 


z 
D — 


* 
„ж 


> 
У 


Ax 
ROS 
йй cars 00 


1: жЕ 
i| Âu Dương Tu từng chú 
Trương chóng Phát glóo, 
nhưng đến vón niên thi chuyên 
Тат học Phát, tri tung kinh Hoa 
nghiêm, lấy hiệu а Lục мавт 
cus 


gió, Huong bói dao chém chi là khóng, Thién toa thé gian 
quán lý ấy, Duy Ma tuy bệnh có thần thông”. Tô Đông Pha 
là người cương trực khí tiết, bị tiểu nhân hàm hại, không 
thể yên ổn nơi triều đình, vô cùng chán nản uất ức nên 
bước vào cửa thiền. Hoàng Đình Kiên khi bi biếm ở Quý 
Châu, tiết chế tüu sắc, dọc Đại Tang Kinh ba năm, một 
ngày đang ngủ trưa, tỉnh dậy hoát nhiên khai ngộ. 


— 233 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


Một số thién tăng đời Tống chịu ảnh hưởng của thời dai, 
hấp thu tư tưởng dung hợp tam giáo. Trong tùng lâm xuất 
biện những thiển sư có trình độ tu duüng văn hóa cao, vừa 
thông đạt thiền lý vừa giỏi thi văn, kết giao thân thiết với 
giới văn nhân sĩ dai phu. Chẳng hạn như Phật Ấn Liễu 
Nguyên, "da số nhân sĩ hiển tài đầu kết giao với su. Tô 
Đông Pha bị biếm ở đối ngan Lô Son, Hoàng Châu, sư thi 
trú ở chùa Quy Tông trên Lô Sơn, thù tac những câu cao 
diệu”. (Thiên Làm Tăng Bảo Truyện, quyển 29). Kim Sơn 
Đàm Binh, Quảng Tuệ Nguyên Liên đều được giới sĩ đại 
phu “bái phục” trước tài học. Tó Đông Pha từng nói, đất 
Ngà Việt nhiều danh tăng, cùng âng kết giao có mười chín 
người, ông đưa ra vài người như vị trưởng lão ở chùa Bản 
Giác, Tú Châu, thời thiếu niên đậu tiến si, được ngộ nhập 
từ văn tự ngôn ngữ, sau khi xuất gia dùng bút nghiên làm 
Phật sự, giao vãng với vị trưởng lão này đều là những văn 
nhân danh tiếng; hay hòa thượng Trọng Thù ở Tá Châu, rất. 
giỏi thi từ, có thể hạ bút xong ngay, không sửa một chữ. 
Xuất phát từ nhu cầu tinh thần, văn nhân sĩ đại phu rất 
thích kết giao với những thiển sư giỏi thi văn. Họ có thể 
mượn danh thiền để tiêu pha ngày tháng, hoặc phóng lăng 
hình hài, cười đùa thế sự. Môi trường Lhiên nhiên của chùa 
chiên, phương thức giáo học của thiền gia, thi văn ngôn từ 
của thién sự có thể giúp ho tạm thời thoát khỏi phión não 
của thế gian, như bài thơ "Son си tụng” của Nhiéu Tiết Đức 
Thao vốn từ cửa Nho bước vào cửa Phật cũng là một tư 
tưởng khá điển hình: “Thân bị nghiệp Nho lỡ mấy lần, 
Ngáu nhiên được làm кё nhàn không, Tùy duyên hai buổi 
cơm no bung, Ngắn dài cao thấp cứ tùy ông. Luàt sư trì luật. 
cười thiên hư, Thiền khách tham thiên nhao luật bó, Thiển 
luật cả hai đều chẳng học, Mấy kẻ trên đời là trượng phu”. 


234 Сы, 


8 тый» Tüng Phát gian 


SU ÁNH HƯỚNG СОА THIÊN TÓNG 
БО! VỚI LY HỌC 


Dưới su ủng Ад của giai cấp thống trị thời Lưỡng Tổng, 
nhiều học giả Nho giáo hấp thu tu tưởng Phát giáo và 
Đạo giáo, đặc biệt là học thuyết Tâm tính của Phát giáo 
đã phát triển hoàn thiện qua thời gian đài, từ đỏ sáng lập 
ой hoàn thiện một thể hệ triết học mới – đó là Ly hoc. 


u tưởng “nội thánh ngoại vương” mà Ly học dé xướng 

thực chất bát nguàn từ sự hợp nhất tam giáo Nho Phật 
Đạo, là tièu chuẩn lý tưởng thống nhất sự công trị thế của 
Nho giáo, cảnh giới tỉnh thần của Phật giáo và thản hình 
tiên cốt của Đạo giáo. 

Tông phái Phàt giáo tạo ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
binh thành Lý học chính là Thién tông. Quan điểm thông 
thường cha rằng, pham trù cd bản của Ly hoc là Ly, Sự có 
nguồn gốc từ Hoa nghiêm tóng, nhung Hoa nghiêm tông 
vào đời Tống đã cực kỳ suy vi, điển tịch thất tán gần hết, 
còn Thiển tông lại rất hưng thịnh. Thiển sư đời Tống với 
bối cảnh thiên Hoa nghiêm, thường kiêm (ар giáo nghĩa 
Hoa nghiêm, phát dương mối quan hệ Lý Sự (Thể Dụng). 
Nho gia đời Tống hấp thu thuyết quan hệ Lý Sự của Hoa 
nghiêm chủ yếu thông qua sự giao vãng mật thiết với thiên 
sư. Theo Си sĩ phán đăng luc, thiền sự Viên Ngộ Khác Cần 


— 235 


từng gặp Trương Thương Anh và hai người đàm luận sôi nổi 
về yếu chỉ Hoa nghiêm. Khắc Cần mượn học thuyết Tứ 
pháp giới viên dung vô ngại của Hoa nghiêm tông để thuyết 
giảng thiển cho Trương Thương Anh và nói: “Nếu đạt đến 
Sự sự vô ngại pháp giới, pháp giới lượng diệt, thì mới gọi 
là thiển”, Cảnh giới tối cao của thiển thực chất cũng là 
cảnh giới Lý Sự vô ngại, Sự Sự vô ngại, Chân Tục vô ngại 
của Hoa nghiêm tông. Trong các tông phái Thiên tông, tông 
phái gần роі nhất với Hoa nghiêm tông là Tào Động tông, 
tư tướng "Thé Dụng nhất nguyên, hiển vi vó gián” (Thể và 
Dụng cùng một nguồn, hiện ẩn vi tế không tách rời nhau) 
mà Lý học gia bàn luận rất sâu có mối liên hệ nội tại mật 
thiết với thuyết Ngũ vị quân thần — trung tâm của thuyết 
Ngũ vị của Tào Động tông. Ngũ vị quân thần thuyết minh 
sự viên dung thống nhất của Thể Dụng (Lý Sự), cho rằng 


$ Quyển Thónh muc luộn đời Tống, đóy à luận thu Phát giáo do Наче Bqt-ma 
'- (Harivarman) của Ấn Độ soạn, Cưu-Mơ-Le-Thộp dich. Thánh thực" có y nghĩa 
ló thành tựu Tử dé. 


236 ча. 


chi có quan hé Thé Dung уїёп dung thóng nhát пау mói là 
“quân thần dao hợp”. Mặc chiếu thiên mà Thiên Đồng 
Chính Giác dé xướng chính là muốn thông qua tinh tọa mặc 
chiếu thể hội cảnh giới Lý Sự vô ngại, Sự Sự viên dung. 


Phật giáo không bàn luận đến vấn để cải tao xã hội mà 
tập trung chú treng việc tu dưỡng nội tâm. Vào thời Tùy 
Đường, Phật giáo dà có học thuyết tâm tính hoàn chinh, 
đến đời Tống, Thiển tông, Thiên thai tông phát triển thêm 
một bước và hoàn thiện học thuyết này. Tâm tính luận của 
Thiên tông đời Tống phát triển trên cơ sở “tính tại tác 
dụng”, "xúc loại thị đạo nhỉ nhiệm tâm” (bất cứ cái gì cũng 
là đạo mà nhiệm tâm tùy ý) của Hóng Châu thiển kết hợp 
với tính thiện luận của Mạnh Tử. Düng Lâm Thường Tổng 
và đệ tử Trinh môn là Dương Thời có cuộc đàm luận vé vấn 
dé Tâm tính được chép trong Phát pháp kim thang bién, 
quyền 13 nhu sau: Dương Thời nói với Su: “Thiên học tuy 
cao, nhưng đổi với Nho 
học chưa сб sở đắc”. Sư 
nói: "Chỗ quan yếu của 
Nho học cũng nhớ được 
một ít, có nói rằng 
quân tử võ nhập nhi 
bất tự đắc, đắc cái gì?” 
Dương Thời im lặng. Sư 
nói tiếp: “A-lại-da thức, 
đây là nói chủng tử 
thiện ác. Bạch tịnh vô 
cấu, tức là tính Thiện 
mà Mạnh Tử nói. Nói 


Ж) Tượng Phát Thich-ca Màu. 
ni bổng đồng то vàng 
dòi Bác Nguy 


AF 237 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


tính Thiện có thé nói là truy được đến gốc, nói Thiện Ас 
lẫn lộn là ở chỗ manh nha Thiện Ас". Dương Thời lại hỏi: 
“Phải chăng Mạnh Tử nói tính Thiện?" Su đáp: “Phải”. 
Dương Thữi hỏi tiếp: “VI sao lại nói tính là Thiện?” Sư đáp: 
“Tính hản nhiên không đối lập với Áe”. (Đây là tính Thiện 
bản nhiên, còn tính Thiện theo nghĩa thông thường là tính 
Thiện trong сар Thiện Ác đối lập). Trang cuộc đàm luận 
này, đầu tiên Dâng Lâm Thường Tổng phú nhận cách nhìn 
cho ràng Phật giáo thiếu hiểu biết về Nho gia, sau đó lấy 
thuyết tâm tính dung hòa với tính thiện luận của Nho gia, 
tuyên truyền thuyết “bản nhiên chi tính” của Phật giáo. 
Thuyết “bản nhiên chí tính” này đối với sự kiến lập thuyết 
“thiên dia chỉ tính", “thiên mệnh chi tính” của Lý học có 
Ảnh hưởng không thể bỏ qua. 


Thién su Kim San Đàm Dinh đời Bắc Tống từng viết bài 
luận Tinh biện, cho răng cái Tính mà Nho gia bàn luận đến 
tận cùng vẫn có khoảng cách nhất dinh với thuyết đến ngộ 
của Thiển tóng; Lý và Sự chi có thể thé ngộ thần bí chứ 
không thể luận giảng “còng tận” vì chúng không thuộc 
phạm vi mà trí thức nắm bắt được. Đối với Thiển tông, tinh 
không thể gọi Thiện Ác, mà chỉ vì phương tiện nên mới nói 
“Thiện Ác. Tư tướng này tuy thể hiện sự khác biệt giữa 
thuyết tám tính Phật giáo và nhân tính luán của Nho gia 
truyền thống, nhưng nó cá ý nghĩa khái phát đối với phái 
Tâm học Lục Vương (Lục Cửu Uyên, Vương Dương Minh) 
trong Lý hạc. 


238 Cw. 


Ë Thiền Tang Pha 


giáo 


_ NGUÓN GÓC THUYET , 
"TAY THIEN NHI THÁP BAT TO* 


Người sáng lập Thiên Thai tông là Tri Khåi, trong quyển 
Ma Ha Chi Quán có nái vè “Тау Thiên nhị thập tứ Tổ, 
khởi đâu từ Ca Diép, cuối cùng là Su Tủ, thém Mat Điền 
Địa, tổng cộng 24 vi. Nhưng Thiên tông lại phú nhận 
thuyết này và đưa ra hệ truyền thừa khác, là “Tây Thiên 
nhi thập bát Tổ”. 


ừ thời Đông Hán, các nhà sư từ Ấn Độ, Trung Á và vùng 
Тау Vực đến Trung Quéc dich kinh truyền giáo ngày càng 
nhiều, ho cũng mang theo truyền thuyết vé thế hệ truyền 
pháp Phật giáo, những sự kiện này được chép lại không ít. 
trong sử sách Phật giáo Trung Quốc. Trong đó có liên quan 
trực tiếp đến Thiên tông là quyển Phó Pháp Tạng Truyện, 
còn có tên là Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện. Quyển này 
được dịch 3 lần, lần đầu tiên được dich bởi Thích Bảo Vân đời 
Văn Đế, Lưu Tống, có tên là Phó Pháp Tang Kinh, làn thứ 
hai do Thích Đàm Diệu địch vàn năm Hòa Bình thứ ba (462) 
đời Văn Thành Đế, Bác Nguy, lân thứ ba do sa môn Tây Vực 
là Cát Ca Da dich vào năm Diên Hưng thứ hai đời Hiếu Văn 
Đế, Bắc Ngụy (472). 
Phó Pháp Tạng Truyện ghi chép thế hệ truyền pháp tổng 
số 23 dé tử đích truyền sau khi Thích Ca Màu Ni nhập diệt, 


=a 239 


n Thai tông 


Trạm n 


uyên huy, Hàr 
Nguyên та, Thanh Tüng, Hi Tịch. Nghia Thông, Tri 


240 ч. 


„Ж hizo Tầng Phát sáo 


là Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Thương Na Hòa Tu, Uu Ba Cúc 
Da, Đề Ca Đa, Di Giá Ca, Phát Ба Nan Bé, Phật Đà Mật Đa, 
Hiếp Tôn Già, Phú Na Xa, Mã Minh, Tỷ La, Long Thu, Ca 
Na Dë Bà, La Hảu La, Тапа Già Nan Dé, Tăng Già Da Xá, 
Cm Ma La Đa, Ха Da Đa, Bà Tu Bàn Đà, Tổ Ma Nô La, Hạc 
Гас Na, Sư Tù. 


Thuyết 28 vị Tế bắt đầu từ Bảo Lâm Truyện của Trí Cự 
đời Đường. Thiên Thai tông cho rằng tên bốn vị T8 cuối cùng 
là bịa đặt ra, do Trí Cự thấy trong Đạt Ma Đa La Thiển Kinh 
có nêu ra 9 người, người thứ 8 là Dat Ma Da La, thứ 9 là Bát 
Nhà Mật Đa La, nên thêm hai chữ Bå Đà vào phía trước chữ 
Đạt Ma, dua Bà Bé Đạt Ma vào sau Bát Nhã Mật Đa La, rồi 
lại lấy tên hai vị Tổ д vị trí khác là Bà Xá Tu Đa và Bát Như 
Mật Da đưa vào sau Tổ thứ 24, cuối cùng thành 28 người (với 
Ma Ha Ca Diếp là sơ Tó). Đến thời sơ Tống, Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục xuất hiện, thuyết 28 vị Tổ dàn dán định 
hình, Trong nām Gia Huu đời Bắc Tống, Khế Tung theo Báo 
Lâm Truyện, soạn Thiền Tông Định Tổ Bỏ, Truyền Pháp 
Chinh Tông Ky, Truyền Pháp Chính Tông Luận, một lần nữa 
khẳng định thế hệ truyền pháp ở Ấn Độ của Thiển tông là 
28 người. Qua sắc nhập Đại tạng của hoàng đế Nhân Tông, 
thuyết này trở thành định luận. Bé cho Tổ vị của Bà Đà Dat 
Ma có lý do vững chắc, bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục chú 
thích phía dưới tên Bê Đề Đạt Ma là “Vốn tên là Bå Рё Da 
La". Chính Tông Ky lại đổi thành “Tên ban đầu là Bò Dé Ba 
La, cũng có hiệu là Dat Ma Da La". Trong Định Tổ Bà, phia 
đưới tên Bồ Đề Dat Ma chú là “Có tên khác nhau, nhu Đạt. 
Ma Ba La, có dën ba bốn thuyết”. 


Bên Thiên Thai tông, những vị như Từ Phương, Tùng 
Nghĩa từng phản đối kịch liệt thuyết dinh Tổ của Thiên 
tông. Họ không chỉ cha rằng thuyết này vô cán cứ, mà luôn 
cả những сао chuyện trú danh lưu truyền trong Thién tông 


„э? 241 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


như “niêm hoa vi tiếu”, Dat Ma xách dép về Tây, Huệ Khả 
vì cầu pháp đứng trong tuyết chặt tay cũng là hư cấu. 


"Thiên Thai tông chú trọng Chỉ Quán song tu, Chi Quán 
là hợp xưng của Thiển định và Trí huệ. Trí Khái sáng lân 
Thiên Thai tông, chính thức xác dinh Chi và Quán không 
thể xem nhẹ bên nào, cho rằng “hai pháp Chỉ Quán” là “hai 
bánh của xe, bai cánh của chim" (Tu Táp Chi Quán Toa 
Thiên Yếu Pháp). Dé chứng të sự trường luu uyên viễn của 
tông phái mình, họ đã truy ngược ngọn nguồn tư tưởng lên 
đến Long Thụ bên Ấn Độ. Do vậy, thiên pháp và thuyết các 
vị Té của Thiên Thai tông và Thiển tông mâu thuẫn nhau 
là điều không khó lý giải. Sự thực thì thuyết 24 vị Tổ của 
Thiên Thai tông cũng như thuyết 28 vị Tổ của Thiên tông 
đều thiếu сап cứ xác thực. Sự tranh luận chỉ thể hiện ý thức 
tông phái mãnh liệt của bản thân các vị sd, rất khó thấy 
được ý nghia thực tế gì. Hai tông phái lớn này của Phật 
giáo đời Tống rất quan trọng vấn để định Tổ còn vì một 
nguyên nhàn khác, đó là cho đị của tông phái mỗi 
bên mạnh hơn. Trần Thuấn Би đời Tống trong quyển Minh 
Giáo Đại Sư Hành Nghiệp Ký cho rằng, Khế Tung soạn 
Chính Tòng Ký và Định Tổ Đô chính là “ngậm ngùi đau xót 
cho sự lăng trì Thiền môn”. 


2422, 


Æ. тлен Тдир Phát лаа 


GIÁ TRI CỦA "TÓ ĐƯỜNG TẬP” 


T6 Đường Тар, 20 quyền do hai thiền su Tĩnh, Quàn ở chùa 
Chišu Khánh, Tuyên Châu thời Nam Đường Ngữ Đại biên 
soạn, hoàn thành vào năm Bảo Đại thú mười (952) Vë 
phương diện thiền sử, Tổ Đường Táp chiếm một địa vi đạc 
biệt vi là bộ sử thu Thiên tông hoàn chỉnh được hoàn thành 
trước bộ Cánh Đức Truyện Dang Lục hơn nửa thế ky. 


ai thiền tàng Tĩnh, Quân là đệ tử tam truyền của Tuyết 

Phong Nghĩa Tàn (Nghia Tòn truyền Bảo Phúc Tong 
Triển, Tòng Triển truyền Phúc Tiên Văn Đăng, Văn Đăng 
truyền Tĩnh, Quân). Nghĩa Tón được trong dài trong thời Thái 
TË Vương Thẩm Tri của Мап quốc, giảng pháp ở đất Mân (Phúc 
Kiến) hơn 40 năm, tăng chúng kháp bốn phương theo học rất. 
nhiều, không dưới một nghìn пага trăm người. Đệ tử đắc pháp 
là Huyện Sa Su Bị cũng được Màn vương trọng đãi, tôn làm 
thây, ban cho tit y, su hiệu. Do chiến loạn thời Đường mat Ngũ 
Đại, thién tàng trong thiên bạ kéo xuống phương nam, tập 
trung ở vùng Chiết Giang, Phúc Kiến, lại do con của Vương 
Thám Tri là Vương Diên sùng hái Phật, từng độ tàng hai ngàn 
người nên ở đất Mân có rất nhiều tăng. Thời đó, trong giới 
“Thiên tông có câu “Bác có Triệu Châu, Nam có Tuyết Phong”, 
đủ thấy nhàn tài дий cửa Tuyết Phong Nghĩa Tên rất nhiều. 
Do nơi Tuyết Phong Nghĩa Tòn quy tập thiên khách đến từ 
khắp nơi trong nước nên số lượng dàn tàng lên, thoại đề cũng 


„а? 243 


ngày càng tăng. Những dièu kiện này là bối cánh dé hinh 
thành Tổ Đường Tập 

Nội dung của Tổ Đường Tập là những sự tích và ngữ cú 
vấn đáp của 256 vị Tổ sư Thiền tông từ Ca Diếp đến thời 
Đường mạt Ngũ Đại (cuối cùng là Phúc Tiên Văn Đăng), 
chủ yếu là hệ Tuyết Phong Nghĩa Tón. 

Học già nghiên cứu thiên sử trú danh người Nhật là Liễu 
Điển Thánh Sơn cho ràng, “khai bản của Tả Đường Tập trải 
qua đến nay vẫn còn nhiều chó không rõ, nhưng với sự tái phát 
hiện vào thời cận đại, đối với việc nghiên cứu lịch sử Thiền 
tông sơ kỳ, Tổ Đường Tập là sử liệu quý báu chỉ đứng sau văn 
hiến Đôn Hoàng”. Điều đáng tiếc là hộ sách này từ rất lâu im 
lầm biệt tích, không biết được “bản lai điện mục” thế nào, cho 
đến năm 1912, hoc giá Nhật Bản là Quan Dã Trình, Tiểu Dã 
Huyền Diệu khi tra cứu Dai Tạng Kinh bản Cao Ly tàng trữ ở 
chùa Hải Ấn Tự, núi Ca Da вап, nam bộ Triều Tiên đã phát 
hiện ra bản Tổ Đường Tập hoàn chỉnh 20 quyến. Trước thời 
điểm này, chúng ta chỉ biết trong Giáp Chú Phụ Giáo Biên do 
Khé Tung soạn và tự chú có nói đến đã từng thấy qua Tó 
Đường Tập, từ đó và sau không ai không biết gì về bó sách 
này. Sau đại chiến thế giới lån thứ hai, đại bọc Hoa Viên Nhật 
Bản ấn hành bộ T6 Đường Tập bản phổ cập, đến năm 1972, 
Liễu Điền Thánh Sơn xuất. bán ở Nhật, Bán ảnh ёп. Hiện nay, 
một së tổ chức nghiên cứu Trung Quàc đã có được bản ảnh ấn 
này, có già trị rất lớn đối với nghiền cứu Thión tông. 


Quan điểm chung cho rằng, Tổ Đường Tập sau khi lưu 
truyền hen nda thế kỷ đã bi mất địa vị, nguyên nhân chủ 
yếu là sự lưu truyền phó biến của bộ Cảnh Đức Truyền 
Đăng Luc. Bộ Truyền Đăng Lục này sau khi hoàn thành 
không lâu đã được sắc nhập Đại Tạng Kinh, được tôn sùng 
đặc biệt, dán dán phổ biến khắp hai giới tăng tục, từ đó 
thay thế địa vị và sự ảnh hưởng của Tổ Đường Tập. 


244 ^w, 


BÉ Thiền Tong Phat giao 


CÁNH DÚC TRUYÉN DÁNG LUC 


Cảnh Đức Truyền Đăng Lục do thiền su đời Bác Tổng là 
Đạo Nguyên biên soạn, góm 30 quyển. Trước khi Báo Гат 
Truyen và TỔ Đường Tập được phát hiện, Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục là bộ thiên sử hoàn chỉnh cổ nhất, có giá 
trị sử liệu uượt xa Ngũ Đăng Hội Nguyên, là tu liệu quan 
trọng không thể thiếu trong uiệc nghiền cứu Thiền tông. 


ảnh Đức là niên hiệu thời Tống Chân Tông, chỉ thời đại 

hoàn thành của bộ sách. Do đèn (đăng) có thể chiếu sáng 
chỗ tăm tối nên Thiên tông gọi truyền pháp cũng giếng như 
“truyền đăng”, vì vậy bộ sách lấy tèn là “Truyền Đăng Luc". 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi chép ngữ cú vấn đáp các thế 
hệ truyền pháp của Thiên Tông tổng cộng 52 đời, 1701 người, 
từ Phật quá khứ che đến pháp tự Pháp Nhãn Văn Ích và 
phán phụ lục có 951 người. Quyển 1 và 2 chép 7 vị TŠ quá 
khứ, 27 vị Tó Тау thiên; quyển 3 chép 8 vị Tổ Bóng thổ (Đạt- 
ma là Tổ thứ 28 ở Tây thiên và là sơ Đông thổi; quyền 
4 chép tứ Tổ Đạo Tín dën pháp hệ rẽ ra từ ngũ Tổ Hoàng 
Nhẫn; quyển 5 chép pháp tự Huệ Nàng, bao gồm pháp hệ Qui 
Ngưỡng tông, Lâm Tế tông; từ quyển 14 đến 26 chép pháp tự 
của đệ tứ Huệ Năng là Thanh Nguyên Hành Tu, bao gồm 
pháp hệ của Tào Động tóng, Vân Môn tông, Pháp Nhãn tông. 
Ngoài ra còn có phần truyền những vị ngoài tông chính thống 


„а? 245 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


nhưng dat ngộ ở Thión món, ngữ lue các thiền sư danh tiếng 
và thi văn tán tụng. 


Sau khi hoàn thành, bà sách được dáng lên triểu dinh, 
Tống Chán Tông gọi Hàn làm học si Dương Ức, Binh bà 
viên ngoại lang Lý Duy, Thái thường thừa Vương Thự thẩm. 
định nhuận sắc, phê chuẩn nhập tạng. Nhờ vậy, bộ sách có 
địa vị đặc biệt, từ đó được lưu truyền rộng rãi nhanh chóng. 


Về thé loại và nội dung, Truyền Băng Lục thuộc thể ky 
ngón, khác với thé “ký hành” (cũng chép lời nói nhưng chép 
hành vi là chính) của “tăng truyện”, cũng thuộc thể loại “phổ 
lục thể”, tức ghi chép theo thứ tự từng đời, đây cũng là điểm 
khác với thể truyện ký cúa tăng truyện. Truyền Đăng Lục 
chỉ giới hạn trong Thiền tông, không giống như tăng truyện 
gồm đủ các tông phái khác nhau. Từ khi phát hiện bộ Báo 
Lâm Truyện và Tổ Đường Tập vào nửa đầu thế kỷ 20, chúng 
ta mới biết được Truyền Đăng Lục chịu ảnh hưởng và trích 
dẫn hai bộ sách này. Sự thực là trước khi Truyền Đăng Lục 
hoàn thành, vào thời Đường mat, Ngũ Đại đã xuất hiện 
nhiều loai sử thư Thiền tàng, do đá чё mặt nội dung, Truyền. 
Đăng Lục dựa trên cd sở các tác phẩm này, thu thập thêm 
nhiều tư liệu rói chọn lựa tu sửa. Truyền Đăng Lục trải qua 
nhuận sắc của văn nhân, nén văn chương sinh động hơn, vì 
vậy xưa nay vẫn luôn được cả hai giới tăng tục yêu thích. 


Sau khi Cảnh Đức Truyền Đăng Lục phổ biến, trong đời 
Tống lần lượt xuất hiện thêm nhiều bộ “đăng lục”. Đến các 
đời Nguyên, Minh, Thanh, vẫn tiếp tục truyền thông này, 
biên soạn liên tiếp nhiều bộ, hiện nay сб thể biết được 
khoảng vài chục bó. Do ảnh hưởng của tình hình này, Nho 
gia cũng mô phẳng bién soạn các bộ sách tương tự, nhu Y 
Lạc Uyên Nguyên Lục của Chu Hy, Minh Nho Học Án, 
'Tổng Nguyên Học Ап của Hoàng Tông Hi, Nho Lâm Tông 
Phái của Van Tư Đồng đều thuộc thể loại này. 


246 Ww. 


NGỦ ĐĂNG HỘI NGUYÊN 


Май Hăng Hội Nguyên, 20 quyến, xuất hiện sau Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, biên soạn trên cơ sở bón bó đãng 
lục, tổng hop và bà bót những phán rườm rà. Bộ sách 
này có cương mục rõ rùng, tiện lợi, vi vày sau khi xuất 
hiện, dia vi của năm bó đăng luc bao gồm củ Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục đều bị Ngũ Đăng Hội Nguyên thay thể, 
trả thành bộ đăng lục được litu truyên róng nhất 


au khi Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của Đạo Nguyên ra 

đời, lần lượt xuất. hiện thêm bốn bô đăng lục là Thiên 
Thánh Quảng Đăng Luc, Kiến Trung Tinh Quốc Tục Đăng 
Luc, biên Đăng Hội Yếu và Gia Thái Phó Dang Lục. Thiên 
Thánh Quảng Đăng Lục gồm 30 quyển do Lý Tuân Húc 
thuộc tông Lâm Tế soạn vào năm Thiên Thánh thứ bảy dài 
“Tống Nhân Tông (1029); Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng 
Lục, 30 quyển do thiển sư Duy Bạch thuộc Vân Môn tông 
soạn vào пат nguyên niên hiệu Kiên Trung Tĩnh Quốc đời 
Tấng Huy Tông (1101); Liên Đăng Hội Yến, 30 quyển do 
thiền sư Ngó Minh thuộc Lâm Tế tông soạn vào năm 
Thuán Hi thứ mười đời Hiếu Tông (1183), Gia Thái Phổ 
Đăng Lục, 30 quyển do thiên su Chính Thụ thuộc Vân Môn 
tông soạn vào niên hiệu Gia Thái đời Ninh Tông 
(1201~1204). 


„м? 2A7 


Trong bón bó trén, 
bó dáu tién cách bó 
Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục chỉ hơn mười năm, 
thế hệ các tông không 
khác biệt, chỉ có thứ tự 
các chương hơi thay 
đối, số người và ngũ cú 
vấn đáp duoc bó sung 
nhiều hơn, nên gọi là 
“Quảng Đăng Lục” | iss I 
Kiến Trung Tĩnh Quốc PŠ mạiva/vabollodd dong Io hoe 
Tục Đăng Lục cách bộ 
Cánh Đức Truyền Đăng Lục gần trăm năm, thư mục kế tục 
theo Đạo Nguyên nên gọi là “Tục Đăng Lục”, bộ này chia 
thành năm phần là Chính tông, Đối cơ, Niêm cổ, Tụng cổ, 
và Кё tụng, số người khoảng hơn 1700 người. Liên Đăng 
Hội Yếu cách bộ Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục chỉ 
hơn 80 năm, người biên soạn có ý hợp nhất ba bộ đăng lục 
thành một, và bổ sung ngữ lục của các thiền sư thuộc hai 
tông Lâm Tế, Vân Môn trong vòng 80 năm chưa được đưa 
vào. Gia Thái Phổ Đăng Lục được soạn cách Liên Đăng Hội 
Yếu chỉ 20 năm, tác giả chưa từng nhìn thấy bộ Liên Đăng 
Hội Yếu, mà do thấy Thiên Thánh Quảng Đăng Lục và 
Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục không chép đế vương, 
công khanh, sư ni, đạo tục, thiếu ý nghĩa “phổ chiếu”, nên 
bất luận là tăng hay tục, toàn bộ những nhân vật quan 
trọng chưa có trong ba bộ đăng lục Bắc Tống đều được tác 
giả đưa vào. 


Tác giả Ngũ Đăng Hội Nguyên là Phổ Tế, thuộc phái 
Dương Ky của Lâm Tế tông, tam thế tôn của Tông Cáo. Phó 
Тё tổng hợp 150 quyển của “Ngũ đăng” (năm bộ đăng lục), 
rút lại còn 20 quyển, nhưng nội dung chỉ giảm khoảng một. 


248 xe, 


nửa, до đó có cám giác gọn gàng rõ ràng nhung đủ nhũng 
phần quan trọng, đối với người chỉ cán nắm sơ lược Thiển 
tông thì đây là bộ sách nhập môn rất thích hợp 


Nguyên năm bộ đăng lục bó cuc theo cách phân ra hai 
hệ lớn là Nam Nhạc và Thanh Nguyên, sau đó không phân 
tông lập phái. Do trải qua nhiều đời, chỉ phái chia ra nhiều 
nên hai đại hệ khó thể thống nhiếp hết nên Ngũ Đăng Hội 
Nguyên thay đổi cách bố cục, dưới Nam Nhạc, Thanh 
Nguyên lại chia ra theo tông phái, rõ ràng dễ tra cứu, tiện 
lợi cho người đọc. Quyển 1 từ bảy vi Phật đến sáu vị Tổ ở 
Đông Thổ; Quyển 2 là pháp tự của Ngũ Tổ, Lục Tổ và 
thánh hiển ứng hóa; Quyển 3, 4 chép về Nam N Hoài 
Nhượng dën 5 đời; Quyển 5, 6 chép vé Thanh Nguyên Hành 
Tư đến 7 đời; Quyển 7, 8 từ đời thứ 2 sau Thanh Nguyên 


Tượng Tháp bát La-hón (một phán) dài Tống ở chúa Linh Án, Hàng Châu 


„м? 219 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIAO 


đến đời thứ 9; Quyển 9 là Qui Ngưỡng tông từ đời thứ 3 sau 
Nam Nhạc đến đời thứ 8; Quyển 10 là Pháp Nhãn tông từ 
đời thứ 8 sau Thanh Nguyên đến đời thứ 12; Quyển 11, 12 
là Làm Tế tông từ đời thứ 4 sau Nam Nhạc đến đời thứ 15; 
Quyền 13, 14 là Tào Bóng tông từ đời thứ 4 sau Thanh 
Nguyên dên đời thứ 15; Quyển 15, 16 là Vân Môn tàng từ 
đời thứ 6 sau Thanh Nguyên đến đời thứ 16; Quyển 17, 18 
Ја Hoàng Lang phái từ đời thứ 11 sau Nam Nhạc đến đời 
thứ 17; Quyển 19, 20 là Dương Kỳ phái từ đời 11 sau Nam 
Nhạc đến đời thứ 17. 

Ngũ Đăng Hội Nguyên không chỉ là tài liệu nghiên cứu 
sử Thiền tông và là phương tiện tham thiển đắc ngộ của 
tăng dó Phật giáo (nhất Jà thiên táng) mà còn mở rộng 
kiến thức cho giới văn nhân sĩ đại phu. Do ngôn ngữ văn 
chương sinh động, tinh xảo, công án ngữ lue, уйп đáp đối 
ngữ độc đáo thú vi, siêu thoát thé tục, nên rất được cả hai 
giới tăng tục yêu thích, Như một món ап tỉnh thần, từ đời 
Nguyên, Minh trở di, các sĩ đại phu ưa chuộng thiền đều gia 
tàng bộ sách này. 


Nhung đối với việc nghiên cứu sử Thiên tông, Ngũ Đăng 
Hài Nguyên có những khuyết điểm của nó. Do lược bó khá 
nhiều nên tư liệu không dây đủ như bà Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, hơn nữa, vì tổng hợp từ các bộ dáng lục trải qua 
nhuận sắc nhiều lần, lại thêm bớt hoặc lược bá theo ý riêng 
nên nguyên ý của Tổ sư các đời cũng có phán thay đổi Vi 
vậy, khó có thể xem Ngũ Đăng Hội Nguyên như một tư liệu 
gốc để nghiên cứu, xét về giá trị học thuật, bộ sách này 
thấp hơn bộ Cánh Đức Truyền Đăng Luc. 


250 — 


„Ж тыг» Tong Phat шд» 


BÍCH NHAM LUC 


Bích Nham Lục có tên đây dú là “Phật Quả Viên Ngô 
Thiền 8и Bích Nham Luc", góm 10 quyển, do Viên Ngô 
Khác Cán thuộc phúi Dương Ky của tông Làm Té soạn. 
Bich Nham Lục rốt được thiên tăng và giới sĩ dai phu yêu 
thích, có ảnh hưởng rất lón đối uới Thiền tông, nhung tác 
phẩm này cüng làm cho những ngữ си công án thión dân 
dán có định hóa, trở nên khô cứng thiếu sinh khí. 


u xuất hiện của Bích Nham Lục cho thấy “Văn tự thiền” 

да bước vào một giai đoạn phát triển mới. Từ đầu thời 
Bắc Tống, Thin tông ngày càng rời xa tông chỉ “bất lập 
văn tự”, “trực chỉ nhân tâm”, chú trọng nhiễu đến văn tự 
ngôn ngữ, tạo thành sự phiếm lạm Văn tự thiền. Đầu tiền 
là Phần Dương Thiện Chiếu thuộc Lâm Tế tông thu góp 
hơn 100 công án của các Tổ sư, dùng bình thức kệ tụng để 
giải thích cho từng công án, gọi là "Tung có". Không lâu 
sau, Tuyết Đậu Trùng Hiển thuộc Văn Môn tông trên cơ sở 
tư tưởng Vân Món tông cũng soạn 100 bài tung cổ, goi là 
"Tung Cổ Bách Tác", đẩy Văn tự thiên tiến thêm một bước. 
Đâu niên hiệu Chính Hòa đời Tống Huy Tông (1111-1118), 
Khắc Сап đáp ứng lời mời của cư sĩ Trương Thương Anh, 
thuyết giáng Tụng Cổ Bách Tác của Trùng Hiển tại Linh 
Tuyển viện ở núi Giáp Sơn, Lễ Châu (nay phía dàng Là 
huyện, Hồ Nam). Những lời giảng của Khắc Cần được ghi 


ағ 251 


chép lại rồi chinh lý thành sách, lấy hai chữ “Bích Nham” 
trên tấm biển nhà phương trượng của Linh Tuyền viện đặt 
tựa là “Bích Nham Lục”. Bích Nham Lục có cấu trúc như 
sau: Trước mỗi tắc của “Bách tắc” thêm phần “Thùy thị” 
(nêu cương yếu), kế tiếp đưa ra “Bản tắc”, thêm trước ngữ 
bình luận, giới thiệu vé nguồn gốc công án, rôi “Bình 
xướng”, tiếp theo là bài tụng, sau cùng lại “Bình xướng” đối 
với bài tụng. Chẳng hạn như dưới đây là tắc 32: 


Thuỳ thị: “Thập phương tọa đoạn, ngàn mắt liền mở, 
một câu chặt đứt, vạn со trừ dứt. Còn có đồng sinh đồng tử 
sao? Công án hiện thành, sắp xếp chưa được. Cát đằng cổ 
nhân, thử nêu ra xem”. Đây là những câu nêu lên chủ chỉ 
của công ап. “Bản tắc” (nội dung công án) như sau: “Định 
thượng tọa hỏi Lâm Tế: Thế nào là đại ý Phật pháp? Lâm 
Tế bước xuống thiền sàng túm lấy cho một chưởng rồi dá; 
ra, Định thượng tọa đứng im hồi lâu. Vị tăng bên cạnh nói: 
Thượng tọa sao không lễ bái? Định thượng tọa vừa lễ bái, 
bóng nhiên đại ngộ”. 
Sau khi đưa ra công án 
là phần giải thích và 
kiến giải của Khắc 
Cần đối với công án: 
“Xem ông ta tác dụng 
thế nào, nếu thấu qua 
được thì có thể 


i Phển tháp. ở Khai Phong, 

Hà Nom. xây vào пот 
Thuổn Hóa thứ nhất đời Bác 
Tống (990), là tháp gạch cao 
31.67m. Tường ngoài và trong 
gón hông ngón меп gạch 
cham nổi, chủ yếu là hình Phột, 
cũng có một phán minh hoa sự 
tich Phó! giáo 


252 ча. 


nghiêng trời đổ đất, tự đắc thụ dụng. Định thượng tọa 
chính là hang này, bị Lâm Tế một chưởng, lễ bái đứng lên 
liễn biết ngay yếu chỉ của Lâm Tế”. Tiếp theo thuật chuyện 
sau này Định thượng tọa gặp ba người Nham Đầu, Tuyết 
Phong, Khâm Sơn kể vé khai thị của Lâm Tế để giải thich 
rõ thêm; “Trên khối thịt đỏ, có một vị chân nhân không 
ngôi vị, thường từ cửa mặt các õng ra vào, ai chưa chứng cứ 
thì hãy xem xem! Lúc đó có một vị tăng ra hỏi: “Thế nào 
là chân nhân không ngói vị?” Lâm Té lién nắm lấy vị tăng 
bảo: “Nói! Nói!" Vị tăng chán chùr suy nghĩ, Làm Tế xô ra, 
nói: “Chân nhân không ngôi vị là cục cứt khô gi! Rồi quay 
vé phương trượng”. 


Thông qua sự giải thích пау, công án cũng trở nên tương 
đối dễ lý giải. Cái mà Định thượng tọa ngộ được ở chỗ Lâm 
Tế chính là cái bản lai điện mục, Phật tính có săn trong 
chính mình. Vô số phương thức tiếp дап của Lâm Tế cũng 
chỉ là để dạy người ta thể ngô Phật tính của chính mình. 
"Tiếp theo dán ra bài tụng của Tuyết Đậu: “Đoạn Të toàn са 
kế hậu tung, Tri lai hà tất tại thung dung, Cự Linh đài thủ 
об da tử, Phân phá Hoa Sơn thiên van trùng. (Đoan TẾ 


Ë Táng ba của Phỏn thép có 

hơn 7000 viên gạch cham 
hình Phột. khoảng топ 100 hình 
dạng Phốt, Bó-tót, Lo-hán.. khóc 
nhau, trong dó có hinh một người 
dang di là pháp su Huyền Trang, 
Huyền Trang lở Tổ khơi sáng Phóp 
lưỡng lông (Duy thức tông) cực 
thinh một thời vào đời Đường. do 
không sợ hiểm nguy. một minh di 
Ấn Dó thỉnh kinh nên được mô tà 
thành hình tượng môt vị töng độc 
hánh. 


A 253 


toàn cơ theo dấu cùng Сїй tri hà tất tai thung dung, Thần 
lực Cu Linh nào mấy kẻ, Tay phá Hoa Sơn lớp vạn trùng). 
Sau cùng là phán bình xướng của Khác Cần đối với bài 
tụng: “Đoạn Tế toàn cơ ké hậu tung, Tri lai hà tất tại thung 
dung, đại cơ dai dụng của Hoàng Bá chỉ có Lâm Tế mới tục 
thừa nổi. Lâm Tế đưa ra một câu thì không cho phép suy 
lý tầm tư, một chút do dự liền rơi vào ngũ ấm thập bát giới. 
„Сиш Linh đài thủ vô đa tử, Phân phá Hoa Sơn thiên van 
trùng, thần Cự Linh có đại thần lực, dùng tay tách núi Hoa 
sơn và Trung Điều sơn, cho nước chảy vào sóng Hoàng Hà. 
Định thượng tọa có nghỉ tình như núi chồng chất, bị Lâm 
Tế đánh một chưởng liền tiêu sạch như ngói vỡ băng tan”, 


Đến thời Đại Huệ Tông Cảo, do sợ người học bám vào ngôn 
cú nên Tông Cáo đem toàn bó Bích Nham Luc ra đốt sach. 
Nhưng việc này cũng không giải quyết được vấn dé, vé sau, 
Bích Nham Lục lại được san hành và lưu truyền đến ngày nay. 


Vào đời Nguyên, Đầu Tử Nghĩa Thanh thuộc Tào Động 
tông cũng viết “Tụng cổ”, Lâm Tuyển Tòng Luân thêm 
“Bình xướng”, làm thành quyển “Không Cốc Tập”. Thiên 
Đồng Chính Giác thuộc Tào Động tông cũng viết “Tụng cổ”, 
Vạn Tùng Hành Tú viết “Bình xướng”, gọi là “Thong Dung 
Lục”. Hai bộ này cùng với Bích Nham Lục lưu truyền rộng 
rãi, trở thành những tác phẩm điển hình của Văn tự thiền. 


ký Báo khiếp ón dà-la-ni kinh, bón khốc gó, phát hiện näm 1924 trong tháp. 
^ LôlPhong 


254 че, 


CÓ TÔN TÚC МО LUC 


Cổ Tón Тис Ngữ Lục gầm 48 quyển, tập hợp ngữ lục của 
các thiền sư cổ đại, tổng cộng 16 thiên su từ thế ky 8 đến 
thế ky 13. Đây là một tư liệu quan trọng để nghiên cứu 
tư tường Thiên lông, đặc biệt là tông Lâm Të. 


ó Tôn Тас Ngữ Lục được nhập tạng lần đầu vào Minh 

bản Đại Tạng Kinh, sau này lại được đưa vào Tàn-già 
Tạng xuất bản từ năm đầu niên hiệu Tuyên Thống đời 
Thanh đến năm thứ hai Dân Quốc (1909-1913). Trong bà 
Suc Loát Tang Kinh và Tuc Tạng Kinh của Nhật Bản cũng 
có dà 48 quyển. Dược đưa vào Minh bản Dai Tạng Kinh là 
bản Cá Tôn Tüc Ngữ Lục khác mới, trong quyển thứ 7 của 
bản này có kèm hài tựa, theo đá biết. được, người biên tập 
là Trách tạng chủ, thiên tăng đời Tống (“Tạng chú” là một 
chức danh trong chùa thiển, chuyên quản lý kinh sách). 
Ban đầu chỉ thu lục “cg ngữ thị chúng” của 22 thiền su bát 
dầu từ Nam Tuyền trở di, sau dẫn dán đưa thêm các thiên 
sư khác như Vân Môn, Chân Tịnh, Phật Nhãn, Phật Chiếu. 
Đến nám cuối Nam Tống, tiến hành khác in lại đưới sự tử 
trợ của nữ cư sĩ Giác Tâm. Và ngữ lục của 22 thión su dược 
thu luc đầu tiên, trong Tục Tạng Kinh có “Mục lục toàn bộ 
Cổ Tôn Tác Ngữ Vếu bản chùa Cổ боп, Phúc Châu” do Đạo 
Trung (người Nhật) biên soạn, tổng cộng liệt kê 20 vị là: 


A 255 


Nam Tuyén Phó Nguyén, Bàu Тй Bai Bóng, Мие Cháu Dao 
Tung, Triệu Châu Tóng Niệm, Nam Viện Huệ Ngung, Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm, Diệp Huyện Quy Tinh, Thần Dinh Hóng 
Nhân, Tam Giao Trí Tung, Thạch Môn Uẩn Thông, Pháp 
Hoa Toàn Cử, Đại Ngu Thủ Chỉ, Văn Phong Văn Duyệt, 
Dương Kỳ Phương Hội, Đạo Ngô Ngộ Chân, Đại Tùy Thần 
Chiếu, Tử Hồ Thần Lực, Cổ Sơn Thần Yến, Động Sơn Thủ 
Sơ, Trí Môn Quang Tộ. Trong Mục lục có nói “Trách tạng 
chủ thu lục 22 vị, nhưng bản này thiếu hai vị”. Hai người 
bị thiếu cán phải khảo chứng, 
nhưng có thể khẳng định, từ lúc 
đầu hình thành với ngữ lục của 
22 thiển sư bắt đầu từ Nam 
Tuyển đến khi nhập Đại Tạng 
Kinh toàn bộ 48 quyển là một 
quá trình tăng bổ nhiều lần. 


Do vậy, bộ Cổ Tôn Túc Ngũ 
Lục hiện tón và hình thức sắp 
xếp hết sức lộn xón, từ quyển 12 
trở đi không còn theo quy luật 
nào, về thể tài, ngoài ngữ lục 
còn thu nhập các loại hình khác 
không thống nhất như “Niêm 
cổ” (quyển 46), “Tụng cổ” (quyển 
47), “Tấu đối lục” (quyển 48) 

Nhưng xét về nội dung thì Cổ 
Tôn Тас Ngữ Lục là bó sách có 
giá trị sử liệu quan trong, đa số 
những ngữ lục trong này chưa 
từng được chép trong Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục. Trong ngữ lục 
của năm nhà thành lập sớm 


Tượng Quan Âm của trấn 
Cánh Đức, đời Tống. 


256 че 


nhất (Nam Nhạc, Mã Tổ, Bách Trượng, Hoàng Bá, Lâm Tế), 
quyển Truyền Tâm Pháp Yếu, Uyển Lăng Lục của Hoàng Bá 
đo Bùi Hưu biên tập và Lâm Tế Lục do Huệ Nhiên biên tập 
đã được hoàn thành vào thế kỷ 9, có độ tin cậy cao. Trong 
toàn bộ 48 quyển, ngoài bốn thiền sư Nam Nhạc, Mà Tổ, 
Bách Trượng, Hoàng Bá thuộc hệ Hồng Châu chiếm 3 
quyển, ba thiên sư Vân Món, Động Sơn Thủ Sơ, Trí Món 
thuộc Vân Môn tông chiếm 6 quyển và bảy thión sư Nam 
Tuyên (Mã Tổ biệt truyền), Tử Hồ, Triệu Châu (Nam Tuyển 
truyền), Đại Tùy (Bách Trượng biệt truyền), Mục Châu 
(Hoàng Bá biệt truyền), Đầu Tử (đệ tử nhị truyền của Đan 
Hà), Cổ Sơn (Tuyết Phong truyền) chiếm 7 quyển, còn lại 32 
quyển đều thuộc pháp hệ Lâm Tế. Do vậy, Cổ Tôn Túc Ngữ 
Lục là bộ ngữ lục có nội dung chủ yếu là Lâm Tế tông, là 
tác phẩm quan trọng không thể thiếu để nghiên cứu tư 
tưởng Lâm Tế tông. 


bý Tháp tụng luội, bán in đời Tống. Dy là bộ sóch giới kuột Phật giáo, còn 
^. gol ló Tát-bò-da bộ thộp tung luột', do Phót-Nnó-Do-Lo và Cưu-MarLo: 
Thộp dich. 6! quyển. 


«ар 257 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


KHỐNG MÔN THIÊN 


Vạn Tùng Hành Tủ lấy hợp nhát Tam giáo làm chủ chỉ, 
tận lực dua tư tưởng Nho gia vào giáo nghĩa Thiên tông. 
Độ 10 tại gia của Hành Tủ là Da Luật Sẽ Tài, Ly Thuận 
Phủ, Triệu Binh Văn.. Ёё thừa và phát triển tư tưởng 
này, để xưởng thuyết dung hợp Nho Phát, được người 
đương thời gọi là “Khổng môn thiên”. 


hiển tông là chủ lưu của Phật giáo đời Kim. Vạn Tùng 
Hành Tú là thiền sư trú danh ở phương bác đời Kim, 
hoàng truyền thiàn Tào Động, được Kim Chương Tông 
trong dài. Hành Tú được đánh giá là “học thuyết của bách 
gia Khổng Lào Trang Chu, không gì không thông” (№0 
Đăng Nghiêm Thống, quyển 14), “Nho Thích kiêm đủ, tăng 
thuyết đều tình thông, biện tài vô ngại” (bài tự của Da Luật 
Số Tài trong Thung Dung Lục). Ngôn giáo hành sự của Vạn 
Tùng Hành Tú luôn lấy dao đức Nho gia làm tiêu chuẩn. 
Vạn Tùng Hành Tú thường khuyên đệ tử dùng Phật 
pháp để trị tâm, trị nước: “Thế gian nói Phật pháp có thể 
trị tâm mà không thể trị quốc, chứng minh ở Trạm Nhiên, 
chính tâm tu thân, té gia trị quốc đều dat thành tuu, “Hiến 
quyết” của thiền môn ta há then gì so với sách Đại học!” 
(Tram Nhiên Cu 8i Văn Tập Tu). So sánh Hiến quyết của 
Tào Động tông như sách Đại học, chứng tổ tư tưởng thiền 
hoe của Vạn Tùng Hành Tú dưng thông Nho Phật. 


258 xa 


Z. Thin Tông Phái giáo. 


Lý Thuần Phú, hiệu Bình Sơn, thời thiếu niên rất tự phụ 
tài năng, cho rằng công danh dễ lấy như trở bàn tay, kỳ 
vọng trở thành Vương Cánh Lược, Gia Cát Khổng Minh. 
Đậu tiến sĩ đời Chương Tông, do tráng chí mà bị Кё nắm 
quyền bức ép nên đến trung niàn từ quan, quy tám thiên 
học. Ông thường nói: “Tổ ta là Lão Tử, há dám không hoc 
Lão Trang? Ta sinh tiền là một vị tăng, há dám không học 
Phật?” Mãi khi uống rượu say thì luận bàn minh xác vé 
thiên ha dai sự, hoặc bàn về điểm tương dóng dị biệt của 
Nho Phật. Ông viết quyển Minh Đạo Tập Thuyết, có nói 
“đưa Nho vào Thích, lấy Thích phụ vào Nho”, để xướng Tam 
giáo hợp nhất, để ủng hó cho học thuyết của thầy mình. 
Quyển này cho rằng Nho Thích dung hợp bắt đầu từ Lý Cao 
đời Dường, đến đời Tếng với cha can Vương Ап Thạch, anh 
em Tô Thức, ngày càng hoàn chinh, các Lý học gia đối với 
Phật, Lão cũng là “thực tán thành mà ngoài không tán 
thành, ngoài chống mà trong thì trợ nhau”. Đây là nói sự 
dung hợp Tam giáo là điều tự nhiên và đã trở thành sự thực 
lich sử, nhưng do các Lý học gia nói quá can соё không sâu, 
nên ông phải viết sách bàn тё. Chủ trương của ông là: "Dep 
hàng rào giữa các bậc dai Dao", “Hội điệu nghĩa sâu xa của 
ba thánh nhân, cuối cùng chỉ quy vé Phật Tó mà thôi”. (Da 
Luậi Só Tài - Minh Dao Tập Thuyết tự). Lý Thuận Phú 
nói trong quyển Trùng Tu Diện Bích Am Ky: “Mũ Dao giày 
Nho dèu có cửa đại giải thoát, hàn mặc vàn chương cũng là 
du hý tam muội”. Đây chính là ông có ý thức muốn dung 
nhập Nho, Lão vào trong Thiển học. 

Tình túy của “Khổng món thiên” thực chất là Nho Phật 
dung hợp. Van Tùng Hành Tú từ Thiền màn hước vào cửa 
Khổng, dùng Phật pháp để luận định Nho học, Lý Thuần 
Phủ thì từ cửa Khổng bước vào Thiển mân, dùng Nho học 
để chứng Phật học, chung quy tình thần là nhất trí nhau, 


„м? 259 


КЖ nis Tàng Phải дідо 


TRAM NHIÊN CU SÍ 


Thời Kim Nguyên trong Thién tông xuất hiện một nhân 
våt trit danh, đó là Da Luội Sò Tài. Trạm Nhiên cu sĩ là 
hiệu do thây của ông lò Vạn Tùng Hành Ти đạt. Da Luật 
Sö Tài có công phu tu dưỡng thiền học rët cao, ảnh 
huóng lớn đến thi vàn của ông. Những khi rỗi rãi niệc 
thế sự, ông trước tác nhiều và thiền học, những tác phẩm 
này được 0101 thẳng mội mạch, ván phong phác thục 
không đấu uết trau chuốt hoa mỹ câu kỳ. 


a Luàt Sà Tài xuất thân từ gia dinh quy tộc Khiết Đan 
DX cuối đời Kim, từ nhỏ dà học rộng, tinh thóng kinh 
sử, Do chứng kiến và trải qua cảnh chiến loạn nhiều năm gây 
đại nạn cho nhân dân, trong thời kỳ Yên Kinh bị quân Mông 
Cổ bao уду, ông bái Vạn Tùng Hành Ти làm tháy, quy y Phát 
giáo. Không lâu sau, Yên Kinh bị thất thủ, ông được Thành 
Cát Tư Нап thu dụng. Khi theo Thành Cát Tư Нап tây chỉnh, 
ông tự cho mình mang trách nhiệm “trị lý thiên ha", nhưng 
ông không được trọng đãi thực sự, tuy ở chức cao nhưng quyền 
luc hữu hạn, nhiều chủ trương chính trị không được thực hiện, 
Sau cùng uu tất mà chết. 

Có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau vé tư tướng thiền học 
của Da Luật Số Tài, nhưng có một điểm có thể khẳng định, 
đo ông vón là đệ tử của Vạn Tùng và là dóng học của Lý 
Thuần Phủ, nên thiển học của ông cũng được xem là “Khổng 
môn thiển”, 


—a 281 


$ Tugng một vị Lo-hón trong 
4^ пат тат Lo-hán à Lo-nán 
đường. chùa Bích Ván. Bác Kinh 
Chùa Bích Van nguyên lồ dinh phú 
của hậu duệ cüc Da Luột Så Tải 
sau đổi thành chùa. Nam tram La- 
поп toc bàng gỗ, thép vàng, được 
bố tri theo ý kiến cüc vua Cán 
Long, trước mỗi vị đều có thôn bài 
sơn vàng chép tên. Cán Long tu 
phong mình thành Lo-hán. lấy tên. 
là "Phó tà kiến tón giỏ'. Vë sự tich 
nóm trám Lo-hán có hơi thuyết, 
môt là пат trom vị táng tham gio 
đợt kết tập thứ nhốt hoộc ҺО tư: 
hai là nám trăm đệ tử theo Phát 
Thich-ca nghe pháp. 


Da Luật Sở Tài được Oa Khoát Đài bổ nhiệm làm Trung 
thư lệnh, ông bèn thực hiện tư tưởng “dùng Nho trị quốc, 
dùng Phật trị tâm”, cho rằng “cùng lý tận tính không gì hơn 
Phật thừa, tế thế an dân không gì bằng Khổng giáo. Dùng 
ta thì thực hiện thường đạo của Tuyên Ni (Khổng Tử), bỏ ta 
thì уш với Chân nhu ho Thích”. (Ky Dung Chi Thi Lang) 
Do óng khóng tit quan quy án nhu Ly Thuán Phú mà luón 
không rời chính cuộc, bị xó đẩy giữa đế vương tướng linh 
nên tư tưởng cũng có phần khác biệt. Trong bài hậu tự của 
Văn Tập có nói: “Xem hành vi của cư sĩ thì thấy, ngoài 
Thích mà tâm Nho, danh Thích mà thực Nho, ngôn Thích 
mà hành Nho, thuật Thích mà trị Nho”, cho rằng khuynh 
hướng chủ yếu của Da Luật 50 Tài là kiến lập công nghiệp, 
chấn hưng Nho giáo. “Dùng Nho trị quốc, dùng Phật trị tâm” 
là sự khổ tâm dụng công của ông trong thời cuộc chiến loạn 
đương thời. Trung tâm tư tưởng của ông là ở Nho học. Ông 
ở Quý Châu địa khu Mông Cổ thống trị thi hành chính trị 


262 че. 


Nho gia, thiền hoc dán dàn trở thành một phương thức giao 
tế xã hội và phương tiện để thi từ xướng họa. Chính do vậy, 
Vạn Tùng từng phê bình là “hầu như là phá hai thành ba 
nói phân tích sự lý), uốn Phật đạo tuân theo Nho”. Đối với 
điều này, Da Luật Sở Tài biện giải rằng ông làm vậy chỉ là 
một kiểu “hành quyển” tức phương tiện mà thói, mục đích 
là dán dán làm cho đám “Nho gia tám thường” chấp nhận 
tín ngưỡng thiển học. Đây đương nhiên là lời nói không thực 
lòng. Nhưng xét cho cùng thì Vạn Tùng Hành Tú cũng 
khẳng dinh sự “ngoài Thién trong Nho” của đệ tử mình, và 
cũng đánh giá sự “chính tâm tu thân, té gia trị quốc” là đạt 
thành tựu cao, không xa rời thuyết Đai học. 


{ Kim cương bảo tòa thép, chủo Bich Vốn, хау vào пот 1748 (nắm Côn Long 
thử 13 đổi Thanh), пар cao 34.7m, хау bằng đồ bach ngọc. Tên "Кіт cương. 
tòa тар" nguyên chỉ тер kỷ niệm ndi Tnich-co Маи-г\ thánh асо ở thánh 
Già-da, Ấn Độ. Vé sou, những thép më phỏng kiểu tháp này đều gol là Kim cương 
Обо tỏa tháp. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


^ 


NHỮNG THIÊN SU TRÜ DANH ĐỜI MINH 


Khi mới biến lập, triều Minh xem trọng Lý hoc, lăng cường 
chuyền chẽ thống trị tu tưởng, Phát giáo ngày cùng bị không chë 
mạnh. Chí từ giữa doi Minh trà di, phong trao tham thiền mới 
nổi lồn trở lại, thiền phong khá thịnh, tình hình nhu được trung 
hung. Trong thời kj này có các thiên ви danh tiếng là Sở Thạch 
Phan. Ky, Ма! Văn Viên Ngó, Hán Nguyệt Pháp Tạng, Vò Minh 
Ниг Kinh. 


ở Thạch Phan Ky là thiển sư lừng danh đấu đời 
Minh, dé tử của Nguyên Táu Hành Bean, thế tôn 
năm đời của Đại Huệ Tông Cáo, từng được Chu Hoằng gọi 
là “tòng su đệ nhất của triểu Minh". Trong bài kệ ngộ dao 
của 80 Thạch Phan Kỳ có hai câu: “Thập đắc hồng lô nhất 
điểm tuyết, Khuóc thị Hoàng Hà lục nguyệt băng” (Nhật 
mật điểm tuyết trong lửa đỏ, Lại là băng tháng sáu Hoàng 
Hà). Phan Kỳ cũng theo trào lưu thời đại khởi làn từ thài 
Tống Nguyên, dà xướng Thiên Tịnh song tu, xem Tịnh độ 
là nơi quy tác. Trong bài “Tịnh độ thì" của Phan Ky có câu: 
“Trần trần sát sát tuy thanh tịnh, Chỉ có Di-đà nguyệt lực 
thâm”. “Chỉ chấn quê nhà bên trời lận, Một đường quay về 
tháng như huyền”. 
Tit giữa đời Minh vé sau, thiển sư trú danh thuộc Lâm 
Tế tông có Tiểu Nham Đức Bảo và đệ tử là Huyễn Hữu 


264 


Chính Truyén. Món ha Chính Truyén có Маї Уап Vién 
Ngộ, Thiên Án Viên Tu, Tuyết Kiều Viên Tín, mỗi người 
hoàng pháp một phương. Đệ tử của Mật Vân Viên Ngộ là 
Hán Nguyệt Pháp Tạng viết bộ Ngũ Tông Nguyên, Mật 
Vân Viên Ngộ sau khi đọc lién phản bác, gây ra cuộc tranh 
luận trường kỳ kéo đài đến đầu dời Thanh. 


Tào Động tông từ giữa đời Minh về sau có vài thiển su 
trứ danh truyền pháp ở phương nam, đó là Vô Minh Huệ 
Kinh và đệ tử là Уб Dị Nguyên Lai, Vĩnh Giác Nguyên Hiên. 
Huệ Kinh trú ở chùa 
Thọ Xương, Giang 
Tây, từng học giáo 
nghĩa Lâm Tế tông 
nên để xướng “Khán 
thoại thiên” do Tông 
Cảo sáng lập. Huệ 
Kinh lại theo trào lưu 
“duy tâm Tịnh độ, tự 
tính Di-đà” đương 
thời, chủ trương Thiền 
Tịnh song tu. Nguyên 
Lai cũng chủ trương. 
Thiên Tịnh hợp nhất, 
cho rằng Thiên, Tinh 
bản lai là thống nhất, 
không có phân biệt, 
"Thién, Tinh vốn 
không phải là hai”. Do 
đó, vô luận thâm nhập 
từ pháp môn nào cũng 
đạt được mục dích, vì 
vậy Nguyên Lai n 
khuyến khích thiển 9 Tượng Quan Ат, đời Minh, 


м? 205 


tăng niệm Phật dé vàng 
sinh Tịnh độ. Nguyên Lai 
chủ trương Giáo Thiển 
thống nhất, cho rằng nếu 
nắm được yếu chỉ hợp nhất 
Tông (Thiển) và Giáo 
(Thiên Thai, Hoa Nghiêm, 
Duy Thức) thì “một lời một 
chữ đều là cơ tối thượng” 
(Vô Dị Nguyên Lai Thiền 
Sư Quảng Lục, quyển 21). 
Nguyên Hiển lúc đầu học 
Trình Chu, sau khi xuất 
gia, theo học tông Lâm Tế 
rồi chuyển sang tông Tào 
Động. Nguyên Hiền không 
chỉ để xướng dung hợp nội 
bộ Phật giáo mà còn chủ 
trương hợp nhất tam giáo 
Nho, Phật, Đạo. Vẻ nội bộ 
Phật giáo, Nguyên Hiển nói: “Môn phong phân biệt, trong 
“Thiền tông có năm tông, nhưng kỳ thực là một đạo. Vì vậy 
kẻ chân tri tông Lâm Tế, tuyệt không khác tông Tào Động, 
kẻ chân {тї tông Tào Động tuyệt không khác tông Lâm Tế”. 
Từ đó cho rằng Thiền và Giáo, Luật, Tịnh độ đều không 
khác biệt, “vón déu cùng một nguồn” (Tuc Nghệ Ngôn). 
Trong Tịnh Từ Yếu Ngữ của Nguyên Hiền có viết: “Hai pháp 
môn Thiên, Tịnh, tuy ứng cơ bất dòng nhung dụng công 
không khác biệt”, “Tham thiển cán phải ngộ tự tâm, mà 
niệm Phật cũng phải ngộ tự tâm. Nhập môn tuy khác nhưng 
đáo đạt như nhau”, lại nói: “Muốn сайи phép tu trì dễ nhất, 
nhập đạo vững chắc nhất, kết quả nhanh nhất, thì chẳng gì 
bằng pháp môn Tịnh độ”. 


Diều Quảng Hiếu, pháp 
Diễn, thiển su dòl Minh, là mưu sĩ 
quan trọng của Minh Thành Tổ Chu Lệ. 


266 Ww. 


Ë Thin Tang Phat giáo, 


Như vậy Nguyên Hiển cũng xem Tịnh độ là nơi quy túc 
Về quan hệ Tam giáo, Nguyên Hiển cho rằng, tuy chia 
thành ba giáo nhưng “Lý” chỉ có một, “Lý là một nhưng 
Giáo không thể không phân, Giáo tuy phân ra nhưng Lý 
cũng chưa từng chẳng phải là một”. Ở đây, Nguyên Hiển 
trên cơ sở hấp thu “Lý” - phạm trù tối cao của Lý học Tống 
Minh, từ góc độ bản thể luận dung hợp thống nhất Tam 
giáo. Nguyên Hiền quan niệm tất cà mọi thứ trên thế giới 
đều quy vào bản thể “Lý nhất”, “Giáo phân làm ba, kiên 
quyết bảo như nhau là vọng, kiên quyết bảo khác biệt là 
тё... Vì ngoài Lý không có Giáo, nên Giáo tất phải quy về 
Ly". Tư tưởng này hiển nhiên được sự khái phát từ thuyết 
“Lý nhất phán 1hù” (Lý chi có một nhung phân ra khác) của 
Lý học, không phải là sự lặp lại lý luận hợp nhất Phật 
giáo, thống nhất Tam giáo trong đời Tống mà đã có bối 
cảnh bư tưởng và xã hội mới. 

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương từng hạ lệnh phản 
chia chùa viện trong thiên hạ thành ba loại Thiển, Giảng, 
Giáo, tăng ni thuộc phái nào phải phân biệt nghiêm cách 
không được lẫn lộn để dé quản lý, dë phòng mưu då nổi 
loạn. Ông lại dùng đủ các biện pháp để đoạn trừ liên hệ 
giữa Phát giáo với thế tục, han chế kinh tế tự viên, mưu đề 
làm cho Phật giáo tự suy tàn. Minh Thành Tổ do nhờ thién 
su Đạo Diễn (Diêu Quảng Hiếu) chủ muu, phát động “cuộc 
biến Tinh Nạn”, doat được nghi vua, nên đối với Phật giáo 
cũng eó phán hỗ trợ, nhưng ông vào dùng Ly hoc làm tư 
tưởng chỉ dao cán bán. Phật giáo đời Minh thực su không 
còn sức mạnh để phát triển mà chỉ còn khả năng duy trì 
sinh tồn, vì vậy dù Thién tông ra sức để xướng và tiến 
hành dung hợp nội ngoại Phật giáo nhưng so với đời Tống 
thì tình hình ngày càng sa sút hẳn, 


«аР 267 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TỨ ĐẠI CAO TĂNG CUỐI ĐỜI MINH 


Thời kỳ Vạn Lịch đời Thân Tông triều Minh, trong Phát 
giáo xuất hiện bón nhân vài quan trọng, được hậu thể 
xung tụng là "Tu dat cao tăng”, đó là Van Thë Chu 
Hoàng, TU Bá Chân Khả, Нат Sơn Đức Thanh, Ngẫu 
Ích Trí Нис. Bốn tị cao tang này chủ truong dung hợp 
điều hóa nói bộ Phát giáo, dé xướng quy hưởng Tịnh độ, 
du tưởng của họ phán ánh diện mạo căn bán của Phật 
giáo cuối đời Minh 


ân Thé Chu Hoàng, biệt biệu Liên Trì, họ thé tuc là Thẩm, 
Miei Hàng Châu. Thời thanh niên, do chỉ trong vài năm 
gặp cảnh cha mẹ đều qua đời, vợ chết con mất, nhận thấy cuộc 
đời vô thường, nên xuất gia lúc 32 tuổi, văn niên trú ở chùa Vân. 
Thê, Hàng Châu. Đệ tử có cả ngàn người, nhiều vị công khanh 
kính phực theo học đạo. Đạt trình độ rất cao thâm với Hoa 
Nghiêm và Thiển học nhưng Chu Hoàng lại chọn quy hướng 
Tinh độ. Chu Hoàng chủ trương dung hợp nội bộ Phật giáo, cho 
rằng “kê tham thién nói giáo ngoại biệt truyền mà không biét 
ràng lia giáo mà tham là tà nhân, lia giáo mà ngộ là tà giải”, 
Da vậy, “người học Phật phải lấy mười hai bộ Tam tạng làm 
khuôn mẫu" (Trúc Song Tùy Bút). Đây là quan điểm thống 
nhất thión và giáo, hoc thiên cán phải lấy kinh luận làm cán 
cú, nếu không khó có thé giác паб chân chính. Quan điểm 


268 7. 


này tuyệt nhiên tương phản với quan điểm của Thiển tông 
thời cuối Đường, Ngũ Đại, và cũng khác xa với Văn tự thiển 
đời Tống. Chu Hoằng sau khi xuất gia, từng trải qua cuộc 
sống thión tăng một thời kỳ rất dài, đối với tham thiên tự 
có kiến giải độc lập, cho rằng Phật giáo suy vi do nguyên 
nhân chủ yếu là thiển pháp đọa lạc và giới luật lỏng lẻo. 
Thién pháp doa lạc ở dày là chỉ tình trạng cơ phong ứng 
dụng và công án phù phiếm tràn lan. Chu Hoằng cho rằng 
niệm Phật là phương pháp tốt nhất để cầu giải thoát: “Nếu 
trì luật, luật là Phật chế, tốt nhất là niệm Phật; nếu đọc 
kinh, kinh là Phật thuyết, tốt nhất là niệm Phật; nếu tham 
thiên, thiên là Phật tâm, tốt nhất là niệm Phật”. (Vân Thé 
di cáo — Phổ bhuyển niệm Phật vàng sinh Tịnh dó). 


Tử Bá Chàn Khả, tự Đạt Quan, ho thé tục là Thẩm, 
người Ngô Giang, Giang Tô. Năm 17 tuổi từ biệt người thân 
đi viễn du, muốn lập công nơi biên ải, nhưng lúc đến Tô 
Châu, trú đêm ở chùa Vân Nham, gặp vị sư ở chùa này là 


» Bích họa 'Lễ Phát hộ рһӧр đổ" đới Minh à chùa Pháp Hỏi, Bốc Kinh. Bích hoo 
chüa Phới Hỏi là một trong số tốt n bích hoa tinh my do các hoa su cung dinh 
vë còn bào tón fü đời Minh đến noy. 


Minh Giác, được khai mở nên quyết dinh xuất gia. Chân 
Khả nghiên tập học thuyết Duy Thức, Hoa Nghiêm và tham 
học nhiều thiển sư. Trước tình hình suy vi của Phật giáo 
đương thời, Chân Khả lập chí thé chấn hưng Thiền tông. 


\ф Bỏ DË Dot Ма, tượng së 
men tráng cüa Hà Triéu 
Tông, đời Minh 


270 ы. 


Về thién học, Chân Khả có quan 
điểm nhất trí với Chu Hoằng, cho 
rằng văn tự kinh giáo là điều kiện 
tiên quyết để đắc ngộ, không thông 
văn tự Bát-nhã thì không thể quán 
chiếu Bát-nhã, không thé khế hội 
thực tướng Bát-nhã, chủ trương hòa 
hợp các tông phái trong nội bộ 
Phật giáo, “không cho Tông cao 
hơn Giáo, không lấy Tính bỏ 
Tướng, không lấy Hiển Thủ bỏ 
Thiên Thai”. (Có Trọng Cung – Bat 
Tử Bá tôn giả toàn tập) 


„ Hám Sơn Đức Thanh, tự Trừng 
Ấn, họ thế tục là Thái, người Toàn 
Tiêu, An Huy. Lúc thiếu thời ở tự 
viện nghiên cứu Nho thư, 19 tuổi 
đến chùa Thê Hà, Kim Lăng cắt tóc 
xuất gia. Lúc đầu theo Vô Cực học 
Hoa Nghiêm, sau đó theo Pháp Hội 
học thiên, cũng từng du học thính 
giảng Thiên Thai, Duy thức. Pháp 
Hói chủ trương Thiên Tinh song tu, 
đồng thời thông đạt Hoa Nghiêm, 
đối với Đức Thanh tạo ảnh hưởng 
sâu sắc nhất. Vì vậy tuy Đức Thanh 
thuộc Lâm Tế tông nhưng tư tưởng 
lai là thống nhất thiên giáo: “Phật, 
Tổ nhất tâm, giáo thiển nhất trí. 


Tông món giáo ngoại biệt truyền, không lia ngoài tâm, có 
mật pháp nào khác có thể truyền chỉ là muốn người ta lìa 
bỏ ngôn ngữ văn tự, ngộ tông chỉ bên ngoài ngôn ngữ. 
Người theo Thiên tông hiện nay, động chút là mắng giáo, 
mà không biết giáo thuyên giải một tám này, là gốc của 
thiên”, (Нат Sơn dai su móng du toàn tập, quyển 6). Dông 
thời Đức Thanh cũng chủ trương Thiên Tinh song tu, cho 
ràng “niêm Phát tức là tham thiền, tham thiên là sinh 
Tinh dà", trong trăm ngàn pháp món, “trọng yếu nhất chi 
là tham thión, niêm Phật mà thôi”, vừa tham thiên vừa 
niệm Phật là “pháp môn vững cbác nhất”. 

Ngẫu Ích Trí Нос, biệt hiệu Bát Bất đạo nhân, ho thế 
шс là Chong, người Mộc Độc, Ngõ huyện, Giang Tô. Thiếu 
thời học Nho thư, từng viết Tịch Phát Luận, về sau đọc 
quyển Tự Trì Lục và Trúc Song Tùy Bái của Chu Hoằng mới 
quyết chí tín Phật, năm 24 tuổi theo đệ tử của Đức Thanh 
là Tuyết Lĩnh xuất gia. Lúc đầu do thấy Thiền tông đương 
thời sa lẫy të hại quá sâu nên quyết tâm hoàng truyền luật 
hoc, vé sau tu tập các tông phái khác hao gồm cả thiền. Trí 
Нас trên danh nghĩa là người của Thiên Thai tông, nhưng 
tuyên bố muốn theo gương Chu Hoàng, Chán Khả, Рис 
Thanh, hòa hợp Thiển và Giáo, Tính và Tướng, quy hướng 
Tịnh độ. Trí Ніс cho ràng, người tham thiển cần phái hoc 
kinh điển, lấy giáo lý làm chỉ đạo, “ba bó giáo mà tham 
thiển thì không thé дас dao" (Linh Phong Tông Luận, 
quyến 2). Thiền và giáo không thể tách ra mà phải kiêm 
trong cả hai: “Tông là giáo vô ngón, giáo là tông hữu ngôn. 
Mười hai bộ Tam tạng, mặc khế nó, đều là tông vậy. Đã vô 
ngón, thì sao gọi là giáo? Một ngàn бау trăm công án, tán 
dương nó, đều là giáa vậy, đã hữu ngôn thì sao lại gọi là 
tông?” (Linh Phong Tông Luận, quyến 4). 


2n 


^ 


TU TƯỞNG THIÊN HỌC CÚA 
VIÊN TRUNG LANG 


Viên Hoằng Đạo, tự Trung Lang, cùng uới anh là Bá Tu 
(Viên Tông Dao) và em là Tiểu Tu (Viên Trung Dao) 
trong ойт học phản đốt phuc có, chủ trương dién id tính 
linh, người đương thoi goi là phải Công An (ho là người 
ở 181 Công An, Hồ Bác), chiếm một vi tri trong vän học 
sử cổ đại Trung Quốc. Ba anh em Viên Trung Lang có 
trình độ tu dưỡng thién học rất cao, diều này ảnh huông 
rất lớn đến ván phong của ho. 


bòi đại của Viên Trung Lang là thời kỳ trung hưng của 

Phật giáo cuối đời Minh với "tit đại cao tăng” và cũng 
là thời kỳ hoạt động sôi nối của những học giả tiếp nối học 
phái Thái Chàu là Lý Chí, Quản Chí Đạo, Phan Si Tảo, Đào 
Vọng Lĩnh, Tiêu Hoành. Viên Trung Lang chịu sự ảnh 
hưởng manh từ họ, dat trình độ cao trong thién học hẳn 
không phải là sự ngẫu nhiên. Thiên sư Тї Bá Chân Khả 
trong giới tư tưởng đương thời cùng với Lý Chí được xưng 
tụng là "hai đại giáo chủ”, kết giao rộng rãi với văn nhàn 
sĩ đại phu, với Viên Trung Lang có thể nói là rất thân 
thiết. Lý Сы rất mê thiển học, cá thé gọi là tín đồ cuóng 
nhiệt của Thiền tông, ông từng ở trong tự viện tham thiển 


2727. 


hoc Phật hai mươi năm, Viên Trung Lang suốt đời dùng lễ 
thầy trò đối với ông, chịu ảnh hưởng rất sâu sắc. Những 
người của hoc phái Thái Châu da số đều kết duyên mật 
thiết với Phật học, vừa bàn Nho lại luận thiền, Viên Trung 
Lang giao vàng với họ với quan hệ bằng hữu hoặc theo lễ 
thầy trò, nén tự nhiên ảnh hưởng lẫn nhau, vé tư tưởng 
thiển học ông hấp thu được nhiều lợi ích. 


Viên Trung Lang cũng từng di thi, làm qua chức huyện 
lệnh, nhưng thấy thế sự б troc nén từ bó chốn quan trường, 
cùng với hai anh em nghiên cứu kinh Phật, đặc biệt là 
thiển hoc. Sau khi được Lý Chí ấn khả, Viên Trung Lang 
muốn lập công tích, nền mua 
300 mẫu đất trong thành, ở E ri 
giữa xây mấy trường dé, xung F | 
quanh trồng vạn gốc liễu, đặt 
tên là Liễu Lãng (Sóng liễu), từ 
đó ngày đêm tham cứu, không 
màng đến thế sự. Về sau tuy có 
mấy độ bất đắc di phái ra làm 
quan nhưng cuối cùng ông đều 
tìm đủ lý do để từ khứ. 

Viên Trung Lang tự nói về 
trình độ tu đưỡng thién học của 
mình như sau: “Ta tự biết thi 
văn thì một chữ cũng không 
thông, duy chỉ có Thiên tông là 
không dám quá khiêm nhượng. 
Hiện nay, kình địch chỉ có mỗi 
một Lý Hoằng Phủ (Lý Chí) 
tiên sinh, còn những thiển sư 
tỉnh luyện, những bậc thiển bá 
tham thiển lâu năm khác, đều 


Phong hg tủy ngảm đồ, 
tranh сда Tử Bồn, đời Minh 


„аё? 273 


mx 
дїй 
e đầy ee [9 X d e 


ex 3: us ee г” ec 


КЕЧЕЕ 
оче ах 


amw OB GA 
TY TH À) 2+ md 


`... ca. 


ж 
xin NEA deem d ей, 
езй qat Em NR a E 
= 


© 


+. + 2m Ô д Ll A06 


=E = ki 


Sk йе уй Mei. 


= 
duc hc s6 Se Ue йк ki DA 96. 


Rx net 
MESE Bea S dp jer 
умах аа ME ES 


hace d mon REM RR 
E 


garak JARS 


Ae 
- 
2 


ENEN 


AGRMEAM 


seri АЛЕ ie dta ан 
v 3e X nổ nữ} M om ei Ж 


may hệt Ế (8 TẾ aede n i An А 
E 
dA o Б ema e cde 
=} NT йк tốt CA e S 


"^ 
LET 


4, Bátnhó bola một da tôm kinh, tnu 
pháp сйа Chu Thiên Cáu, đời Minh 


274 aÜ 


thường bai trong tay Trung 
Lang này". (thu cho Truong 
Áu Vu). Y tu phu cüa óng rát 
гб ràng qua những dòng chữ 
trén. Nhung Vién Trung 
Lang quan niém thé nào vé 
thión? Óng nói: "Thión là 
Binh, nhung thión lai mang 
nghia khóng ngüng nghi, 
nhu thiển xuân mà là thu, 
thién ngày mà là dém, chính 
là thé vày. Dà goi là thión 
thi thiên luu không ngừng, 
biến huyễn vô thường, sao 
mà có lé lối cố định được? 
Học thiển há lại có định 
pháp dé theo и? Và lại thión 
vốn bất tất thoái thì cần gì 
phải #117”, “Tiến thoái là 
sự, không tiến thoái là lý. 
Tiến thoái, không tiến thoái, 
là sự lý vô ngại. Tiến không 
ngại thoái, thoái không ngại 
tiến, là sự sự vô ngại”. (hư 
cho Tào Lỗ Xuyên). 


Đây là thiển học được 
kiến lập trên cơ sở thuyết 
“viên dung vô ngại” của Hoa 
Nghiêm, đại ý là nói tham 
thiển bất tất phải câu nệ 
hình thức, phép tắc, mà cần 
phải có kiến giải độc sáng 
riêng. Từ quan điểm này, 


Eun Tang Phát giáo, 


Viên Trung Lang phần đối các thién giả đương thời xem tọa 
thiên là công phu hoặc suốt ngày tham công án, hoặc dùng 
kiểu cơ phong gây kình ngạc có về đúng mà lại sai. Ông 
nói: “Trên đời há có thiển có thể tham rõ ràng minh bạch 
sao? Nếu thiền có thể tham rõ ràng minh bạch, thì hiện 
nay mắt thấy tai nghe, tóc xuôi mày ngang, đều có thể 
tham minh bạch được. Phải biết tóc không vì không tham 
mà không xuôi, mày không vì không tham mà không nằm 
ngang, thì thiển không vì không tham mà không sáng rõ, 
rõ ràng như vậy”. Бау có thể nói là mật kiến giải độc đáo. 
Thiên tông xưa nay thường lấy sự khác biệt giữa thiên Huệ 
Năng “bản lai vô nhất vàt" (bản lai không một vật) và 
thiền Thần Tú "tài thói cán phát thức” (luôn siêng năng 
lau chùi) mà chia ra đốn tiệm, cao thấp, thì Viên Trung 
Lang lại cho rằng đây là hiến giái của “Кё phàm phu kém 
cói". Đây cũng là một quan điểm độc lập không hùa theo 
quan điểm phổ biến. 

Ngoài ra, ông cũng bất mãn trước hiện tượng quá lạm 
giữa Nho và Thiền, cho rằng thiền sở dĩ có tệ hại này là 
bắt đầu từ Vương Dương Minh lấy Nho lạm Thiên, sau đó 
sĩ đại phu lấy Thiển lạm Nho, kết quà là “kháng độc mật 
mình Thiển thì chẳng thành Thiển, mà Nho củng không 
thành Nho”. 

Cho dù Viên Trung Lang hết sức tự phụ vé thiền học, 
nhưng thiển học của ông cũng không thuần túy, mà thường 
bộc lộ tư tưởng tình cảm và chí hướng cuộc sóng của văn 
nhân sĩ đại phu. Huynh trưởng Bá Tu nhìn thấy điều này 
rất rõ ràng: “Thạch Đầu cư sĩ (Viên Trung Lang) thiếu thời 
dốc chí tham thiển, cán tính rất thông minh, trong mười 
năm, có phần thấu triệt, cơ phong nhạy bén, ngôn ngữ viên 
chuyển, tự cho là liễu ngộ. Tuy tình cám thế tục đã giám ít, 
không nhập trần lao, nhưng trào phong lộng nguyệt, đăng 


- 275 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


sơn ngoạn thủy (ý nói viết lách vô liều, vớ vån), sa dà trong 
trường văn tửu, say sưa trong nghiệp tao nhã, ngạo mạn 
ngang tàng, chưa bỏ được phóng túng. Những bệnh như 
hiện nay, khó có thé thoát hết”. (Bài tựa trong Tây Phương 
Hợp Luận). Trong nội tám sâu xa của Viên Trung Lang dày 
những mâu thuẫn sâu sắc. Đối với thế sự tuy rất ưu phẫn 
nhưng cũng mặc nhiên chấp nhận, tuy nhất ý tham thiển 
học Phật nhưng lại không chịu rời bỗ cuộc sống thế tục. Sự 
kết hợp Nho Phật làm cho tư tưởng của Viên Trung Lang 
biếu hiện sắc thái chủ nghĩa cá nhân mãnh liệt. Ông phản 
bác sự pha trộn quá lạm giữa Nho với Thiền, nhưng thực tế 
chính ông lại là sự dung hợp của Nho và Thiền. Như vậy 
cầu giải thoát làm sao được? 


276 чы 


-# hin Tóng Phát gido 


DƯƠNG MINH THIÊN 


Hoc giả đời Minh, nhà tập dai thành của Tám học Nho 
gia Vương Thủ Nhân (hiệu Dương Mình) dẫn dụng rất 
nhiều giáo nghĩa Thiên tông, thám chi trực tiếp dùng 
thiên ngữ trong сіс trước tác của ông. Học thuyết “Trí 
lương tri" — trung tâm ейп Dương Minh học, liên quan 
rất sâu säe обі lhuyết đến ngộ của Thiên tông. Hai chữ 
“tri tri” обл từ trong sách Đại hoe, nhưng Vương Duong 
Minh đã thiên học hóa, gọi đó là “Chính pháp nhân tang 


của thánh giáo”, "thoai đầu cứu cánh của người học”. 


ương Dương Minh từng trái qua thời gian tham thiên 

lâu dài, giao lưu với rất nhiều thiên sư. Khi giảng day 
đệ tử, ông “lệnh phái đọc Lục Tế Đàn Kinh, lãnh hội bản 
Tai vô nhất vật, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thấy bản 
lai điện mục, để vượt thẳng lén thượng thừa, cho đó là hợp 
với chí cực của lương tri" (Hoàng Quán - Minh Doo Biên, 
quyển 1). Người cùng thời với ông là Trần Kiện trong quyển 
Hoe Bộ Thông Biện có viết: “Dương Minh một đời giảng 
học, chi tín phụng tuân theo Đạt Ma, Huệ Năng, muốn hgp 
nhất Tam giáo thành một, chẳng gì khác bơn”. Những điểm 
này đã trực tiếp cho thấy mối liên hệ nội tại giữa triết học 
của Vương Dương Minh với thiền hoc, thực ra thì trong các 
học giá đương thời cũng có người goi học thuyết của ông là 
“Dương Minh thiên”. 


„л? 277 


Vuong Dương Minh cho rằng, lương tri bát kỳ ai cũng 
có, trí lương tri thì có thể thành thánh hiên, vì thé nên 
“đẩy đường đều là thánh nhân”. Tư tưởng này chẳng khác 
gì với chủ trương “kiến tính thành Phật” của Thiền tông, 
“Lương tri” thực tế da trở thành dai từ thay thế cho “Phật 
tính”, “Như Lai tạng”. Chân Như Phật tính trong một 
niệm ngộ có thể kiến được, Bát-nhà Bồ-để trong một niệm 
giác có thể chứng được, thì Lương tri trong một sát na 
cũng có thể có được. Một nội dung quan trọng khác của 
Dương Minh học là thuyết “Tri hành hợp nhất”, chịu ảnh 
hưởng rất lớn từ tư tưởng Định Tuệ song tu của Thiển 
tông. Và “Tứ cú giáo” của ông có được tông chỉ kết hợp đến 
ngộ và tỉ tu của Thiền tông. Vương Dương Minh thừa 
nhận, thuyết “Tâm ấn lý” của ông “tương tự như Tâm ấn 
của nhà Phật”, đây là tiêu chí căn bản khu biệt Tâm học 
với các phái biệt Lý học khác. 


Š Thư viện Nhạc Lộc, Hó Nam. Từ trung hộu kỳ đời Minh, sau 300 пат tử thời 
Chu Hy giảng học, thư viện Nhac Lộc al phục hưng, Vuong Dương Minh và 
Đông làm học phái từng ở dày gláng hoc. бат dao. 


278 Чё. 


Trén $ nghia nghiém cách, 
hoc thuyét cüa Vuong Duong 
Minh ván là mót loai triét hoc 
nhập thế, không phái là triết 
học xuất thế, đối với khái niệm 
“Duong Minh thiển” cần phải 
nêu rõ ý nghĩa nội hàm đặc 
định. Thái độ nhân sinh của 
Vương Dương Minh là thái độ 
nhập thế tích cực, điểu này 
quyết định sự mâu thuẫn giữa 
ông với tư tưởng tôn giáo xuất 
thế. Nhất là từ khi chính thức 
bước vào vũ đài chính trị, thực 
hiện hoài bão trong đời là 
“thành Thánh hiển”, ông càng ý 
thức ró ràng khoảng cách giữa ` 


4, Vương Dương Minh (1472- 
1528), ty Bà An, người Du 
Phật giáo và quan niệm luân lý Dièu. Chết Giang. bốc đợi Nho 


P ống en a ig, đời Minh, пат Gia Tĩnh mú bảy 
truyền thống của Nho gia. Triết сыл, Glong Тау. thọ 57 


học xuất thế của Phát giáo khó tuổi, tên thuy là Vän Thành. 
có thể dùng trong thực tế, nó 
cách quá xa với cảnh giới Thánh nhân “tu té tri binh". 
Vương Dương Minh lại cho rằng, sự tu dưỡng tâm tính cá 
nhân trốn tránh hiện thực của Phật giáo thực sự phản ánh 
tâm lý cá nhân, mục đích “chỉ là thành tựu cái tâm cá 
nhân”. Điều này cũng khó dung hợp với lý tưởng của ông 
vốn chú trọng rèn luyện cuộc đời, thiết lập nguyên tắc luân 
thường phong kiến quân thần phu tử. Chính do sự thiếu 
thống nhất giữa lý tưởng nhân sinh và hoài bão chính trị 
của Vương Dương Minh với thiền hoc nén ông cũng từng 
phê phán, phản đối thiển học. 

Nhưng Tâm tính luận của thiển học thực sự có ý nghĩa 
quan trọng đối với sự kiến lập Dương Minh học. Để làm cho 


ча? 279 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


thión học phù hợp với "Thánh dao", cán phải tiến hành 
thay đổi giáo nghĩa thiền học, làm cho thiên hoc trở thành 
một triết học nhập thé. Vương Dương Minh cho ràng chỉ 
cần kiên trì theo nguyên tác căn bán của nhân luân phong 
kiến, tu té trị bình, hấp thu thuyết Tâm tính của thiển học 
thì có thể tạo ra một loại học thuyết hữu hiệu hơn. “Dương 
Minh thién" kiểu này là một hoc thuyết “đưa Thión vào 
Nho” điển hình, học thuyết này không chỉ mang dấu ấn 
thién học mà còn có sắc thái tôn giáo đâm nét (chủ nghĩa 
cấm duc, tĩnh tọa, tu dưỡng), nhưng vé bản chất vẫn là triết 
học nhập thế ứng dụng cho hiện thực, vì vậy, gọi là “Dương 
Minh tâm học” vẫn hợp lý hơn. 


280 7. 


SË Thiên Tong Thái gián 


THANH THẾ TỔ VÀ THIÊN TÔNG 


Thanh Thế T6 Thuận Trị trong cuộc đời ngắn nghị của 
mình đã gắn kết đặc biết обі Thiên tảng, Thanh Thé Tó 
"tháng hà" hay rời bó thế gian di tu thiền đã trở thành 
một dai nghi án đâu đời Thanh. 


ата Thuận Trị thứ 14 đời Thanh (1657), Thanh Thế Tổ 

mời thiển sư Нат Phác Tính Thông chùa Hải Hội à 
Kinh sư vào cấm đình thuyết pháp, ban cho hiệu là Minh 
Giác thiên ви. Năm Thuận Trị thứ 15, 17 hai lần mời thiền 
sư Ngoc Lâm Thông Tú nhập kinh thuyết pháp, vào nội 
đình vấn đạo, ban hiệu là Đại Giác Phó Tế thiên sư đồng 
thời ban cho tử y, kim àn. Năm Thuận Trị thứ 16, lại mời 
thiên su Mộc Trần Dao Màn nhập kinh, ban hiệu Hoàng 
Giác thiền su. Theo quyển Khiếu Binh Tap Lục của Chiêu 
Liên đời Thanh, Thanh Thế Tổ là người “uyên bác đọc kháp 
kinh sách, không gi không thông, nhất là thiên ngữ, lãnh 
hội thấu triệt. Vua mời thiền sư Ngọc Lâm và thiển sư Mộc 
Trần nhập kinh, lạnh trú ở điện Vạn Thiện. Khi rãnh rỗi 
cư vụ thì đến thăm hỏi, cùng hai thión su bàn luận thiền 
cơ, đều thấu triệt Đại thừa". Dé tử của Thông Tú là Hanh 
Sâm và đệ tử của Đạo Mân là Lữ Am Bản Nguyệt, Sơn Hiểu 
Bán Tích cũng lấn lượt nhập kinh truyền thiên pháp. 
Thông Tú vé sau lại máy lần nhập kinh, được Thế Tổ lệnh 
tuyển tăng một ngàn năm trăm người làm lễ thụ giới. 


ар 281 


Tó VÀ THIÉN Томе 


Thông Tú được phong làm Quốc sư, và đặt pháp danh cho 
Thế Tổ là Hanh Si. Trong ngự trát thỉnh mời thiển sư 
thuyết giới, Thế Tổ đều tự xưng là “đệ tử”, đối với đệ tử của 
thầy thi xưng là “pháp huynh", “sư huynh”. 


Chuyện Thanh Thế TÖ xuất gia tu thiên thấy chép trong 
sách nhu Thanh Triểu Dã Sü Đại Quan và các bài thơ 
Thanh Lương San Tán của Ngô Mai Thân. Nội dung chủ 
yếu nói sau khi ái phi là Đổng thị qua đời, Thế Tổ vào Ngũ 
Đài Sơn xuất gia (có thuyết nói vào chùa Thiên Thai ở Tây 
Kinh). Theo sử sách chép, Thanh Thánh Tổ (Khang Hy) tại 
vi 61 năm, có năm lån xuất hành đến Ngũ Đài Sơn, từng 
dừng lại ở Вб Tát Đỉnh, phù hợp với lời thơ của Ngô Mai 
“Thôn, trong thơ của họ Ngô có mấy câu “Giữa tòa một thiên 


282 ww. 


nhân, Thanh khí như chiên dàn, Gởi lời Hán hoàng để, Sao 
khổ ở nhân gian?” ám chi Thánh Tổ dà hội ngộ cùng Thé 
Tổ. Hơn nữa, Thanh Thế Tổ khi tại thể cũng từng nói: 
"Trám nghĩ tiền thân гат hẳn là một vi tăng, nay mỗi lần 
đến chùa, thấy cảnh chùa thanh tịnh trong lòng liền bồi 
hồi không thể quay về”. Trong giới Phật giáo lưu truyễn 
phổ biến bài kệ ngộ đạo của hoàng đế Thuận Trị, trong đó 
có hai câu: "Ta vốn thién tăng d Тау phương, Sao lại rơi vào 
nhà đế vương?" (Ngô bản Tây phương nhất nạp tử, Vì hà 
lạc tại để vuong gia). Những điều này cũng ý ám chỉ chuyện 
xuất gia đi tu sau này của Thế Tổ. 


Toàn cảnh Ngũ Bài sơn. 


„аё 283 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Nái chung mọi người cho ràng, sau khi Bóng phi qua đời 
thi Thé Tổ thực sự từng có ý xuất gia, và cũng đã xuống tác, 
sau cùng до có người khuyêu can nên xuất gia khâng thành. 
Trần Thản tiên sinh đối với chuyện này có nghiên cứu rất, 
kỹ. Cái chết của Đống phi làm tón thương tinh thần Thế 
Tổ rất nặng nề, sau khi nàng mất không đến nứa năm thì 
Thế Tế cũng “băng”. Tóm lại, chuyện Thế Tố đi tu tuyệt 
không phải hoàn toàn là thêu đệt của hậu thế, nhưng cũng 
có nhiêu điều cách xa sự thật. Thế Tó rất sùng Phật, rồi do 
Đồng phi chết, chuyên xuất gia di tu tự nhiên có căn cứ dé 
hình thành, nhưng sự thực cuối cùng như thế nào cán có 
nhiều khảo chứng mới có thể kết luận. 


284 Че 


Tông Phát giáo, 


HOÀNG BÉ UNG CHÍNH VÀ THIÊN TÔNG 


Thanh Thế Tông Ung Chính là người học rộng uyên bác, 
tinh thông thiền học, thường giao vàng обі thiên tăng, 
hiệu là Viên Minh cu sĩ, tu cho mình là Tông tượng 
thiền môn (bộc tháy của Thiên), 


u tu dưỡng thiên học của Ung Chính hoàng đế thể hiện 

trong bộ Ngự Tuyển Ngữ Lục gầm 19 quyển và hai mươi 
mấy bài tựa soạn cho các ngữ lục này. Trong “Ngự chế tổng 
tự”, ông nói: “Như Lai chính pháp nhãn tạng, giáo ngoại 
biệt truyền, thực đã thấu lý tam quan.. Trám đã hiểu sâu 
sắc việc này, chẳng tiếc gì lời, lần lượt chi rõ từng dièu”. 
Những lời này hết sức tự phụ, trong mắt ông, giới Phật giáo 
đã không có một người nào hiểu thiên hoc, mà phải nhờ 
đến vị vua của thé tục là ông để "làn lượt chỉ та". Nhung 
thco lập trường của Ung Chính mà nói, óng cũng có lý do 
của mình: "Trám đảm nhiệm trị vì thiên hạ, không phải là 
người khai đường cám phát tử, muốn thế sự an bình, chỉ có 
tuân theo đường của Cbu, Khổng. Do đó, từ khi trị vì đến 
nay, mười năm chưa bàn đến Thiền tông, nhưng nghĩ đến 
nhân thiên tuệ mệnh, Phật Tổ biệt truyền, há để mặc cho 
tà quỷ kia làm mù chính nhân, đánh trống bôi thuốc độc 
điệt tàn điệu tám? Trám quả thực không thể không nói, 
kháng thé kim nén mà kháng nói”. Y của ông, là mát vi 


ча? 285 


hoàng dé trong thé tuc, khóng chi 
cán phái dua vào hoc thuyét Nho gia 
để trị thiên ha, mà cũng rất cán 
phải truyền bá giáo nghĩa Phật giáo, 
kết hợp thống nhất những giáo 
nghĩa này với học thuyết của Nho 
gia. Đây là quan điểm kết hợp Nho 
giáo là chính với Phật giáo để trị vì 
thiên hạ. 


Chính đã có ngữ lục của mình, tên là 
Hóa Thạc Ung Thân Vương Viên 
Minh Cư Sĩ Ngữ Lục, sau trở thành 
phần hai của Ngự Tuyển Ngữ Lục. 
Ông nói rằng, ngữ lục thời đó tuy 
“tùy ý tiến thoái, tùy duyên ẩn hiện”, 
cũng chưa từng “đọc khắp kinh 
* берсе Шы sách", nhung dà “không hen mà 
ngầm khớp, vô tám mà tu hợp” với 
ngữ lue của các Tổ sư. Tuy nhiên nếu doc kỹ ngữ luc của 
ông, chúng ta sẽ thấy cũng chỉ là phiên bản của ngữ lục Tổ 
sư các đời mà thôi, không có ý gì mới. 


| 4. — 


А Ngay tü khi chua lén ngói, Ung 


Thién hoc сйа hoàng dé Ung Chính cüng khóng thoát 
khói quan diém thóng nhát Thién Tinh thinh hành vào 
thời đó. Ông cho rằng “pháp môn Tịnh độ, tuy không liên 
quan với Thiển tông, nhưng niệm Phật có cản trở gì tham 
thiền? Nếu thiên giả thâm đạt tính hải (lý tính Chân như 
sâu rộng như biển) thì Tịnh nghiệp сб thể kiêm tu”. 

Để chứng tỏ quyển lực tối cao đối với thế gian và xuất 
thế gian, Ung Chính hoàng đế còn tự thân soạn Ngự Chế 
Giản Ma Biện Dị Lục, trực tiếp ra tay can thiệp vào cuộc 
tranh luận trong nội bộ Thiển tông giữa Thiên Bóng Viên 


286 xa, 


Ngó và Hán Nguyét Pháp Tang. Óng đứng bên lập trường 
phái Viên Ngộ, công phạt phái Pháp Tạng. Ủng Chính 
tuyên bố, Pháp tạng và đệ tử là Đàm Cát Hoằng Nhẫn 
“thực là loạn thần của Không vương (tức là Phật), tặc tử của 
Mật Vân (Viên Ngộ), pháp thế gian và xuất thế gian không 
thể dung”. Bóng thời ra chi du xóa bỏ chi phái Pháp Tang, 


Tranh vé Ung Chinh mộc áo cë-so dang liêu dao ngắm cánh 


vĩnh viễn không cho vào Tổ đình, nếu như bất phuc thì 
phải dùng luật pháp thế tục “trị tôi”. Trong thời kỳ Ung 
Chinh tại vị, ý thức phân Thanh trong đân gian rất mạnh, 
trong phái Pháp Tang quy tụ nhiều di dán cuối đời Minh, 
trong đó da số là những người do hoài niệm cố quốc mà 
bước vào cửa Không. Ung Chính ủng há phái này dá kích 
phái kia, hiển nhiên dễ thấy ý đã chính trị trong đó. Ông 
tự cho là“thấu triệt ý chỉ Thién tông" tuyên bố vì “pháp 
nhăn chu Phật, tuệ mệnh chúng sinh" mà diet trừ tà kiến, 
những lời lẽ nghe cảm động này thực ra chỉ là viện cớ cho 
mục dích chính trị tàn bạo, rốt cuộc khó được sự tín phuc 
của mọi người. Với quyền lực của một hoàng đế, tuy có thể 
lam thời trấn áp phái Pháp Tạng, nhưng không thể thực 
sự giải quyết vấn dé. Điều mà Ung Chính không ngờ đến 
là sau khi ông chết, Pháp Tang càng được Thiên tông đánh 
giá cao, được xem là “Long tượng thời mạt pháp”, và Ngữ 
luc của Pháp Tạng cùng với Ngự Chế Giản Ma Biện Di Lue 
cùng lưu truyền trên dài. 


288 `. 


SR Thiện tàng Phái giáo 


NHÜNG CUỘC TRANH LUẬN TRONG 
THIÊN TÔNG ĐẦU ĐỜI THANH 


Cuối Minh đầu Thanh, trong nām tông phái của Thiên 
tông chỉ còn lại hai tông Lâm Tế và Tào Động vån tiếp 
tục lưu truyền, tâng Lâm Tế phát triển có phán mạnh 
hen tông Tào Động. Vào đâu đời Thanh, dưới sự bích 
động cổ ý của nhà thống tri, giữa hai tông này và nội bộ 
tông Lam Tế đã xảy ra những cuộc tranh luận trường ky, 
nội dung tranh luận khá rộng, gây ảnh hưởng lâu dài. 


TRANH LUẬN VÉ NGỦ DÁNG NGHIÊM THỐNG 


Bộ Ngũ Đăng Nghiêm Thống, 25 quyến, do Phí Ẩn 
Thông Dung thuộc tông Lâm Tế biên soạn. Bộ này cá nội 
dung cơ bản lấy từ Ngũ Đăng Hội Nguyên, nhưng có thay 
đổi vé pháp hệ, đưa Thiên Hoàng Đạo Ngộ và hai tông Уап 
Môn, Pháp Nhãn thuộc hệ Thanh Nguyên Hành Tư vốn đã 
là định luận qua bệ Nam Nhạc Hoài Nhượng, từ đó khởi 
lên tranh luận. Cuộc tranh luận bắt đầu với bộ Lam Gian 
Luc của Giác Phạm Huệ Hồng đời Tống thuậc tông Lâm Tế. 
Lâm Gian Lục căn cứ theo bia văn do Khưu Huyền Tế soạn, 
trong đó nói Thiên Hoàng Đạo Ngộ không phải là pháp tự 
của Thạch Dầu Hi Thiên mà là pháp tự của Ма Tổ Đạo 
Nhất, vì vậy hai tông Vân Món, Pháp Nhãn phải thuộc vào 
hệ Nam Nhạc. Từ Nam Tống về sau, tông Мап Món suy 


„а? 289 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


dàn, tông Tào Động hung khởi lên, tranh luận vốn điễn ra 
giữa hai tông Lâm Tế và Vân Môn trở thành cuộc tranh 
luận giữa hai tông Lâm Tế và Tao Động. Hơn nữa, bộ Ngũ 
Đăng Nghiêm Thống lại dua thiên su trú danh của tông 
Tào Động là Vô Minh Huệ Kinh, Vô Dị Nguyên Lai vào 
trong phán “không rõ pháp tự”, càng khiến cho tông Tào 
Động phản ứng. Vi váy, hai tông hầu như tung ra toàn bộ 
sức lực, tranh luận quyết liệt không ngừng. Cuộc tranh luận 
này, khách quan mà nói, chỉ thuần túy là tranh luận về hệ 
phái, không liên quan dến giáo nghĩa. Đương nhiên, việc 
đặc biệt xem trong hé phái như vậy của giới Thiền tông 
cũng có nguyên nhán đặc thù riêng. 


TRANH CHẤP CHUA THIỆN QUYỀN 


Chùa Thiện Quyền ở Nghỉ Hưng, Giang Tô, được xây 
dung vào năm Kiến Nguyên đời Té Cao Đế, thời Nam Bác 
Triểu. Tương truyền đất chùa là nơi nhà cũ của Chúc Anh 
Đài. Vào năm Hội Xương đời Đường Võ Tông bị phế bỏ, đến 
năm Đại Trung đời Đường Tuyên Tông được xây dung lại. 
Đời Tống có tên là Quảng Giáo thiển viện, qua đời Minh 
đổi thành chùa Thiện Quyển. Đầu đời Thanh, thién sư 
thuậc Tào Động tâng là Bách Ngu cùng dé tử là Trí Thao 
trụ trì. Thừi trước, Њар của Lạc An là thầy спа Huyền Hữu 
Chính Truyền thuộc Lâm Tế tông cũng ở trong chùa, Ngoc 
Lâm Thông Tú mượn danh bảo hộ tháp Tổ, tìm cách chiếm 
đoạt chùa Thiên Quyên, từ đó xảy ra tranh chấp. Thông Tú 
thời đó được vua Thuận Trị phang làm Quốc sư nên thiền 
tăng của Tào Động tông khó có thể chống lại. Không lâu 
sau, Thông Tú không chỉ đoạt được chùa Thiện Quyển mà 
còn nhờ thế lực chính trị, lấy luôn những chùa nổi tiếng ở 
Thiên Mục, Ngu Sơn, Long Trì. Sau đó, y lại lệnh cho đệ từ 
Bạch Tùng Hành Phong chiếm đoạt từ đường của Trần gia 


290 че, 


canh chùa Thiện 
Quyền. Họ Trần bị 
bức quá nên phản 
kháng, dẫn người 
đến đốt chùa Thiện 
Quyển. Chúng ta 
xem những hành vi 
của Thông Tú thì đủ 
biết thực trạng của 
Phật giáo đời Thanh. 
Nhưng đối với kà 
thống trị thì sự 
chống đối giữa các 
thế lực cũ mới trong 
nội bộ Thiền tông lại 
là hữu lợi vô hại. Tạo. 
ra màu thuẫn, lợi 
dụng mâu thuẫn là 
sách lược chung của 
các hoàng đế đầu đời 
Thanh đổi với Phật 
giáo. 


уф "Tùng bích thanh tuyên 
^ đề", tranh của Hoằng 
Nhân đời Thanh, Hoằng 
Мап là di аап cuổi đối Minh 
vào đời Thanh хиб? gio làm 
tang. Gil vẽ sơn thủy, bút 
pháp glán khiết. đường nét 
thoáng đăng, phong cóch 
thanh nhà u fich 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


TRANH LUÁN GIÜA VIÉN NGÓ VÀ PHÁP TANG 


Thiên Bóng Viên Ngộ thuóc Lâm Tế tông và Hán 
Nguyệt Pháp Tạng tuy trên danh nghĩa là quan hệ sư dà 
nhưng giữa hai người lại thiếu tình thầy trò. Pháp Tạng 
không tâm phục Viên Ngộ, tự nói đối với thiên pháp là “tự 
ngô”, nhưng để được xếp vào chính tông Lâm Tế, có được 
quyền tục thừa tông này nên chấp nhận làm món hạ Viên 
Ngô. Viên Ngộ do danh tiếng của Pháp Tang nén cho làm 
thú toa, nhưng trong lòng đã có hiểm khích. Đây là lý do 
sâu xa mà sau này bai người chống nhau. Ban đầu Pháp 
Tang viết bộ Ngũ Tóng Nguyên, dua ra quan điểm thiên 
học riêng không theo đương thời, Viên Ngộ sau khi đọc, lập 
tức phản bác. Рё tử Pháp Tang là Đàm Cát Hoằng Nhẫn 
viết quyển Ngũ Tâng Cứu để ủng hộ cho thuyết của tháy. 
Không lâu sau, Pháp Tang, Đàm Cát lần lượt qua đời, Viên 
Ngà viết Tịch Vọng Cứu Lược Thuyết, một lần nữa phê 
phán mạnh mẽ hai thầy trò Pháp Tang. Ngũ Tông Nguyên 
cho rằng, năm tông của Thién tông mỗi tông đều có tông 
chỉ riêng, không nén pha tạp lẫn lộn, Pháp Tạng kêu gọi 
trừ bó những tệ bệnh trong Thiên tông, khói phục nét đặc 
sắc nguyên hữu. Viên Ngô thì cho rằng, cái goi là “tông chi" 
chỉ là những kiểu như “gậy, hét”, “người há cá khác biệt 
năm tông”, “há có thể lia người mà có tông chỉ khác?" Y là 
táng chi năm tâng khác hiệt là điển thực sự không cần 
thiết. Quan điểm này thống nhất với giới Thiên tông đương 
thời. Cuộc tranh luận này cuối cùng kết thúc do sự can 
thiệp của hoàng đế Ung Chính, hệ phái Pháp Tạng bị loại 
kbỏi Tổ đình, trước tác bị thiêu hủy, đệ të không được 
thuyết pháp. 


292 "Ww 


NHÜNG TÁC PHÁM THIÉN sÜ 
ĐỜI MINH THANH 


Thoi ky Minh Thanh, những học giả thiền sử tiếp nổi 
truyền thống soạn “dang lục” của đời Tổng, cho ra đời 
mhiều bộ đăng lục mới, 


hüng bó dáng lục này là: Tục Truyền Đăng Lục, 36 

quyển đa Huyền Cực đời Minh soạn vào năm Hồng Võ 
(1368—1398), Tăng Tập Tục Truyền Đăng Lục, 6 quyển do 
Văn Tú đời Minh soạn vào năm Vĩnh Lạc thứ 15 (1417); 
Thủy Nguyệt Trai Chỉ Nguyệt Lục, 32 quyển đo Cü Nhữ Tác 
đời Minh soạn vào năm Vạn Lịch thứ 23 (1595); Ngũ Đăng 
Hội Nguyên Tục Lus, 4 quyển do Tịnh Tru đời Minh soạn 
vào năm Sùng Trinh thứ 17 (1644), Ngũ Đăng Nghiêm 
Thống, 25 quyển do Dung Thông đời Minh soạn vào năm. 
Vĩnh Lịch thứ 4 (1650); Tục Đăng Lục, 6 quyển do Nguyên 
Hiển đời Minh soạn vào năm Vĩnh Lịch thứ 5 (1651); Cư Sĩ 
Phân Đăng Luc, 2 quyển do Chu Thời Ân đời Minh soạn 
vào năm Sùng Trinh thứ 4 (1631), Tục Đăng Tôn Cáo, 12 
quyển do Thông Vấn đời Thanh soạn vào năm Khang Hy 
thứ 5 (1666); Tục Đăng Chính Thống, 42 quyển do Tính 
Thống đời Thanh soạn vào năm Khang Hy thứ 30 (1681); 
Ngũ Đăng Toàn Thư, 120 quyến do Siêu Vĩnh đời Thanh 
soan vào năm Khang Hy thú 32 (1693); Tục Chi Nguyệt 
Lục, 20 quyển do Nhiếp Tiên đời Thanh soạn; Cẩm Giang 


-a7 283 


Thién Đăng, 20 quyển do Thông Túy đời Thanh soạn vào 
năm Khang Hy thứ 11 (1672), Kiểm Nam Hội Đăng Lục, 8 
quyển do Như Thuần đời Thanh soạn vào năm Khang Hy 
thứ 41 (1702). 


Trong các bộ trên, bộ Tục Truyền Đăng Lục, Tăng Tập Tục 
Truyền Đăng Lục và Tục Đăng Lục đều thuộc loại nối tiếp 
“đăng lục” đời Tống. Huyền Cực không hài lòng bộ Ngũ Đăng 
Hội Nguyên, cho rằng “dụng tâm là thiện, nhưng không thể 
tôn sùng bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Luc là mẫu mực không 
thể san hiệu, lại lấy đem vào, như vậy là trùng lặp”. Vì thế 
Huyền Cực “sau khi cắt từ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, bắt 
đầu từ Phản Dương Thiện Chiếu sau Đại Giám (Huệ Năng) 
vài đời, biên soạn tiếp 
đến các đời sau". Tổng 
cộng 11 đời, số người 
khoảng một nghìn, dừng 
ở thời cuối Tống đầu 
Nguyên. Về sau, Văn Tú 
cho rằng do thời gian 
hoàn thành Tục Truyền 
Đăng Lục quá gấp rút 
nên tư liệu thu lục chỉ sơ 
lược, để bổ sung những 
thiếu sót nên soạn Tăng 
Tập Tục Truyền Đăng 
Lục. Bộ Tục Đăng Lục 
của Nguyên Hiên lại tiếp 
tục tăng bổ lần nữa các 
quyển trên. Như vậy, 

кн những thiền sư quan 

| рор бот ngụ tai cio DE trong üa hai đời Nguyên 

tượng Phát. được dung vào пот Nguyên Minh đến thời điểm này 
Phong thử 5, Bc Tống (1082) đã được thu lục đầy đủ, 


294 ча. 


Ngũ Đăng Toàn Thu của Siêu Vinh được сап cứ trên bộ 
Ngũ Đăng Hội Nguyên của Phổ Tế và bộ Toản Tục của Hải 
Khoan đời Thanh, “bó bớt rườm rà, thêm phán chua đủ”, 
mất thời gian khoảng 30 năm mới hoàn thành, là bộ tập 
đại thành các đăng lục, tổng số người hơn bảy ngàn. 


Ngoài các đăng lục, liên quan đến Thién tông sử còn có 
các bộ sau: Thiển Tông Chính Mạch, 10 quyển do Như Cẩn 
đời Minh soạn; Giáo Ngoại Biệt Truyền, 16 quyển đo Lê Mi 
đời Minh soạn; Tri Môn Cảnh Huấn, 10 quyển do Như Cẩn 
soạn; Thién Lâm Bảo Huấn, 4 quyển do Tinh Thiện đời Minh 
soạn; Thión Quan Sách Tiến, 1 quyển do Chu Hoàng đời 
Minh soan; Tóng Món Báo Tích Luc, 93 quyén do Bàn Tích 
đời Thanh soạn; Tông Thống Bién Niên, 32 quyển do Kỷ Âm 
đời Thanh ; Nam Tống Nguyên Minh Thiên Lâm Tăng 
Bảo Truyện, 15 quyển do Tự Tâm, Tính Lỗi đời Thanh soạn, 


Sơn môn chùa Dũng Tuyển, Phúc Châu. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Yêm Hác Đậu Tập, 9 quyển do Tâm Viên, Hảa Liên đời 
Thanh soạn. Những bộ này сё hình thức thể loai không đồng 
nhất, nội dung chú trọng cũng thiền lệch khác nhau. 


Ngoài ra, thời kỳ Minh Thanh cũng có nhiễu ngữ lục của 
các thién sư, Thuộc Lâm Tế tông có Tiếu Nham Тар, 4 quyền 
là ngữ lục của Tiếu Nham Đức Báo; Маі Vân Ngộ Thiền Sư 
Ngữ Lục, 13 quyển, do Đạo Мап biên soạn, là ngữ lục của 
“Thiên Đẳng Viên Ngộ; Hán Nguyệt Tang Thiên Sư Ngữ Lục, 
16 quyển, do Hoằng Trữ biên soạn, là ngữ luc của Hán 
Nguyệt Pháp Tạng; Phổ Tế Ngọc Lâm Quốc Sư Ngữ Lục, 10 
quyển, là ngữ lục của Ngọc Lâm Thòng Tú; Cửu Hội Ngữ Lục, 
Bách Thành Bác Du Lục, Hoàng Giác Мап Thiên Sư Ngữ Luc 
là ngữ lục của Mộc Trần Đạo Mân. Ngữ lục của các thiền sư 
Tào Đậng tông có Vë Minh Huệ Kinh Thiên Sư Ngữ Lue, 4 
quyển, Vô Dị Nguyên Lai Thiên Su Quảng Luc, 35 quyển, 
Vĩnh Giác Nguyên Hién Thiên Su Ngữ Luc, 30 quyến; Trạm. 
Nhiên Viên Trừng Thiền Su Ngữ Lục, 8 quyển. Những ngữ 
lue này là những tư liệu quan trọng để nghiên cứu tư tưởng 
Thién tông thời kỳ Minh Thanh. 


296 ~ 


E, пын Tông Phát дао 


CHỈ NGUYỆT LỤC 


Chỉ Nguyệt Lục toàn thu 32 cuyến, tên dáy đủ là Thủy 
Nguyệt Trai Chỉ Nguyệt Lục, do ойп nhân dời Minh là 
Cà Nhữ Tác biên soạn, đây là tác phẩm do Nho gia uiết 
vé thiên. 


К hi nguyệt” là một ví du thường dùng trong Phật giáo, 

“chỉ” (ngón tay) tượng trưng cho ngôn giáo, “nguyệt” 
(mặt tráng) tượng trưng cho Phật pháp. Vi du này có từ 
Kinh Làng già, quyển 2: "Nhu người ta düng ngón tay dé 
chi mát tràng, nhờ ngón tay mà thấy được mặt trăng, nếu 
xem ngón tay là mặt trăng thì chẳng những đánh mất mặt 
trăng và còn quên mất ngón tay, vì sao vậy? Vì xem ngón 
tay là mặt trăng уйу". Long Thụ trong Đại Trí Độ Luận, 
quyển 9 cũng có vị “Như người dùng ngón tay để chi mặt 
tráng, chỉ cho người mé thấy, người mê nhìn ngón tay mà 
không nhìn mặt trăng, Người chỉ nói: “Ta dùng tay chỉ mát 
trăng, để cho ngươi thấy, sao người lại nhìn ngón tay mà 
không thấy mặt trang?” Cũng như vậy: Ngôn ngữ là ngón 
tay, mà không phải lå nghĩa”. Ngôn ngữ уап tu (ngón tay) 
chỉ là một biện pháp đạy người ta nhận thức Phật pháp 
(mặt trăng), mục đích là lãnh ngộ tỉnh thần Phật giáo, nếu 
chấp trước vào danh tướng ngôn giáo, cho đó chính là Phát 
pháp thì vĩnh viễn không bao giờ lãnh ngộ được. Thiền 


—a 297 


tóng sau khi thành láp dà theo tu tuóng này, phát huy tinh 
thần “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền”. 

Cù Nhữ Tác là học trò của Nho gia đời Minh là Quản Chí 
Đạo (Đông Minh). Quản Chí Đạo dé xướng hòa hợp thống 
nhất Nho Phật, làm cho “Nho không cản Thích, Thích 
không cản Nho”, “Nho không lạm Thích, Thích không lạm 
Nho”. Cù Nhữ Тас chịu ảnh hưởng của thây, rất đam mê 
Phát học nên soạn bộ Chỉ Nguyệt Luc. 


Nội dung của Chỉ Nguyệt Luc là ngón hành của 650 vị của 
pháp hệ truyền thừa của Thién tông từ bảy vị Phật quá khứ 
đến Đại Huệ Tông Cảo. Từ quyển 1 đến quyển 3 là quá khứ 
thất Phật, ứng hóa thánh hiền, Tổ sư Tây Thiên (28 vị Tổ ở 
Tây Thiên); Quyển 4 là sáu vị Tổ ở Đông thổ, từ Đạt-ma đến 


s, Quon Âm cóc củo chùa Kim Son. Trấn Giang, Giang Tô. Chùa Kim Sơn được 
xây vào пот Thiên Gióm thứ 4 đời Lương thời ky Nam Bắc Triều (505). Lương 
Võ Đế Tiêu Diễn từng mở thủy luc doo trường ở dày. 


298 че 


* Sơn môn chùa Kim Sơn. 


Huệ Năng; Quyển 5 đến quyển 30 là từ đời thứ nhất đến đời 
thứ 16 sau Huệ Nàng; Quyển 31, 32 là ngữ lục của Đại Huệ 
Tông Сао. 

Chỉ Nguyệt Luc là tác phẩm viết vë thin của Nho gia, 
không chi chép lịch sử truyền pháp của Thién tông mà còn 
c6 ý giúp người đọc kiến đạo, vì tất cả ngôn giáo đều là 
phương tiện được lập ra để đưa người nhập đạo, như dùng 
ngón tay chỉ để thấy được mặt trăng. Chỉ Nguyệt Lục vừa 
là một bộ đăng lục nhưng lại không hoàn toàn giống như 
đăng lục, vé cách sắp sếp tài liệu cũng như sử dung ngôn 
ngữ, йёи có sức hấp dẫn khá lớn. Đối tượng chủ yếu của bộ 
sách này là tín 4б không xuất gia, đặc biệt là giới trí thức 
phổ thông. Do vậy, Chỉ Nguyệt Lục được lưu truyền rộng 
rãi, đến ngày nay vẫn được độc giả phổ thông, tăng cũng 
như tục yêu thích. Nhưng đo biên soạn chỉnh lý từ các tài 
liệu đãng lục của thời trước nên không thích hợp lắm trong 
việc nghiên cứu học thuật 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Do Chí Nguyệt Luc chỉ viết đến đài thứ 16 sau Huệ Nàng, 
nên Nhiếp Tiên (tự Lạc Độc) đời Thanh soạn tiếp bó Tục 
Chỉ Nguyệt Lục, có nội dung từ đời thứ 17 sau Huệ Năng, 
năm Long Hưng thứ bai đời Tống Hiếu Tông (1164) đến đời 
thứ 38 sau Hué Năng, năm Khang Chiếu mười tám đời 
Thanh Thánh Tổ (1679). Chỉ Nguyệt Luc tuy viết đến đời 
thứ 16 nhưng thực ra đời 16 của các tông Lâm Tế, Tào Động, 
Vân Mân vẫn còn thiếu sót, vì vậy bộ Tục Chỉ Nguyệt Lục 
ra đời thu tập những cơ duyên ngữ cú liên quan, soạn riêng 
thành một quyển Cù Luc Bổ Di, xếp vào đầu sách và từ Nam 
Tóng vé sau, cứ ai chưa rõ sư thừa thì liệt riêng vào một, 
quyển Tòn Túc Tập, xếp cuối, toàn thư 20 quyển. 


300 ч 


2 Thibn Tông Phát giao. 


TỔ CHỨC CƠ BẢN CÚA TÙNG LÂM 


“Tùng lâm” còn được goi là “Thiền lâm” vi Tùng lâm 
thông thường chỉ tự viên của Thiên tông. Nhưng vé sau, 
tự viên cúc tông Giáo, Luật cũng mô phóng quy chế 
Thiền lâm gọi là Tùng lâm. Chữ “Tùng lâm” ý nói là 
tăng chúng hòa hợp lại một nai nhu rừng cây mọc quán 
tụ hoặc có nghĩa là thảo mộc sinh trưởng lề chỉnh để 
biểu thị có pháp độ quy củ. 


rong thời kỳ Thiển tông mới thành lập, tăng chúng đa 
Ts cư trú trong hang động hoặc ở chung trong chùa luật. 
Về sau, đồ chúng ngày càng nhiều nên thường tụ іар lại 
một nơi để tu ћіёл vấn đạo. Bách Trượng Hoài Hải thấy 
tình hình này không hợp với chế độ lễ pháp truyền thống, 
trật tự trên đưới khó phân, đối với việc tru trì thuyết pháp 
có nhiều bất tiện, nên kết hợp với quan niệm luân lý của 
Nho gia để lập ra "Thién си” riêng. Đây là hình thức tối зо 
của Tùng lâm. 

Theo sự phát triển phần thịnh của Thiền tông, đến thời 
Đường mat, Ngũ Đại, quy mà Tùng lâm lớn lên không 
ngừng, thiên viện quy mô lớn bất dáu hinh thành. Bước vào 
đời Tống, việc xây dựng tổ chức Tùng lâm ngày càng hoàn 
thiện, thién tăng cũng thường cư trú tập trung. Tùng làm 
có thiền su danh tiếng trụ trì thường có táng chúng tụ tập 


„м 301 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


nhiều đến vài trăm người. Thời ky Nam Tống, hó phận chủ 
yếu của Phật giáo dán dán chuyển xuống phương nam, 
Tùng làm do thiền su danh tiếng trụ trì сб số lượng tăng 
chúng nhiều trên ngàn người, chẳng han như chùa Vân Си 
а Giang Tây do Viên Ngô Khắc Cán trụ trì, núi Kính Sơn 
ở Chiết Giang của Đại Huó Tông Cáo, chùa Phổ Chiếu ở Tứ 
Châu và chùa Thiên Đồng ở Minh Châu do Thiên Đồng 
Chính Giác trụ trì, chùa Trường Là Süng Phúc à Chân 
Châu до Trường Lô Thanh Liễu trụ trì. 


Chế độ Tùng lâm lúc đầu chỉ lập ra Pháp đường, Phương 
trượng, Tăng đường và Liêu xá. Phương trượng là nơi ở của 
trụ trì (lấy ý từ phòng ngủ của Bá-tát Duy-ma-cật chỉ một 
trượng vuông mà dung lượng vô hạn), Pháp đường là nơi 
thuyết pháp, Тале đường, tức Thiền đường là nơi thiền tàng 
ngày đêm tham thin hành đạo; Liêu xá lập ra "tháp vụ” 
(mười chức), chia ra phụ trách các vụ việc. Bách Trượng 
thanh quy lập ra “thập vụ” chủ yếu dé quản lý toàn bộ sự vụ 
việc làm trong thiên việ. Theo sự cái thiện của kinh 
thiển viện và sự thay đổi hình thức sinh hoạt của thiền 
tăng, chức năng của Tùng lâm cũng thay đổi. Kế từ sau bộ 
"Thién viện thanh quy" soan vào đời Tống, chức thập vụ về 
dai thể đã cố định, các chức này là: “Tứ tri sự" góm Giám 
viện (chủ quản kinh tế tự viện), Duy na (chủ quản nhãn sự, 
hòa hợp tăng chúng), Điển tọa (chủ quán ăn ở), Trực tuế 
(chủ quản hầu hết tạp vụ, tu sửa xây đựng..), "Lue đầu thủ” 
gòm Thủ tọa (vị đức hạnh cao nhất trong thiên tàng), Thư 
trạng (chủ quản văn thư), Tàng chủ (chủ quản Phật kinh 
điển tịch), Tri khách (chú quản tiếp đãi thăm hỏi), Dục chủ 
(chủ quản nhà tám), Khố đâu (chủ quản tài sản kho tàng). 
Do quy mô Tùng lâm về sau càng lớn, gia phong các tông 
cũng khác nhau nên vi trụ trì cũng tùy trường hợp tự lập ra 
các chức vụ khác, vì vậy danh mục chức vụ trong Tùng lâm 
rất nhiều, cấp bậc phân chia cũng rũ ràng hơn, sắc thái tông 


kướn ^ 


Tượng đồng Phổ Hiën cai vci à chùa Von Niên. núi Nga MI, Tổng chiều сао 
74m. Bó-tót mộc бо có-sa, dáu đội tim ашап hai tổng, thôn thói trang 
nghiêm tử bi. 


- 303 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


pháp cũng càng đậm nét. Бау là kết quả của quá trình tiến 
thêm một bước thế tục hóa và thích ứng với xã hội của 
“Thiên tông, 


Trong tự viện Phật giáo, với danh nghĩa là chủ tự viện, 
mỗi vi tru trì truyền dạy giáo nghĩa tông phái mà mình được 
truyền thụ cho người học, vì vậy tự viện vào thời kỳ dàu 
không có vấn để truyền thừa tông phái một cách nghiêm 
cách. Sau thời Đường mat, do vấn đễ truyền y bát của Thiên 
tông, trụ trì tự viện cũng dàn có cách gọi rõ theo từng đời 
(như Thiên Đểng Chính Giác thuộc Tào Động tông là trụ trì 
đời thứ 16 của chùa Thiên Đẳng). Tuy nhiên, đặc điểm của 
tự viện vé ca bản vẫn thay đổi theo tông phái khác nhau của 
vị trụ trì trước và sau, và tông phái của vị trụ trì khòng liên 
quan đến thế đại của tự viện. Từ đời Nguyên, Minh về sau, 
tất cả tự viện déu chia thành ba loại là Thiển, Giáo, Luật, 
các tự viện phải theo đúng không được chuyển đổi, sự liên 
quan giữa tông phái và tự viện dàn dán cá định. Với phương 
thức truyền thừa trụ trì khác nhau, Tùng làm thời cận đại 
chia thành hai loại là “Thập phương” và “Tử tên”. Loại Thập 
phương là thiển viện thỉnh mời (thông qua tuyển cử) thión 
sư danh tiếng ở các nơi về trụ trì, còn gọi là Thập phương 
tùng lâm. Loại Tử tôn là tự viên được truyền theo chế độ sư 
tư tương thừa (thầy truyền đệ từ), còn gọi là Giáp št đã đệ 
viện. Thông qua sự đêng ý của tăng chúng, loại Tử tôn có 
thể đổi thành loại Thập phương, nhưng ngược lại, vë nguyên 
tắc thì không thể đổi từ loại Thập phương thành Tù tón. Nói 
chung, tự viện không được mua bán, nhưng tự viện loại Tử 
tôn qua sự dóng ý của hai bên, trong thực tế cũng có thể 
chuyển nhượng mua bán. Рё khống chế Tùng lâm không 
thuộc tông phái gốc hoặc để giành chức trụ trì, trong lịch sử 
(cho đến thời cận đại) cũng có lúc xảy ra phân tranh. 


304 че. 


ME Thân Tang Phát giáo 


THANH QUY TÙNG ГАМ THỜI САМ ĐẠI 


Thanh quy là quy tắc tổ chức Tùng lâm (ty viên Thiên 
tông) và chương trình hành sự của thiền lăng. Từ sau khi 
Bách Truong Hoài Hải 16р ra, Thanh quy trải qua các 
đời được bà sung thèm dé thich ung обі nhu cầu thuc tế 
duong thoi. Tit dài Minh, Thanh và sau, Thién tóng và 
Tịnh độ tông trò thành hai tông phái chủ yếu của Phật 
giáo, Thanh quy của Tùng lêm trên thực tế đã trà thành 
quy tắc để tự viên Phải giáo tham chiểu tuân theo, 


апр lâm thời cận đại tuân theo quy tác hành sự của 
dicens Trugng Thanh Quy" bán thông hành (Sốc Tu 
Bách Truong Thanh Quy do Đức Huy đời Nguyễn biên soạn 
có chín chương: 1.Chác Hi, 2.Báo Ân, 3.Báo bán, 4.Tón T6, 
5 Tru tri, 6.Lưỡng tự, 7.Bai chúng, 8.Tiết lap, 9.Pháp khí), 
dàng thời quy định tường tàn han một số nói dung trong 
đó, như ở bộ phận chủ yếu là chương 7 Đại chúng, trong 
phản hành sự có “Cộng trú quy ước” để thiển chúng Tùng 
lâm tuân theo. 
Tùng lâm cận đại có rất nhiều quy dinh để thiển chúng 
cùng chấp hành, ở đây chỉ nêu một số điểm cơ bản như sau: 


1, Kết hạ và Kết đông: Kết ha có nguón góc từ Phật 
giáo Ấn Độ, tăng dô Phật giáo Ап Độ cổ vào ba tháng mùa 


= 305 


mưa không được ra ngoài khát thuc để tránh làm hại thảo 
mộc ấu trùng, chi ở trong chùa tọa thión tu hoc, goi là “Hạ 
an cu" hoặc “Vũ an cư”. Phật giáo Trung Quốc tiếp tục 
{тиуёп thống này, gọi là “Hạ tọa” hoặc “Tọa hạ”. Lúc bắt 
đầu gọi là “Kết hạ”, khi kết thúc gọi là “Giải hạ” hoặc “An 
cư cánh" (An cư xong). Thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 
4 đến ngày 15 tháng 7 Âm lịch. 


Kët đông phỏng theo Kët hạ, tập hợp thiên chúng khắp 
nơi trong giang hó đến để chuyên tu thiền pháp, nên gọi là 
“Giang hà hội”. Đây là hình thức do Phát giáo Trung Quốc 
lập ra, thời gian từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 
giêng năm sau. Tùng lâm đời Thanh từng có một lần chỉ 
xem trọng Kết đông mà bỏ Kết hạ, về sau cũng không kiên 
trì, nên Tùng lâm cận đại vẫn 
thực hành Thanh quy “Đông 
tham Hạ giảng” (tức trong kỳ 
Kết đông chú trọng tọa thiên, 
Kết hạ chú trọng giảng thuyết). 
Trong kỳ Kết đông có một hoạt 
động tôn giáo quan trọng, gọi là 
“Dà thión thất” hoặc “Ба thất” 
như thường gọi. “Dá thiên thất” 
là phương thức tu hành đặc thù 
của Trung Quốc, tập trung tọa 
thiển kéo dài trong một kỳ 
hạn, và cứ 7 ngày làm một kỳ 
cử hành thiên hội, từ một thất 
(bảy ngày) đến mười thất (mười 
đợt, mỗi đợt bảy ngày) không 
cố định, mục đích là để thiên 
tăng tăng nhanh sự lãnh ngộ 
trong môi trường và kỳ hạn đặc 
` Tượng Phát bằng đó đời Tùy. dinh. 


306 ч. 


2. Quái đơn: còn gọi là “quái tích", “quải đáp”. “Don” chi 
danh đơn của “lưỡng tu" hai bên đông tây của tăng đường”. 
("Luóng tự” còn gọi là “lưỡng ban”), đây là thin viện mô 
phỏng hai ban văn võ trong triểu đình, dưới trụ trì lập ra 
hai ban đông và tây. Ban đông do người thông việc thế sự 
đầm nhiệm, gọi là “Tri sự”, ban tây chọn người đức hạnh tri 
thức đều cao đảm nhiệm, gọi là “Đầu thủ”. "Tích" là cây tích 
trượng, trượng cao ngang lông mày, đầu bọc thiếc là một 
trong các pháp khí. “quải don" hay “quải tích" có nghĩa là 
treo y bát hoặc tích trượng lên tường dưới danh đơn ở hai 
ban đông tây. Thién tăng do nhu cầu di tham học nhiều nơi 
nên rất trọng việc vân du tứ phương. Thanh quy quy định, 
du phương tăng (vân thủy tăng, hành cước tăng) khi đến bất 
kỳ Tùng lâm nào ёи có thể “quái đơn”, nhưng do hai ban 
chưa liệt kê tên nên phải tạm trú ở Vân thủy đường, đợi treo 


Tông kinh cóc ở chùa Quy Nguyên, Võ Нап 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


đơn, khảo sát xong mới có thé tiến nhập vào Thiển đường, 
gọi là “an thiên”, cùng Kết hạ với thành viên Tùng lâm 
(thường gọi là “thanh chúng”). 

8. Phổ thỉnh: "Phá thỉnh” thinh mời đại chúng tập һар 
lại cùng tham gia làm việc. Đời Dường có không ít thiền sư 
để xướng phương thức kết hợp nông thiển. Thông thường 
các công việc nhu canh tác, hái trà đầu được tiến hành theo 
phương thức phổ thỉnh. Từ đời Tấng vë sau, hình thức tung 
kinh sám hối, cáu phúc siêu sinh dán dán thịnh hành, kinh 
tế Tùng làm rë sang hướng khác, phép phá thỉnh trong 
thực tế chỉ giới han ở một số công việc nhẹ nhàng. Phật 
giáo cận đại đề xướng cách tân, kiến lập “Phát giáo nhân 
gian”, phép phổ thỉnh lại được xem trọng trở lại. Tùng lâm 
cận đại quan niệm tu hành cũng có thể tham gia sản xuất, 
xem lao động sẵn xuất là một trong những Phật sự, từ canh 
tác ruộng vườn, khai khẩn trồng cây cho đến cứu chữa bệnh 
tật, Thién lâm đều mang lại nhiều cống hiến. 


308, 


& Thiên Tông Phát gián 


PHÁP ĐƯỜNG VÀ THIÊN ĐƯỜNG 


Pháp đường còn được goi là “giảng đường”, là nơi thuyết 
giảng Phật pháp và tu hội quy giới. Pháp đường được xây 
dung bắt đầu từ Đạo An đời Bóng Tán. Thời ky Tuy 
Đường, các lông phái Phát giáo lân lượt thành lập, đều 
xem pháp đường là kiến trúc chủ yếu trong tự vién chỉ 
sau Phải điện. Thiên đường обо thời cổ goi là “tăng 
đường” hoặc “рап đường”, cũng là một biến trúc chủ yếu 
trang Tùng lâm. 


ách Trượng Hoài Hải lập ra Thanh quy thiền môn, 

trong đó có quy định không lập Phật điện, chỉ dựng 
pháp đường, xem đó là biểu hiện sự kế thừa Phật Tổ, Quy 
định này đã đưa pháp đường lên địa vị tối cao trong chùa 
thién. Từ thời Tổng Minh vé sau, tự viên Thiển tông dàn 
dàn có khuynh hướng không chú trọng pháp đường mà xem 
trọng Phật điện. 

Trong pháp đường thường bố trí tượng Phật, pháp tòa, 
chuông trống, rèm trướng hoặc bình phong. Pháp ёа còn 
được gọi là Sư tù tòa, trong pháp đường lập buc cao, giữa 
đặt ghế ngồi, dành cho thiển sư thuyết pháp, trước tòa có 
giảng dài. Phía sau pháp tòa cá màn hoặc binh phong, hoặc 
treo tranh sư tử tượng trưng cho thuyết pháp của Phật. 
Trong các bộ đăng luc thường nói “thượng đường thị chủng”, 
đây là nói thiển sư ở pháp đường thuyết pháp khai thị cho 


ЈАР 309 


tăng chúng. Nhung hinh thức khai thị này rất linh hoạt, 
không giống như cách thuyết pháp giảng kinh của các tông 
phái khác (như Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy Thức) 


Chẳng hạn như Nam Tuyên Phổ Nguyện có lần thượng 
đường khai thị như sau: “Vương lão sư (Nam Tuyền tự xung) 
muốn bán thân, ai muốn mua?” Một vị tăng lên tiếng: “Tôi 
muốn mua”. Sư nói: “Không ra giá cao, cũng không ra giá 
thấp, ông làm sao mua?” Vị tăng không đáp được. (Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển 8). Triệu Châu Tòng Niệm 
thuyết pháp có đoạn: *.Phát là phiền não, phiền não là 
Phật” Lúc này có vi tăng hỏi: “Không biết Phật là phiên 
não của ai?" Triệu Châu đáp: “Phật gây phiên não cho tất 
cả mọi người”. Vị tăng hỏi tiếp 
Châu đáp: “Tránh để làm gì?” (Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển 10). Pháp đường của Thiên tông trong một thời 
kỳ thực sự là nơi quan trong để thây và đệ tù khái phát lẫn 
nhau, kích dương thiển pháp. 


“Làm sao để tránh?” Triệu 


Theo Thanh quy của Bách Trượng, tăng chúng vô luận 
nhiều ít cao thấp đều vào hết trong tăng đường, theo thứ tự 
năm kết hạ mà sắp xếp. Trong tăng đường lập trang thờ 
thánh tăng, có thể là Kiều Trần Như, Tân Đầu Lư, hoặc là 


hi Pháp đường 
chùa Hàn San 
ở Tô Chõu, Giang То. 


310. 


КОЖ Thiên Tông Phát gián 


Văn Thù Sư Lợi, Đại Ca Diếp, tùy nghỉ khâng nhất định. 
Thời trước tăng đường kiêm làm trai đường, nên thường 
đặt tượng Tân Đầu Lư. Tân Đầu Lư đứng đầu mười sáu đại 
La Hán, do сё ý khoe khoang thần thông nên bị Phật trừng 
phạt không được nhập Niết bàn mà phải mãi mãi ở lại thế 
gian, vì vậy vấn phải đùng cơm. Truyền thuyết kế Đạo An 
khi chú giải kinh luận, nghi có chó không đúng, đêm nầm 
mộng thấy Tân Đầu Lư bảo cúng đường thức ăn thì sẽ hỗ 
trợ giải thích chỗ nghi ngờ. Vì vậy Đạo Án lập riêng tòa 
cho Tân Đâu Lư để cúng dường, từ đó về sau trở thành lệ 
cố dinh. Năm Đại Lịch thứ tư đời Đường (769), Bất Không 
Tam Tạng tấu thỉnh lệnh đặt tượng Văn Thù Sư Lợi trên 
tượng Tân Đầu Lư, vì vậy vào đời Đường, trong trai đường 
cũng là tăng đường, thánh tăng là Văn Thù Sư Lợi và Tân 
Đâu Lư. Sau khi tùng lâm phát triển mạnh, tăng đường và 
trai đường được tách ra, lăng đường phía tây, trai đường 
phía đóng, cách bố trí này dàn dán trở thành hình thức có 
định của tùng lâm. 


- 31 


TU SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


NHÜNG МНАМ VÀT QUAN TRONG 
TRONG THIÊN TÔNG THỜI САМ ĐẠI 


Chính sách "hỗn dung Phải giáo" trong thời kỳ Minh, 
Thanh đã làm cho ranh giói gita Thiên tông và Tinh 
độ tóng trong thời này bết sức ma hó. Tụ vien Phát 
giáo thời cận đại gân như toàn bộ diu là tùng lâm 
Thiên lông, nhưng thiền lăng lai hấu như không xa rời 
ові pháp môn niệm Phật. 


hời kỳ Thái Binh Thiên Quốc phân đối sùng bái thần 
tượng, bài xích Phật giáo, Đạo gián, phần lớn chùa 
miếu đều bị quân Thái Hình phá hủy, Phật giáo bị đánh 
phá nặng né. Cuối đời Thanh đầu thời Dân quốc, tư trào 
mới nổi lên, Phật giáo lại bị tấn công. Do những nguyên 
nhân này, Phật giáo cận đại chuyển trọng Lâm sang hướng 
nghiên cứu Phật học, muốn thông qua nghiên cứu Phật học 
để “trung hưng Phật giáo", mà thành phán chính trong 
nghiên cứu Phật học đa số là cư sĩ. Riêng trong Thiên tông 
đã lần lượt xuất hiện những thiển sư đạt thành tựu lớn về 
phương diện tư tưởng cũng như thực tiễn. Ở đây xin giới 
thiệu sơ lược vài thiền sư có ảnh hưởng lớn đối vái Phật 
giáo hiện nay. 
- Thiên sư Kính An, họ thế tục là Hoàng, tự Ký Thiền, 
người Tương Đàm, Hó Nam. Năm 17 tuổi (1867) theo hòa 


312% 


L. тии Tong Phát giáo 


thượng Đông Lâm chùa Pháp Hoa, Tương Âm xuất gia, sau 
đến chùa A Duc Vương lễ bái xá li Phật, đốt hai ngón tay 
cúng đường, xưng là “Bát chỉ Đảu-đà” (Dáu dà tám ngón 
tay). Trong đời của mình, Kính An dùng thì văn để kết giao 
với hào kiệt biển sĩ, lưu lại nhiều áng thơ, trong đó có 
những câu nổi tiếng như “Ngã tuy hoc Phật vi vong thế” (Та 
tuy học Phật nhưng chưa quên thế gian), “Quốc cừu vị báo 
lão tăng tu" (Thù nước chưa báo lão tăng then), thể hiện 
lòng yêu nước mãnh liệt, vì vậy được ca ngợi là vị thi tăng 
ái quốc thời cân đại. 


- Thién sư Ứng Từ, học thế tục là Dư, tên Dac, hiệu Chấn 
Khanh, biệt hiệu Hoa Ngiêm tọa chủ, người huyện Hấp, 
tỉnh An Huy. Năm 24 tuổi (1896) theo hòa thượng Minh 
Tính ở núi Phổ Đà sơn xuất gia, sau đến chùa Thiên Đằng 
ở Ninh Ba thụ giới cụ túc, thấy thụ giới là thiên su Ký 
Thiên, đắc pháp nơi thiển su Dã Khai chùa Thiên Ninh là 
đời thứ 42 tông Làm Tế. Vë sau đến chùa Hưng Phúc, 
"Thường Thục hiệp trợ Nguyệt Hà sáng lập đại học Hoa 
Nghiêm. 

- Thión su Thái Hư, ho thế tục là Lữ, tên Cam Sâm, 
pháp hiệu Duy Tâm, người Sùng Dức, Chiết Giang. Năm 16 
tuổi (1904) xuất gia, cũng trong năm này thụ giới cụ túc với 
thiền sư Ký Thiên ở chùa Thiên Đảng, Ninh Ba. Sau khi 
Ký Thiên qua đời, Thái Hư dua ra khẩu hiệu cải cách giáo 
lý, giáo chế, giáo sản, cổ xúy “vận động phục hưng Phật 
giáo”, kiến lập chế độ tăng đoàn mới. Thái Hư còn đưa ra 
nhiều chủ trương mới như “Phật giáo nhân sinh", “Phật 
giáo nhân gian”, “Tịnh độ nhân gian”. Từ sau năm 1949, 
giới Phật giáo thực hành kiêm trọng nóng thión, xem 
“trang nghiêm quốc độ, lợi lạc hữu tình” là trách nhiệm, dé 
xướng “Phật giáo nhân gian”, ít nhiều đều chịu ảnh hưởng 
từ tư tưởng cách tân của Thái Hư. 


— 318 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


- Thiền sư Viên Anh, ho thế tục là Ngô, tên Hoàng Ngộ, 
biệt hiệu Thao Quang, người Cổ Điền, Phúc Kiếp. Năm 18 
tuổi (1805) xuất gia ở chùa Dũng Tuyển, Cổ Sơn, Phúc 
Chàu, thụ giới cụ tác với hòa thượng Diệu Liên. Viên Ảnh 
là thiển sư tông thuyết đều thông, hành giải tương ứng. 
Trước sau đảm nhiệm tru trì các chùa Thiên Đẳng ở Ninh 
Ba, chùa Tuyết Phong ở Phúc Châu, chùa Dũng Tuyên ở Cổ 
Sơn. Trong thời kỳ kháng chiến, Viên Anh từng tổ chức đội 
cứu hó tăng lữ, sở thu nhàn dân gặp nan và đi Nam Dương 
thu góp kinh phí hỗ trợ kháng chiến, 

- Thiền sư Hư Vân, họ thế tục là Tiêu, sơ danh Cổ Nham, 
tự Đức Thanh, người Tương Hương, Нё Nam. Năm 1883 đến 
chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn, Phúc Châu xuất gia, thụ giới 
cu túc với hòa thượng Diệu Liên. Từng tham hoc khắp các 
tùng lâm Kim Sơn, Thiên Đồng, Thiên Ninh. Tru trì qua 
các chùa Dũng Tuyển ở Có Son, chùa Vân Môn, chùa Nam 
Hoa ở Quảng Đồng, văn niên trụ trì chùa Chân Như ở Vân 
Cư sơn, Giang Tây. Công phu thién pháp và khổ hạnh của 
thiên su Hư Vân được giới Phật giáo Trung Quốc và thế giới 
rất kính trọng, là một trong những nhân vật tiêu biểu của 
Thiên tông Trung Quốc thời cận dai. 


314 wa 


R. Thièn Tong Phát да» 


АМН HƯỚNG СОА THIÉN TÔNG 
VỚI THỊ TỪ TRUNG QUÓC 


Dưới sự ánh hưởng của tủ tung Thiên lông và môi 
trường xã hội, tham thiền ngộ dao trở thành một phán 
của đời sống tính thân giới vdn nhân sĩ dai phu bên 
cạnh cằm ky thi hoa. Тас phẩm của những thi si như 
Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Liễu Tóng Nguyên, Bạch 
Cư Dị đều mang dấu án của thiên, nhiều bài thơ thể hiện 
tâm cảnh siêu nhiên thoát tục, mang đây thiền vi. 


bién và tha từ đời Đường vé sau ảnh hưởng nhau rất 

sâu sắc. Cả hai đều cán sự cảm thụ và thể nghiệm vi 
diệu, đều chú trọng ẩn dụ và khái thị sâu xa, truy cầu “ý 
tại ngón ngoại”. Hòa thượng Tri Không bình thơ Trán Та 
Tài có nói: “Nay sơn tăng bình thơ với cư sĩ, cư sĩ luận thiền 
với sơn tàng, vì sao vậy? Vì từ xưa trong cảnh giới mỹ diệu 
của thơ đã có thiền, gọi thơ là thiền, hay thiền là thơ, nci 
thế nào cũng được vậy". Nguyên Hiếu Vấn cũng сб câu thứ 
nói và thién và thơ: "Thi vi thiên khách thiêm hoa cẩm, 
thiên thị thi gia thiết ngọc dao" ý là thơ thêm hoa gấm cho 
thiển khách, thiên là cây “thiết ngọc đao” của thi nhân. 
Qua sự thể nghiệm thiển, những tao nhân mặc khách dùng 
thi từ để biểu đạt thiên lý, và thiên sư thông qua thù xướng 
với văn nhân аёл bày tư tưởng đối với nhân sinh vũ trụ 


- 315 


у Tùng hóc vôn tuyển dó, tranh 

! cüo Tống Нос (1525 ~ ?) đời 
Minh. Tống нас, tự Tngch Môn. 
người Gia Hưng, Chiết Giang, sau 
xuốt gia. phóp danh Tổ Huyền. 
Bức hoa таи sắc thanh nhỏ, bố 
cục thoáng nhưng không bị phán 
tón rới roc. 


Tho Vuong Duy bàng 
bac thién vi. Hai cáu tho 
cüa óng: *Bi dén tán 
nguồn suối, ngồi ngắm 
áng mây trôi” (Hành đáo 
thủy cùng xứ, tọa khán 
vân khói thời - Chung 
Nam biệt nghiệp) thể 
hiện cảnh giới tỉnh thần 
siêu nhiên tự tại, không 
vướng bận trần thế. Ý 
cảnh này bắt nguồn từ tư 
tưởng “nhiệm tính”, “vô 
trụ” của Thiển tông. Bài 
thơ Lộc trại: 


Không sơn bất kiến nhân 
Рап vän nhân ngữ hưởng 
Phản cảnh nhập thâm lâm 
Phục chiếu thanh dài thượng. 


316 че. 


Tam dich: 
Núi vắng người kháng thấy 
Nhưng lại nghe tiếng ai 
Nắng xuyên vào rừng thám 


Trên rêu xanh sáng ngời. 
Hay bài Điểu minh giản: 


Nhân nhàn quế hoa lạc 

Da tĩnh xuân son không 
Nguyệt xuất kinh sơn điểu 
Thời mình thám giản trung. 


Tạm dịch: 


Nhàn trông hoa quế rụng 
Núi xuân lặng đêm thâu 
Trăng mọc chim hoảng hốt 
Кёч vang giữa khe sâu. 


Cũng gợi lên ý cảnh khó có thể ngôn thuyết, chỉ có thể 
thông qua sự thể nghiệm thiền mới có thể diễn tả được, chỉ 
trong sự giao hòa nhất thể giữa con người với vũ trụ mới có 
thể dạt đến. Liễu Tòng Nguyên có bài thơ Giang tuyết đây 
họa ý và thiền vị: 


Thiên sơn điều phi tuyệt 
Van kinh nhân tung điệt 
Có chu thoa lap óng 

Độc điểu hàn giang tuyết. 


A017 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT АО 


Tam dich: 


Chim bay tuyét bóng nghin non 
Dấu người van пёо lối món mù không 
Nón tơi mật lão ngư ông 
Thuyền đơn lạnh lẽo câu sông tuyết dây. 
Bài Trừ Châu {йу giản của Vì Ứng Vật cũng là một bức 
tranh tả ý tuyệt diệu: 
Độc liên u giản thảo biên sinh 
Thượng hữu hoàng ly thám thu minh 
Xuân triêu đái vi vàng lai cấp 
Da độ vô nhân chu tụ hoành. 


Tạm dịch: 


Thuang cho có rũ bên khe 

Trên cành cây гат oanh vé kêu vang 

Mưa xuân kéo sụp chiều tàn 

Thuyén không bóng tự quay ngang giữa dòng. 

Những bài the này tuy không trực tiếp nói về thiển, 
nhưng lại thấm dám chất thiển, ý tượng phong phú, cánh 
giới cao viễn. Ngoài ra cũng có nhiều bài thơ true tiếp dua 
thiền vào thơ nhưng thường lại thiếu ý vị, giá trị nghệ 
thuật không cao. 

Văn nhân si dai phụ không buông bà cuộc sống hưởng thu 
vật chất của thế tục, nhưng đồng thời cũng rất thích tìm lạc 
thú tinh thản cao nhà u huyền. Họ đưa thiên vào thơ làm 
phong phú thêm дё tài và thi tứ, ký thác tâm cảnh trước sự 


318 ча. 


bién huyén сйа thé su, 
nỗi khổ của nhàn sinh 
và truy tìm thé giới lý 
tưởng. Tô Đông Pha 
có câu: "Tam іа hảo 
thi tiêu vinh. dạ, mỗi 
phùng giai xử triểp 
tham thiền” (Tạm 
mượn thơ hay khuây 
nỗi vắng, khi gặp 
đúng chỗ йі tham 
thión) Đối với Tô 
Đông Pha, thơ hay thì 
phải liên quan đến 
thién, vì ý cảnh của 
tha và thiển tương 
thông nhau. Ông có 
bài thơ để trên vách 
chùa Tây Lâm ở Lô 
Sơn: 


vít. Ngư lam Quan Âm. Được 

truyền tù Án Độ vào Trung 
Quốc khoảng đổi Hàn, Tốn, 
Quan Âm Ià М Bó-tót có ảnh 
hưởng lớn nhốt và được tin 
ngưỡng nhiều nhốt trong дёп 
gian Trung Quốc. Theo sự 
thuyên bó sóu tông củo Рф 
giáo. người Trung Quốc dà 
sóng tqo ra nhiêu phóp thôn 
Quan Âm, trong dó Ngu lom 
Quan Âm (Quan Àm xóch gió 
са) là một hinh tương rối quen 
thuộc trong den gion 


- 319 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Hoành khan thành linh trắc thành phong 
Vién cán cao dé các bát dóng 
Bát thức Lô Sun chân diện muc 


Chỉ duyên thân tại thù sơn trung. 
Tạm dịch: 


Nhìn ngang thành nhọn vọt nghiêng cao 
Gần xa cao thấp khác һап nhau 

Chẳng hiểu Lô sơn chân điện mục 

Chi theo thân đặt núi non vào. 


Là Sơn nhìn ngang là dãy núi trải dài, nhìn nghiêng 
thì như ngọn núi cao уйі, xa gån cao thấp đều khác nhau, 
Không biết đâu là chân điện mục của Là Sơn, chỉ vì ta ở 
giữa Lô Sơn. Nhân sinh và vũ trụ bòa nhập thành nhất 
thể, bài thơ cho thấy sự lãnh ngộ thiền sáu sắc của thi 
nhân. Thi phái Giang Tây với Hoàng Đình Kiên đứng đầu 
là thì phái không dùng những ngón từ phổ biến, sáo rỗng, 
thích truy tìm điển có trong kinh Phật, ngữ lục, bình 
thành một phong cách độc đáo. Lit Cư Nhân có nói, chỗ 
hay của thơ Hoàng Đình Kiên “nói theo kiểu thién gia là 
làm rắn chết sống lại” Ciù xà lộng đác hoat”, ý nói thiên 
cơ hoạt bát, thủ pháp cao minh). Trong đời Minh, Viên 
Hoằng Đạo của phái Công An chủ trương diễn tả tính 
linh, “không gồ bó theo khuôn phép, không từ trong lòng 
tuôn ra thì khâng hạ hút”. Ông tự xưng là có kiến giải độc 
đáo đối với thiền, thơ chủ yếu mượn để tài sơn lâm tuyên 
thạch để điễn tả thiển ý, ngôn ngữ mới lạ, trôi chảy tự 
nhién, cao nhã mỹ diệu. 


320 че 


THIÊN SU VÀ THƠ THIÊN 


Thiền su chú trong giải thoát tự tâm, khái phát từ những 
sự viéc nhỏ nhật vi tế trong sinh hoạt thường ngày. Ho 
đặc biệt yêu thích đạt tự nhiên nên tha thiên thường 
dùng những hình tượng chủ yếu như u cốc, sơn tự, hàn 
tùng, cổ bách, bạch ойл, minh nguyệt. để diễn tả tu 
tudng thoát tục uó vi, tịch liều nhàn ha. 


it thời Lục Triều trở đi xuất hiện rất nhiều thi táng, đặc 

biệt là vào hai đời Đường Tống, Thiển tông cực thịnh 
vào thời kỳ Đường Tống, thiển sư tập trung tu hành ở thin 
lâm, họ đưa thiển vào thơ, dùng thơ để diễn tả thiền lý, coi 
đó là một “đại lạc thú”. Có khoảng vài chục thiển sư có thi 
tập truyền thế, và trong nhiều thi thoại, bút ky của các уат 
nhân có thể thấy những giai thoại và bình phẩm vé thở của 
thiên su. 


Thiển tông thời đó lưu truyền chủ yếu ở phương nam, 
nên trong các thi tăng chiếm hơn một nửa là thiển su. 
Thiên sư Hạo Nhiên xuất thân trong gia đình thế tóc sa 
sút, xuất gia từ nhỏ, chuyên tâm hoc thi từ, lúc trung nién 
tham bái nhiều thiển sư. Nhờ cá đủ ba điều kiện địa vị 
gia dinh, thi tài và thión học nën thường giao du với quan 
lai dia phương và khanh tướng si dai phu trong triểu. 
Quyển Nhán thoại luc nói Hạo Nhiên giỏi thơ luật, từng 
ở trong thuyền làm mười mấy bài thơ cổ thé để cầu kiến 


Vi Úng Vật, nhưng không ngờ Vi Ứng Vật xem thường. 
Qua ngày sau viết lại, được Vi Ứng Vật rất tán thưởng, 
nói: "Sao ngài vì đoán bát sở thích của lão phu mà che 
giấu sở trường của minh?" Hạo Nhiên làm rất nhiều thơ, 
có bộ Тг sơn tập, 10 quyển. Trong quyển Thạch lâm thi 
thoại của Diệp Mộng Đắc đời Tống có nói, "thi tàng đời 
Đường, từ giữa đời Đường về sau, có rất nhiều người tên 
tuổi nhưng thơ lại thất truyén.. chỉ còn thấy trong ký lục 
của văn sĩ. Tình trạng này kéo dài đến Quán Hưu, Té Ky, 
thơ họ tuy còn nhưng không thể nói là đủ. Trong đó chỉ 
có Hạo Nhiên là nổi bát nhất, thơ còn đủ 10 quyển, không 
ai hơn được”. Quán Hưu xuất gia năm 7 tuổi, năm Thiên 
Phục đời Đường (901~907) đến Ích Châu được Vương Kiến 
đãi ngộ, ban hiệu Thién Nguyệt đại sư, do đó thi tập 12 
quyển còn lưu truyén có tên là Thién Nguyệt tập. Té Ky 
lúc 7 tuổi chăn trâu ở chùa, dùng nhánh trúc vạch lên 
lưng trâu làm thơ, thường được câu hay, các hòa thượng 
kinh ngạc, khuyên cạo tóc làm tăng. Tế Kỷ tự xưng là 
“yêu thích sóng núi, lười gặp Vương háu", trong bài Tự dé 
сб câu “Chưa từng đưa một chữ để yết kiến Vương hầu”. 


322. 


Tù đời Tống vé sau, Văn tự thiên hung khói, thiên tàng 
cho ràng thién và văn tự không thể thiên trọng bên nào. Bài 
tựa của Tử Bá Chân Khả trong Thạch môn vän tư thiền có 
câu: “Vì thiên như mùa xuân, văn tự thì như hoa, mà nói 
thiển và văn tự là hai sao?” Vì vậy, thiển tăng dùng kệ trình 
tâm, làm thơ trình ngộ đạo trở thành trào lưu thịnh hành. 
Những hài kệ, tụng, ca, quyết trong các hộ đăng lục, ngữ lục, 
và trong Bích nham lục, Thung dung luc, về nghĩa rộng cũng 
đều là thơ thiền, trong số đó có nhiều bài kệ tụng có ý cánh 
cao diệu. Khác Cán có bài kệ ngộ đạo hết sức diễm tình 
nhung thue ra diễn tả thể nghiệm trực giác đối với thiên, 
cảm giác thời khắc ngộ дао: 

Kim áp hương tiêu cẩm tú vi 
Sanh ca tòng lý túy phù quy 
Thiếu niên nhất đoạn phong luu sự 


Chỉ hứa giai nhân дс tự ігі. 


Song Tùng bình viễn dó tranh củo Tiu Mạnh Phủ đới Nguyên. 


„м? 323 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Tam dich: 


Bén búc r&m thàu khái vita tan 

Nhạc say về dío giữa tay nàng 

Phong lưu mát thuở thời trai trẻ 

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng. 
Thiển su Đức Thành có bài Thuyén cư ngụ ý: 

Bách xích ti luân trực họ thüy 

Nhất ba tài động van ba tùy 

Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thục 

Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy. 
Tam dịch: 

Thả tơ trăm thước xuyên dòng nước 

Một làn sáng gan van làn trôi 

Nước lạnh đêm thanh câu chẳng được 

Thuyền vé chở ngập ánh trăng ngời, 


Có thể nói không kém gì những bài sơn thuỷ thi của 
Vương Duy, Liễu Tông Nguyên. 


324 ^. 


Жоп đông Phái gian 


ÁNH HƯỚNG СОА THIÊN TÔNG ĐỐI VỚI 
HỘI HỌA TRUNG QUỐC 


Thiên tông ảnh hường đến hài họa Trung Quấc không chỉ 
à sự thay đổi hình thức hội họa, mà quan trọng hơn là sự 
đột phá vé tu tưởng sáng tác. Nhìn lai hoa dàn їй Đường 
Tống đến Minh Thanh, håu hết những hoa gia lên tuổi 
déu håp thu sâu sắc tư tuóng Thiên tông, hoa phẩm của 
họ, bức nào cũng phẳng phát thiên ý, thiền cảnh. Ngày 
nay, khi thưởng thức những họa phẩm danh ting qua các 
triều đại, nấu không có biến thúc căn bản và thiền học thi 
khó có thể lãnh hội được ў cánh thâm vión trong đó. 


heo sự truyền nhập của Phật giáo, các loại hình nghệ 

thuật cũng được dua vào Trung Quốc, trong đó có hộ 
họa. Trước khi Phật giáo truyền vào, hội họa Trung Quốc 
đã có phong cách nghệ thuật độc đáo, về sau, do ảnh hưởng 
của Phật giáo đã phát sinh sự biến chuyển trọng đại. Từ 
thời Nguy, Tấn, Nam Bác Triều đến Tùy, Đường, tranh dà 
tài Phật. giáo chiếm một vị trí rất quan trọng trong hội họa 
“Trong bê sách Lịch đại danh họa ký của Trương Ngạn Viễn 
có nói đến bích hoa à chùa Phật và dèn miếu Đạo giáo đời 
Đường, ở Thượng đô có hơn 140 bức, ở Đông đô có 20 bức, 
đa số là tác phẩm của các bọa gia đanh tiếng, trong đó 32 
bức của Ngô Đạo Tứ. Nội dung phần lớn là sự tích Phật 
giáo, hiến tướng dà Tinh độ và chân dung Phật, Bó-tát. 


АР 325 


Thi si Vuong Duy 
rüt süng tín Phát 
giáo. Thời làm quan, 
nhüng lüc ránh rói 
viéc cóng óng thuüng 
đến chùa đàm luận 
Phật đạo với các cao 
tăng. Sau loạn An 
Lộc Sơn, Sử Tư 
Minh, ông đã võ tâm 
nơi thế sự, уш với 
cảnh thiển, đưa 
thiển vào thơ ca hội 
họa, làm thay đổi 
rất lớn phong cách 
thi họa của ông. Thơ 
Vương Duy hư ао 
linh diệu, thiên vi 
tràn đây trong từng 
dòng từng chữ. 
Tranh của ông da sỡ 
vẽ sơn thủy, diễn tả 
khí vận là chính, 
dùng kỹ thuật thủy 
mặc tô nhạt, hòa 
quyện tâm cảnh hư 
linh thoát tục với 


Niét-bàn dé. tranh của Ngô Bàn đời Minh. ñ sa 
Вас hoa vẽ cánh tượng lúc Phát nhàp Niét- son thüy tiéu so 
ban. nhân vât rốt nhiều. mỗi ngưỡi аёо có тап mênh mông, hoa ý 
thói sinh động khác nhau. 


và thién tám dung 
hòa nhất thể. Tranh sơn thủy của Vương Duy đã khai sáng 
phong cách hội họa “Nam tông” tiêu sái siêu nhiên, сао viên 
đạm bạc, chú trọng cả ý và cảnh. Tô Đông Pha bình tranh 


326 чы 


„Ж. Tiền Тан Phat giác 


của Vương Duy là "hoa trung hữu thi" (trong tranh có tho), 
"thi" ở đây chính là ý cảnh chịu ánh hưởng của thiên được 
dung nhập vào tranh. Phong cảnh trong tranh Vương Duy 
như cảnh tuyết, đình tạ, đường mòn cheo leo trên vách đá, 
gò bãi thôn xám.. déu đậm dà hương vị sơn dà. Nhà ảnh 
hưởng của tư tưởng nhiệm vận tự nhiên của Thiển tông, 
không gò bó theo trào lưu phổ biến nên hội họa của ông đạt 
đến cảnh giới "đắc tâm ứng thủ, ý đến là thành, tạo lý nhập 
thần, chỉ thú độc đáo”, 


Tuy cũng chịu ảnh hưởng của Phật giáo nhu tranh Phật, 
giáo truyền thống, nhưng tranh sơn thủy của Vương Duy 
mang y nghĩa khác. Tranh Vương Duy là sự sáng tạo độc 
Тар sau khi lãnh ngộ tư tưởng Thiền tông, để tài lấy từ hiện 
thực cuộc sống, biểu đạt tình cảm chân thực, tu tưởng rất 
thâm viễn. Sau Vương Duy, tranh sơn thủy dàn dàn thoát 
khải địa vị phụ thuộc, phát triển thành một thể loại hoàn 
toàn độc lập. 


Bác được chân truyền cüa Vương Duy cá Trương Tảo, 
Vương Hiệp. Trương Тао tự nói “bền ngoài học theo tạo hóa, 
trong thì đắc từ nguón tâm” (ngoai sự tao hóa, trung đặc 
lâm nguyên), tư tưởng này có sự liên hệ nội tại với thuyết 
tâm tính của Thiền tông. Ông thường về cổ tùng khí ngạo 
khói mây, hiên ngang mưa gió, thuận tay mà vë, тас sức 
tung hoành, hoặc cảnh san thủy cao tháp trận trùng, mám 
đá như muốn rơi, suối phun như gám gào, déu từ trong tự 
nhiên mà kỳ diệu độc đáo. Tranh óng được bình luận là 
“không phải hoa, mà thực là đạo уду". Ông dùng bút mực 
đậm nhạt đều từ trong lòng mà tuôn ra, không {и sửa thêm 
chút gi, điều này không nghi ngỡ gi chính là nhà ở công phu 
tu đưỡng tâm tính thiền màn. 


Vương Hiệp, còn được gọi là Vương Мае do giỏi vẽ 181 sơn 
thủy bát mặc. Ông có tính cách pháng khoáng, thích ngao 


2-27 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


du giang há, vé tranh sau khi uống rượu say, thường tat 
muc vẽ tranh, khi cười khi ngám nga, chán dám tay bôi, 
hoặc gạt hoặc quét, chỗ đậm chỗ nhạt, tùy theo hình trang 
mà thành núi non gò dá, thành sông nước, khói mây mưa 
gió, vung tay tùy ý, thoát nhiên cảnh vật hiện lên như tạo 
hóa, nhìn lại thì không thấy vết mực vấy bẩn. Đây có thể 
nói là sự vận dung phong cách hoạt bát tiêu sái tự do của 
Thién tông đến cực chí. 


Thừi Đường mạt, Ngũ Đại, Tống sơ là thời kỳ toàn thịnh 
của Thiên tông, cũng là thời ky tranh sơn thủy “Nam tông” 
bước vào giai đoạn phát triển. Vương Thế Trinh nói: “Tranh 
sơn thủy đến thời nhị Lý (Lý Tư Huấn, Lý Chiều Dạo) là 
một cuộc chuyển biến lớn, đến Kinh, Quan, Dóng, Cu (Kinh 
Hao, Quan Bóng, Bóng Nguyên, Cự Nhiên) lại là một cuộc 
chuyển biến lớn”. Kinh Hạo bác thông kinh sử, do thời Ngũ 
Đại chiến loạn liên miên nên ẩn cư tại Hồng cốc ở núi Thái 
Hàng, thường giao vãng với thién su. Ông tinh về sơn thủy, 
giỏi vẽ dinh núi Ẩn trong mây, sừng süng cao vút, bút mực 
hoành đật, được vưng tung là “họa gia đứng đầu cuối đời 
Đường” (Đường mại chỉ quán). Đại Ngu ở chùa Thanh Liên, 
Nghiệp Đô từng dùng thơ để xin tranh của ông. Quan Đẳng 
thích vẽ cảnh rừng thu núi lạnh, thôn xóm bến hoang, ẩn 
si u nhân. Bộ Tuyên Hóa thu phó bình tranh của ông như 
sau: “Rút càng giản di khí lực càng mạnh, cánh càng ít ý 
càng nhiều”. Phong cách siêu trần thoát tye, cao diệu độc 
đáo này hiển nhiên cũng bắt nguồn từ sự hấp thu tư tưởng 
thiên hoc sáu sắc của hoa gia. Đồng Nguyên giỏi vé sun 
thủy, nhất là viễn cánh mù sương mùa thu, cầu suối, bến 
chài. Tranh của ông có phong cách bình đạm tự nhiên. Dự 
Nhiên là hàa thượng ở chùa Khai Nguyên, đời Nam Đường. 
Ông hoc theo Đồng Nguyên, dat đến cảnh giới cao siêu, 
phong cách phong nhã phiêu dật của tranh ông phần lớn 
nhờ ảnh hưởng của thuyết tám tính Thiên tông. Thiền tông 


328 ` 


КЖ ШЕЛ g Phát giao. 


tuy là tồn giáo, nhưng tinh thần của Thién tông ánh hưởng 
đến nghệ thuật hội họa đã làm cho tranh sơn thủy tách ra 
khối thể loại tranh Phát giáo trang nghiêm, hướng đến sự 
kết hợp hài hòa với đại tự nhiên. 

Lý luận hội hoa thời kỳ Minh Thanh tổng kết lịch sử hội 
họa, chỉ ra sự ảnh hưởng lớn lao của Thiền tông đối với hội 
họa. Đẳng Ky Xương có nói: “Tuổi đến năm mươi mới biết 
phái này (họa phái Bắc tông) thật không thé học, cùng như 
thiền dinh, tích kiếp mới thành Bó-tát, chẳng thể như ba 
nhà Bóng, Cự, Mã (Đồng Nguyên, Cự Nhiên, Më Phó) có 
thể sièu nhập thẳng vào cána giới Như Lai". Lý Bach Hoa 
nói: “Việc vẽ tranh bát tất truy tìm quái lạ, không cán phải 
tuân theo quy cách, mà phải từ trong tám mà vë ra". Thạch 
Đào, pháp đanh là Nguyên Tế, trực tiếp dùng kiểu nói của 
thièn sư, vé tranh phái “trong biển mực lập định tinh thần, 
đưới ngọn bút tạo ra sự sống, trên bức họa đổi thay mao 
cất, từ trong hỗn dàn phóng quang minh”. Sự hưng thịnh 
suy tàn của Thiên tông cũng ánh hưởng đến hoa đàn, thời 
kỳ Minh Thanh Thiên tàng suy vi, trên họa đàn cũng 
không có danh gia lừng 18у, khiến cho “đại giang nam bắc, 
không có ai hơn Thạch Đào”. 


„м? 2329 


CỔNG HIẾN СОА HÔ THÍCH 
ĐỐI VỚI THIÊN HỌC 


Từ năm 1924, Hó Thích khói soạn quyễn Trung Quốc 
Thiền Tông Sử, lập tức cám thấy húng thú dac biệt đối 
обі một vài nhân оа? và sự kiện quan trong trong thời ky 
đầu của Thiên tông uà ông đã tiến hành nhiều khảo cứu 
công phu. Cho đến vàn niên, nghiên cứu lịch sử Thiền 
tông vån chiếm một vi trí quan trọng. Trong toàn bộ tác 
phẩm của Hà Thích, nghiên citu liên quan đến thiên học 
chiếm một số lượng không ü. 


lháng 9 nám 1926, Hó Thích tham gia hội nghị ở Châu 

Âu, phát hiện trong Thư viện quốc gia Paris bản chép 
tay (tả bản) ba quyển ngữ lục của Thần Hội mà Paul Pelliot 
lấy từ động Đôn Hoàng, sau đó lại phát biện ở Viện bảo 
tàng Anh quốc (The British Museum, London), quyển Đến 
Ngộ Võ Sinh Bát Nhã Tụng của Thần Hội cũng là tả bản ở 
Đôn Hoàng do Aurel Stein lấy di. Năm 1927 Нё Thích về 
nước, lúc đến Tokyo, qua các hoc giá Nhật Bản ông biết 
được tả bản Đôn Hoàng quyển Đàn Kinh được luu trữ ở 
Viện bảo tàng Anh quốc. Sau đó, Hó Thích tiến hành hiệu 
chỉnh, so sánh Thần Hội Ngữ Lục và Đàn Kinh bản Đôn 
Hoàng, đến năm 1930 cho xuất bán quyển Thần Hội Hòa 
Thượng Di Tập. Về sau, Hồ Thích nhớ lại giai đoạn này có 
Ảnh hưởng lớn lao của sự kiện phát hiện này thật 


330 e 


không thé ngờ được, là vi 
nó dán đến việc phải viết 
lại toàn bộ lịch sử Thiên 
tông từ đầu”. (Tự truyện Hó 
Thích). Những lời này tuy 
có phần quá khích, nhưng 
phát hiện của Hỗ Thích 
thật sự đã có ảnh hưởng 
quan trọng đối với những 
nghiên cứu sau này 

Trước và sau khi Hồ Thích 
qua đời, hàng loạt vấn để liên 
quan đến ai là tác giả Đàn 
Kinh, địa vị của Thần Hội và 
lịch sử Thiên tông sơ kỳ đã Hà Thich 


được thảo luận 


iu rộng 

Không chỉ những học giả Trung Quốc mà các học giả Nhật Bản 
như Vũ Tinh Bá Tho (Ui Hakuju) Linh Mộc Đại Chuyết 
(Daisetz Teitaro Suzuki) Liễu Điển Thánh Sơn (Yanagida 
Seizan), Quan Khẩu Chân Đại (Sekiguchi Shindai), Nhập Thi 
Nghĩa Cao (Iriya Yoshitaka).. cũng dua ra những quan điểm 
riêng. Những năm gần đây, học giả Trung Quốc ngày càng 
hứng thú nghiên cứu Đàn Kinh và Thân Hội Ngữ Lục. Với nỗ 
lực của các học giả trong và ngoài Trung Quốc, việc nghiên cứu 
Thiên tông dà đạt được trình độ khá cao. Cần phải thừa nhận 
rằng, tình hình phát triển rực rỡ này có thể truy ngược đến sự 
kiện phát hiện tả bản Đôn Hoàng và công sức nghiên cứu hiệu 
đính bước đầu những tư liệu này của Hồ Thích. Ở phương diện 
này, Hà Thích là người có công lao khai phá đầu tiên 


Sau khi quyển Thần Hội Hòa Thượng Di Tập xuất bản, 
một số học giả Nhật Bản dựa theo các tài liệu được cung 
cấp trong quyển này, lần lượt phát hiện thêm một số tư liệu 


- 331 


mới. Năm 1932, Thạch Tinh Quang Hùng phát hiện một 
phần quyển Thần Hội Hòa Thượng Ngữ Lục tả bản Đôn 
Hoàng. Năm 1934, Daisetz T.Suzuki, Rentaro Кода tham 
chiếu bản của Hô Thích, lấy bản của Thạch Tỉnh Quang 
Hùng hiệu đính rồi cho xuất bản. Năm 1957, Nhập Thỉ 
Nghĩa Cao phát hiện một bản tương tự từ tư liệu Đôn 
Hoàng do Aurel Stein lấy về nước Anh, đầu bản này có môt 
bài tự ngắn, dé là “Nam Dương hòa thượng vấn đáp tap 
trưng nghĩa”. Như vậy đến hiện nay, Thần Hội Ngữ Luc có 
tất cả ba tả bán Đôn Hoàng. 


Giới học giả khi thảo luận vé thiên học, hầu như không 
có ngoại lệ đều phải dé cập đến quan điểm, tư liệu về Thiển 
tông sử của Hồ Thích. Hồ Thích để lại những tác phẩm đã 
dẫn đến không ít tranh luận như “Từ bản dịch nghiên cứu 
thiên pháp Phật Giáo”, “Luận về cương lĩnh Thién tông sư”, 


Wý Đợi bát-niét-bón kinh, bản ở động Đôn Hoàng, tinh Cam Тас. là di våt đời 
Lục Triều 


332 ча. 


А тнр Tong Ра giáo 


“Thế hệ Thiên tông thời đại Bach Cu Di", “Thiền hoc cổ sử 
khảo”, “Вӧ-аё Đạt-ma khảo”, “Lãng-già tông khảo”, “Đàn 
Kinh khảo”, “Sự phát triển của thiên hoc Trung Quốc", “Một 
quan điểm mới về Thiển tông sử”, “Hà Trạch đại sư Thần 
Hội truyện”. Xuất phát từ “hoài nghỉ”, dùng phương pháp 
“khảo chứng”, những tác phẩm này đưa ra rất nhiều kết 
luận võ đoán rất khó được mọi người chấp nhận. Nhưng 
kháng thé phủ nhận, những khảo chứng пау của Hó Thích 
vẫn có giá trị học thuật nhất định, có ý nghĩa khái phát đồi 
với nghiên cứu ena những người di sau. 

Hà Thích đưa ra nhiều quan điểm khác hàn với truyền 
thống, chẳng hạn như qua khảo chứng cho rằng, “tước bỏ 
thần thoại, khảo chứng sử liệu, không thể không thừa nhận 
Đạt-ma là một nhân vật lịch sử, nhưng sự tích của Đạt-ma 
hoàn toàn không quan trọng đến mức như trong truyền 
thuyết". Нё Thích nói rằng vào thời Đạo Tuyên “hoàn toàn 
không có sự kiện Đạt-ma gặp Lương Vũ Đế, cũng không có 
chuyện thần thoại như bẻ một nhành lau vượt sông, có thể 
thấy vào giữa thế kỷ 7, những truyền thuyết này chưa từng 
xuất hiện”. (80-02 Dat-ma khảo, Hỗ Thích vàn tón tam táp, 
quyển 4). Ở một số vấn dé cụ thé trong nghiên cứu lịch sử 
Thiển tông, phán lớn quan điểm của Hà Thích là sai làm, 
nhưng cũng có vài trường hợp ёпд đưa ra kết luận phù hợp 
với sự thuc. Hồ Thích từ rất sớm đã chỉ ra sự khác biệt giữa 
Thiền Trung Quốc và Thiên Ấn Độ, cho rằng chỉ đến thời 
đại Huệ Nàng, Mã Tổ Đạo Nhất mới có thé nói là thực su 
Tinh thành Thién Trung Quấc. Hà Thích cho ràng su hưng 
khái của Thiên tông là “mật cuộc vận động rất vĩ đại” của 
sự Trung Quốc hóa Phật giáo. Từ góc độ tư tưởng sú, ông chỉ 
ra, tư tưởng Nho gia truyền thống Trung Quốc là nhập thế, 
khác với chủ nghĩa xuất thé của triết bọc Àn Độ, đo đó “sau 
khi Trung Quốc hóa, giản đơn hóa Phật giáo thì mới có Lý 
hoc Trung Quốc” CMột quan điểm mới về Thiền tông sử), 


IR 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


SU NGHIỆP TRUYÉN ВА THIÊN HỌC 
CÜA DAISETZ T. SUZUKI 


Daiselz Teitaro Suzuki (Linh Mộc Dai Chuyét Trinh 
Thai Lang) là bác dai su thién học thời cận đại lừng 
danh б eá phương Đông và phương Tây. Hai bộ Linh Mộc 
Đại Chuyết Toàn Tập (31 quyển) và Linh Mộc Đại 
Chuyết Di Tập (12 quyển) dé lai cho hậu thế là cổng hiến 
lớn của ông đối uới thiên bọc, 


-T.Suzuki sinh năm 1870 ở Kim Trạch (Kanazawa), quận 

Thạch Xuyên (Ishikawa), Nhật Bán. Nám 1887 học 
trung hoe chung với Tây Dién Ky Đa Lang (Nishida Kitaro). 
Năm 1891 di Báng Kinh (Tokyo) hoe trường Đông Kinh 
chuyên môn học hiệu là tiên thân của dai học Táo Đạo Điền 
(Waseda University), cũng trong năm này ông đến chùa Viên 
Giác theo học Kim Bác Hàng Xuyên (Tmakita Kosen 1816- 
1892) rất dam mé tham thiển. Năm sau, Kim Bác Hồng 
Xuyên qua đời, ông theo hoc Thích Tông Diễn (Shaku Soen 
1859-1919), tiếp tục tham thién. Trong thời gian này, theo lời 
khuyên của Nishida Kitaro, ông vào học trường Đông Kinh 
dé quốc dai hoc (Viện đại học Hoàng gia Tokyo). 


Năm 1893, Hội nghị tôn giáo thế giới (Worlds 
Parliament of Religions) được tổ chức ở Chicaga, Mỹ. Thích 
Tông Diễn được mời tham dự đã cho phép D.T.Suzuki di 


334 wa 


4 Tin dó Phối giáo Nhật 
' Bán lễ bál mộ của Tổ 
khơi sóng Tào Động tông 
Đông Sdn Lương Giới ó 
chùa Phổ Lợi. Giong тау. 


cùng, đảm nhiệm việc phiên dịch tiếng Anh. Năm 1897 
D.T.Suzuki theo lời mời đến Mỹ dịch các tác phẩm kinh 
điển chữ Hán như Lão Tử Đạo Đức Kinh, Đại Thừa Khởi 
Tin Luận sang Anh ngữ, và xuất bản quyển Đại Thừa Phật 
Giáo Khái Luận (Outlines of Mahayana Buddhism). Năm 
1909 về nước, làm giáo sư Anh văn ở Học tập viện đại học 
(nay là Gakushuin University), kiêm nhiệm giảng sư ở Viện 
đại học Hoàng gia Tokyo. Năm 1991, Thích Tông Diễn qua 
đời, Suzuki ngừng tham thiền, rời Học tập viện, đảm nhiệm 
chức giáo sư ở đại học Đại Cốc (Otani University) ở Kinh 
Đô (Kyoto), đồng thời lập “Đông phương Phật giáo học hội” 
ở đại học này, phát hành tạp chí Phật giáo Đông phương 
phát hành hàng quý, duy trì được hơn 90 năm. Năm 1933 
do quyển Nghiên cứu kinh Làng-già (Studies in the 
Lankavatara Sutra), ông được nhận học vị tiến sĩ văn học. 
Năm 1936 sang Luân Đôn tham dự Đại hội thể giới về tín 
ngưỡng, sau đại hội ông thuyết trình về “Thiển và văn hóa 
Nhật” tại các dai học Anh, mùa thu trong năm, ông cũng 
giảng chuyên đề này ở các đại hoc My. Từ năm 1950 đến 
1958, ông giảng dạy khóa trình “Thiền và Hoa Nghiêm” ở 
các dại học Mỹ. D.T.Suzuki qua đời vào năm 1966. 

Tác phẩm chủ yếu của D.T. Suzuki gồm có Thiền học nhập 
món (An Introduction to Zen Buddhism), Chủ nghĩa thần bí và 


- 335 


Thién (Shimpi shugi to zen), Thión và уап hóa Nhàt Bàn (Zen 
and Japanese Culture), Sóng Thién (Living by Zen), Tùy bút 
Thién (Zuihitsu: Zen), Vấn đáp Thiền và Ngộ (Zen mondo to 
satori), Thiền Luận (Essays in Zen Buddhism), Nghiên cứu lịch 
sử tư tưởng Thiền (Zen shisoshi kenkyu), Thiền và Phân tâm 
học (Zen-Buddhism and Psychoanalysis — viết chung với Erich 
Fromm và Richard De Martino). D.T. Suzuki vào thời văn niên 
sóng ở Liêm Thương (Kamakura), sáng lập Tùng Cương văn 
khố, chuyên dịch những kinh điển, thiền thư ra Anh ngữ. 
Phần lớn tác phẩm của ông đều được viết bằng Anh ngữ, do đó 
tạo ảnh hưởng lớn ở phương Tây, bộ Thiền Luận (quyển 1 toàn 
bộ đã được dịch chữ Việt) xuất bản năm 1927 được xem là mốc 
khởi đầu Thiền tông truyền sang phương Tây. 


Daisetz T. Suzuki (người thứ hơi tù phải quo) và Lỗ Tán đứng bên tay phái 
D T Suzuki 


К Din Tong Phải giáo 


Với công phu thión hoc lai tinh thông Anh ngữ, D.T. 
Suzuki trở thành nhân vật kiệt xuất truyền bá văn hóa 
phương Đông (Phật giáo Dại thừa, đặc biệt là Thiền) sang 
thế giới phương Tây, có danh tiếng rất lớn trong giới học 
giả phương Tây. D Т. Suzuki giñi sử dụng Anh ngữ một cách 
đơn giản rõ ràng để diễn dat tư tưởng thiền vốn rất khó lý 
giải, khơi dẫn hứng thú đối với thiển cho người phương 
Tây. Ông dùng thủ pháp diễn thuyết nhẹ nhàng thú vị để 
trình bày những tư tưởng tỉnh túy của thiền và ý nghĩa sâu 
xa của cuộc sống, làm cho nhĩíng người có bối cảnh уап hóa 
khác biệt cũng có thể biểu và tiếp nhận thiền học. Sự thịnh 
hành của phong trào tham thión ở phương Tây liên quan 
hết sức mật thiết với nỗ lực của các học giả phương Đông 
như D.T. Suzuki. Do cống hiến lớn ở phương điện này, năm 
79 tuổi ông được nhận Huân chương Văn hóa của Thiên 
hoàng năm 94 tuổi vinh dự nhận kỷ niệm chương 
Rabindranath Tagore của Hội Á châu, Аъ Рё. 


Мыл lai cuộc đời của D.T. Suzuki, bát đầu từ ngày theo 
hoc Kim Bác Hồng Xuyên năm 21 tuổi, ông đã quyết tâm 
theo sự nghiệp Phát giáo. Quá trình mấy mươi năm tham 
thiển kiên trì giúp ông có được sự thể nghiệm sâu sắc đối 
với thiên. Là một thiên giả nhiệt thành, ông có một tín 
ngưỡng tôn giáo sâu xa từ nội tâm. Do vậy, dù tác phẩm 
của ông đầy những phân tích sâu sắc về cơ chế tâm lý đối 
với thiền, đạt được nhiều thành tuu nghiên cứu xuất sắc, 
nhưng xét cho cùng thì những điều đó vẫn xuất phát từ tư 
duy nội tỉnh của một tín đổ, từ sự khẳng định nhiệt thành 
đối với những giá trị của Thién tâng. Trên cơ зб tâm lý đó, 
Suzuki thường giới thiệu, tán dương thién với phuong thức 
quá dé cao, đến mức xem thién như là tinh túy duy nhất 
của văn hóa phương Đông để ca ngợi, và kết quả đương 
nhiên khó làm cho người phương Tây có được nhận thức 
toàn diện, hoàn chỉnh về văn hóa phương Đông. 


—a 337 


САС ТОМО PHÁI THIÊN TÓNG NHẬT BÁN 


Thiên tông Nhật Bán có ba lông là Lâm Tế tông, Tào Động 
tông và Hoàng Ва tóng. Thiền tông được thành lập ở Nhật 
Bản hai muộn, đến thời đại Liêm Thương (1199 ~ 1333), 
Thiên tông mới chính thức thành lập. Vào đời Đường, 
trong số người Nhật đến Trung Quốc câu học ішу có không 
it người học thiên (nhu Dao Chiếu), và cũng có thiền su 
Trung Quốc sang Nhật truyền thiền pháp (như Nghĩa 
Không), nhưng họ đều chua thành lập được tông phái. 


ăng nhân người Nhật là Vinh Tây đến Trung Quốc hoc 

Phát hai lán vào năm 1168 (năm Càn Đạo thứ tư, Nam 
Tống) và năm 1187 (năm Thuần Hy thứ 14). Vinh Tây 
tham hoc thiền sư Hư Am Hoài Sướng à chùa Van Niên tự, 
núi Thiên Thai, được truyền tâm ấn tông Làm Tế. Về sau 
Hoài Sưởng dời qua Thiên Bóng, Vinh Tây di theo hầu hạ 
tham học, đến năm Thiệu Hy thứ hai (1191) được y cụ án 
tín. Sau khi về nước, Vinh Tây truyền bá Thién tông, sáng 
lập Lâm Tế tông Nhật Bán. 

Đệ tử tái truyền của Vinh Tây là Đạo Nguyên vào năm 
Gia Định thứ 16 (1223) đến Trung Quốc, lần lượt đến Thiên. 
Đẳng sơn, Kính sơn, Thiên Thai sơn, được thiển sư Thiên 
Bóng Nhu Tịnh thuộc Tào Động tông ấn khả. Sau khi về 
nước, Đạo Nguyên hoằng dương Thiên tông, sáng lập Tào 
Động tông Nhật Bản. 


338 "Ww, 


„Ж Thièn Tang Phát pido 


Nhật Bản vào thời đại Nam Bác Triều (Nambokucho) và 
thời đại Thất Binh (Muromachi) (1333 ~ 1600) chiến tranh 
liên miên, xã hội loan lạc, một số tóng phái Phật giáo Nhật 
Bản hưng thịnh từ thời đại Liêm Thương (Kamakura) bát 
đầu suy yếu, nhung Lâm Tế tóng và Tàn Bóng tông lại phát 
triển và hưng khởi, những caa tăng của hai tông này được 
sự kính trọng và ủng hộ của giới mạc phủ tướng quân và 
Võ SĨ. 

Trong thời Nam Bác Triểu, Làm Tế tông Nhật Bản xuất, 
hiện hai đại cao tăng là quốc sư Mộng Song và quốc sư Đại 
Đăng. Mông Song hiệu Sơ Thạch, là cháu chín đời của 
Thiên Hoàng Vũ Đa, sau khi xuất gia theo thión sư Vô Ân 
ở chùa Kiến Nhân tham thiển, về sau theo học thiển sư Cao 
Phong ở chùa Vạn Thọ được truyền tâm ấn. Do học thức 
uyên Бас nên được Thiên Hoàng Đề Hà rất kính trọng, sắc 
phong làm quốc sư. Đại Đăng hiệu Diệu Siêu, tự Tông 
Phong, năm 20 tuổi theo thiên sư Phật Quốc xuất gia, sau 
theo hoc quốc su Đại Ứng được дас ngộ. Đại Đăng từng làm 
lễ quy y cho hai vị Thiên hoàng là Hoa Viên và Hậu Đề Hà. 
Sau khi Thiên hoàng Hậu Đề Hồ đời xuống phương nam ở 
Cát Dã, Đại Đăng cũng trở thành quốc su Nam Triểu, danh 
tiếng ngang hàng với quốc su Mộng Song ở Bắc Triều. 

Ngoài hai tông Làm Tế và Tào Động, Thiên tông Nhật 
Bản vào thời đại Giang Hộ (1760 ~1888) lại có thêm Hoàng 
Bá tông. Người sáng lập Hoàng Bá tông là Ấn Nguyên 
Long Ky, thiên su Trung Quốc đời Minh. Do thiên sư Nhật 
Bản là Раі Nhiên ở chùa Hưng Phúc, Trường Kỳ thinh mài 
nhiều lần, vào năm Thuận Trị thứ 11 đời Thanh (1654), 
thiền sư Long Kỳ đến Nhật Bản. Long Kỳ kiến lập chùa 
Vạn Phúc, ở núi Hoàng Bá, Vũ Trị, Kinh Đô, được tôn là 
Sơ tổ tông Hoàng Bá. Từ khi được thành lập, Hoàng Bá 
tông được giới Phật giáo Nhật Bản hưởng ứng rất mạnh, 


-x~ 338 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHAT GIAO 


ngay cả những thión tàng thuộc hai tông Làm Tế và Tào 
Động cũng chuyển sang học tông Hoàng Bá. 

"Thiên tông Nhật Bản bát nguồn từ Trung Quốc, là sự 
nói tiếp và phát triển Thién tông Trung Quốc. Tư tưởng 
và phong cách các tông phái Thiển tông Nhật Bản vẻ cơ 
bán duy trì đặc trưng của Thiền tông Trung Quốc. Kiến 
trúc thiển tự, cách bài trí thiển đường đều mô phỏng 
thiên viện Trung Quốc, sinh hoạt hàng ngày của thiền 
tăng cũng theo như Trung Quốc. Ngữ lục khai thị của 
thiển sư Nhật Bán pha lẫn những dụng ngữ thời Tống, 
Minh, kết. hợp tham thiển và niệm Phật, hàng ngày dùng 
Hán ngữ, tụng kinh theo Hán ат trở thành thanh quy của 
tông Hoàng Bá. Những chùa thuộc tông Hoàng Bá đến 
hiện nay vẫn duy trì phong phạm của thiển lâm cận đại 
Trung Quốc. 


340 Ww. 


S niin Tong Phát giáo 


CÓNG HIẾN CÜA MINH АМ VINH TÂY 
VỚI THIÊN TÔNG NHẬT BÁN 


Vinh Тау, hiệu Minh Am, được phong là “Thiên Quang 
quất si”, người ở BỊ Trung (Bitchu), hiện nay là Cương 
Son (Okayama), là thiên su sảng lập Làm Të tóng ở 
Nhật Bán. 


inh Тау xuất gia từ nhà, thụ giới ở giới đàn núi Tỉ Оце. Мато 

19 tuổi (1159) theo pháp sư Hữu Biện ở núi Ti Duệ hoc giáo 
nghĩa Thiền Thai tông, đẳng thời theo pháp sư Cơ Hào học Mật. 
giáo và theo pháp sư Hiển Ý thọ phép quán đảnh Mật giáo. 
Nhật Bản năm Nhân An thứ ba (1168), Vinh Tây đi thuyên đến 
Minh Châu (nay là Ninh Ha), Trung Quốc, sau đó đến núi Thiên 
Thai chiêm bái linh thánh cổ tích. Năm này, Vinh Tây dem vé 
nước hơn 30 bộ điển tich chương só Thiên Thai tông, sau này 
“Diệp Thượng phái” của Mật giáo Nhật Bản tôn Vinh Tây làm 
Tổ su. Nhật Bản năm Văn Trị thứ ba (1187), Vĩnh Tây lại di 
Trung Quốc lần thứ hai, đến chùa Vạn Niên ở núi Thiên Thai 
bái kiến thiên su Hư Am Hoài Sướng. Hư Am là đích tôn đời 
thứ 8 phái Hoàng Long thuộc tông Làm Tế, trong giới Thiển 
tông có danh vọng rất cao. Hư Am về sau dời qua núi Thiên 
Đồng, Vinh Tây cũng đi theo phụng tri. Vinh Tây quay vé Nhật. 
Bản vào năm Thiệu Hy thứ hai, Nam Tổng (1191). 


- 341 


Sau khi vé nước, Vinh Тау ra sức truyền bá thién pháp 
tông Làm Të. Đầu tiên kiến lập chùa Báo Án ở Trúc Tiên 
(nay là Phúc Cương), sau đó lập chùa Thánh Phúc ở Bác Da 
Tân (cảng Hakata), người bón phương kéo đến học thién 
rất đông, Do bị tín dó Thiên Thai tông công kích, Vinh Tây 
viết hai bộ Xuất Gia Đại Cương và Hưng Thiển Hộ Quốc 
Luận để phán bác lai, từ đó danh tiếng vang xa. Không lâu 
sau, thiển Lâm Tế của Vinh Tây được sự tín phụng và ủng 
hộ của mạc phủ Liêm Thương, tướng quân Nguyên Lại Gia 
kiến lập chùa Kiến Nhãn ở Kinh Đô, an trí ba tông Thiên, 
Chân Ngôn, Thiên Thai. Vinh Tây dung hợp tư tưởng của 
ba tông, hình thành Lâm Tế tông Nhật Bản. 


Sau khi Vinh Tây qua đời, Lâm Tế tông Nhật Bản tiến 
vào thời ky hưng thịnh. Đệ tử của Vinh Tây có Hành Dũng, 
Vinh Trióu. Thoái Canh 
Hành Dũng trú ở chùa Kiến 
Nhân và chùa Vạn Phúc, nỗ 
lực phát dương sự nghiệp 
Vinh Tây đã khai sáng. Đệ 
tử của Hành Dũng là Đại Yết 
Liều Tâm dựa vào quy chế 
Thién tông Trung Quốc hoàn 
thành lễ nghi của tông Lâm 
Tế Nhật Bản. Thích Viên 
Vinh Triểu sau khi được 
truyền tâm ấn từ biệt Vinh 
Tây, đến Quan Đông hoằng 
dương tông Lâm Tế, ở nơi 
này có danh tiếng rất cao. 


Khi Nam Tống sụp đổ, 
nhiều thiển sư Trung Quốc 


Tháp xế-J| сһоо A-dục vương ở qua Nhật Bản dé tránh loan 
Ninh Ba, Chiết Giang 


342 че. 


AE, Thới fang Phát giáo 


lạc, đây là cơ hội để Thiên tông Nhật Bản phát triển 
nhanh chóng, дап dán có được dia vi ưu thế trong các tàng 
phái Phát gíáo. Nám 1246, thión su Trung Quóc Lan Khà 
Đạo Long thuộc phái Dương Ky của Làm Tế tông đến Nhật 
Bản, được sự sùng kính của cả hai giới tăng tục, rất nhiều 
người đến quy y, là thiển sư có công lao khá lớn đối với việc 
thúc đẩy Thiàn tâng Nhật Bản phát triển. Đạo Long qua 
đời, Thiên hoàng Quy Sơn ban tặng thụy hiệu là Đại Giác 
thiển su. Sau Đạo Long còn có nhiều thién su Trung Quốc 
trí danh sang Nhật truyền bá thión pháp tông Lâm Tế, 
đóng vai trò quan trọng giúp Thiên tông Nhật Bản phát 
triển nhanh chóng. 


— 343 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


ĐẠO NGUYÊN - TỔ KHAI SÁNG TÔNG 
TÀO ĐỘNG NHẬT BẢN 


Đạo Nguyên Hi Huyền là Tổ khai sáng Tào Động lông 
Nhật Bán. Đạo Nguyên xuất gia vào năm 18 tuổi (1212) tu 
học gido nghĩa Thiên Thai lông. Về sau, Đạo Nguyên đến 
chùa Kiến Nhân bái biến thiền su Vinh Tây, chuyển qua 
tu tập Thiền lông. Sau khi Vinh Тау qua đời, Đạo Nguyên. 
theo học đè tử của Vinh Tây là Minh Toàn, Năm 1223, 
Dao Nguyên cùng Minh Toàn di Trung Quốc, đến núi 
Thiên Bóng theo học thiên su Như Tịnh là Tổ đời thứ 13 
của Тао Động tóng, được tuyền y pháp tông Тао Động. 


au khi quay về Nhật Bán, Đạo Nguyên khai đường 

thuyết pháp, Thiên hoàng Tứ Điều ban ngạch hiệu chùa 
là "Hung Thánh Bảo Lâm Thiên Tự". Sau này Đạo Nguyên 
kiến lập chùa Vinh Binh ở Việt, Tiền (nay là Phüc Tỉnh) 
đến ngày nay là hội sở của Tào Động tông. 

Thiên pháp mà Đạo Nguyên được truyền thụ ở Trung 
Quếc là Mặc chiếu thiên của Tào Động tông, nón Đạo 
Nguyên hoàng dương thión pháp này ở Nhật Bản, Yếu 
quyết tọa thiền của Mặc chiếu thiển là “chỉ quán đả toa", 
nghĩa là không khởi niệm gì khác, không tham công án mà 
chỉ nhất tâm chuyên chú ngài thién, từ đó có thể bất tri bất 
giác đạt đến cánh giới thân tâm thoát lạc. Đạo Nguyên có 


344 Ww. 


viết sách Phổ Khuyến Toa Thiền Nghi nói vé phương pháp 
tinh toa тас chiéu và làm thé nào dé khai ngà trong khi 
tinh toa. 


Đệ tử nhập thất của Dao Nguyên có bốn người, trong đó 
xuất sắc nhất là Cô Vân Hoài Trang. Hoài Trang kế thừa 
thién pháp của Dao Nguyên, tiếp tuc truyền dòng thién Tào 
Động sau khi Đạo Nguyên qua đời. Hoài Ttrang có sáu đệ 
tử, tiêu biểu là Triệt Thông Nghĩa Giới, Bảo Khánh Tịch 
Viên. Nghĩa Giới cũng từng đến Trung Quốc, chứng kiến 
cảnh lễ lạc thịnh vượng rất xúc động, sau khi vé nuóc ra 
sức lạc quyên, nỗ lực sự nghiệp kiến thiết tông phái 
Lễ lạc nghi quỹ Phật giáo ở chùa Vĩnh Bình vào thời của 
Nghĩa Giới đạt được quy mô bước đầu. Nghĩa Giới có hai đại 
đệ tử là Hàn Nham Nghĩa Doãn và Oánh Sơn Thiệu Cẩn. 
Nghĩa Doãn là con thứ ba của Thiên hoàng Thuận Đức, 
từng đến Trung Quốc cầu học hai lán, sau khi vé nước sáng 
lập chùa Đại Từ ở Phì Hậu (nay là Hùng Bản), người đương 
thời tòn xưng là “Pháp Hoàng trưởng lão”. Pháp Hoàng Quy 


Boi Hùng báo điện chùa Thiên Đông ở Chiết Giang 


— 345 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Sơn từng ban cho tử y cà sa và ngự bút để ngạch chùa Đại 
Từ. Phái thién này vé sau phát triển thành "Hàn Nham 
phái" (còn goi là phái chùa Đại Từ). Tịch Viên là người 
Trung Quốc, sau khi đến Nhật tục thừa thiền pháp Hoài 
Trang, khai sáng chùa Bảo Khánh ở Việt Tiền, nhiệt tám 
truyễn bá thiên pháp Tào Động, có dà tử là Vinh Bình 
Nghĩa Vân kế tục, phái này được gọi là “phái chùa Bảo 
Khánh". Thiệu Cẩn tục thừa thiền pháp Nghĩa Giới, ra sức 
xây dung tông phái, láp ra thanh quy tông món. Trong thời 
kỳ này, Tào Động tông phát triển rất mạnh, người theo học 
ngày càng đông, từ giới hạn trong khu vực bắc bộ truyền 
rộng ra toàn quốc. 


346 Ww. 


„Ж, Thiên Tông Phát giao 


BẠCH ẨN HUỆ HẠC - NGƯỜI TRUNG 
HUNG TÔNG ЕАМ TẾ NHẬT BẢN 


Sau khi truyền vào Nhật Bản, Thiên lông trở thành 
phương pháp tu tập của giới 06 sĩ, các cao tặng Thiên 
tông được sự trọng vong của giới mạc phủ tưởng quán và 
v8 sĩ. Với điểu kiện này, Thiền tông dua vào sự hưng 
khói của mạc nhủ Liêm Thương và mạc phủ Thất Binh. 
phát triển đến toàn thịnh. 


ấn thời đại Giang Hộ thì Thiền tông hướng đến suy tàn. 

Địa vị “Ngũ sơn thập sát” (năm núi mười chùa) được 
kiến lập trong thời đại Thất Đính bị sa sút, một số tự viện 
thậm chí không thể để cử được một vị trụ trì có thể thắng 
nhiệm. Hậu kỳ thời đại Giang Hộ, người gánh vác trong 
trách chấn hưng Thiển tông chính là Bạch Ап Huệ Hac. 
Bạch Ấn chuyên cần tham học, thấu triệt tư tưởng Lâm Tế 
chính tàng, được thầy ấn khả lúc 29 tuổi. Bạch Ẩn đạt ngộ 
sau khi trải qua một. quá trình tham hoc gian khổ trường ky, 
điều này giúp cho thiên học của Bạch Ấn có một nên tăng 
vững chắc. Sau đó Bach Án tiếp tục vân du, danh tiếng ngày 
càng vang xa. Năm Hưởng Bảo thứ nhất (1716), Bạch Ап 
Huệ Hạc trú ở chùa Tùng Âm, chí lực chấn hưng tông Làm 
Tč. Мат sau, Bach Án đến Kinh Đô, làm đệ nhất tọa ở chùa 
Điệu “Tâm. lúc này ảnh hưởng của Bach Ẩn đã lan rộng toàn 
quốc, người bốn phương kéo đến học rất đông Năm Hảo 


- 347 


Lich thứ 8 (1758), tăng chúng tín đồ vì Bach Ап kiến lập 


chùa Long Trạch, thỉnh làm “Khai sơn đệ nhất Tổ”. 


Pháp tự của Bạch Ап có hơn 30 người, trong đó những 
vị quan trọng là Đông Lĩnh Viên Từ, Túy Ông Nguyên Lư, 
Nga Sơn Từ Điệu. Đông Lĩnh kế thừa tông phong Bạch Ẩn 
giáo hóa hai giới tăng tục, Túy Ông kế tục Bạch Ап trụ trì 
chùa Tùng Âm, ra sức chán hưng thiển pháp. Nga Sơn Từ 
Điệu có rất nhiều đệ tử tài năng, phán ra giáo hóa một 
phương, mỗi người đều hình thành lưu phái riêng, tất cả 
được gọi chung là “Hóc Lâm phái", tăng dó tông Lâm Tế 
Nhật Bản thời cận hiện đại đa số đều thuộc vào phái này. 


Vì vậy, Bạch Ẩn Huệ Hạc được tôn xưng là “Trung hưng Tổ 
sư” của tông Lâm Tế. 


348 че 


aS, Thiền Tong Phật giao 


ĐỊA VỊ CÜA THIÊN SƯ ÁN NGUYÊN 
TRONG LICH SỬ THIÊN TÔNG NHẬT BÁN 


Phát giáo Nhật Bản vào thời doi Giang Hộ ở trong trang 
thái dinh tre, 18 nghi quy chế của tự viên Thiên tông 
ngày càng sa sút. Su xuất hiện thiền su Ẩn Nguyên đã 
cứu vän tình hình này, Hoàng Ва tông do Ẩn Nguyên 
sáng lập trở thành một sự biện trọng dai trong lich sử 
Phật giáo Nhật Bản. 


N n Nguyên, tên Long Kì, người Phúc Thanh, Phúc Kiến, 
Trung Quóc. Ап Nguyên nhiều năm theo Mật Уап Viên 
Ngộ tham học. Năm Sùng Trinh thứ 7 đời Minh (1634), Án 
Nguyén được Phí Ấn Thông Dung ấn khả chính tông Lâm 
TÉ. Về sau Ẩn Nguyên tiến nhận thỉnh cầu của tăng chúng, 
trở thành trụ trì núi Hoàng Bá. 


Năm 1654 (niên hiệu Thuận Trị thứ 11 đời Thanh), Án 
Nguyên dẫn hơn hai mươi đệ tử đến Nhật Bản, được tăng 
chúng Nhật Bản nghênh tiếp long trong. Nhiéu thiển su 
thuộc tông Tào Động Nhật Bản như Thiết Tám, Độc Đầu, 
thuộc tông Lâm Tế như Độc Chiếu đều lần lượt đến thụ 
giáo, tăng tục nam nữ kéo đến đảnh lễ cầu hoe liên miên 
không dứt, › CựC thịnh một thời. Không đến một năm, danh 
tiếng của Ẩn Nguyên а Nhật Bán dà vang lừng khắp nơi, 
tín để Phật giáo tôn xưng là “Cổ Phật Tây lai”. 


Cống hiến lớn nhất của Án Nguyên đối với Phật giáo 
Nhật Bản là sáng lập tông Hoàng Bá. Năm 1659, chùa Vạn 
Phúc được kiến thành với Ấn Nguyên là Tổ khai sơn, có tên 
trùng với chùa Ấn Nguyên trụ trì ở Phúc Kiến, Trung Quốc, 
vì vậy người đời sau gọi chùa ở Phúc Kiến là “Cổ Hoàng Bá” 
hoặc “Đường Hoàng Bá”, còn chùa ở Nhật là 
Bá”. Vài năm sau đó, Án Nguyên lại lập ra Thié 
Phương trượng, Trúc lâm tỉnh xá, mời nghệ nhân ở Tuyên 
Châu, Phúc Kiến là Pham Đạo Sinh tac tượng Phát, Quán 
Thế Âm, Thập Bát La Hán, tái hiện lại diện mạo của thiển 
lâm Trung Quốc. Ấn Nguyên lập tông truyền pháp ở Nhật 
Bản được sự trọng vọng và ủng hộ của Pháp hoàng Hậu Thủy 
Vi, nhiều lần được ban tặng, sau khi qua đời được ban thụy 
hiệu là “Đại Quang Phổ Chiếu quốc sư”. 


Đại điện chùa Toshodaiji ở Мо! Lương (Naro). Nhột bán. 


Ж, Пи Tăng Phát giao 


SU GIAO LƯU GIỮA THIÊN SU 
TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN 


Lich sù giao lưu оён hóa Trung – Nhật kéo dài hơn 1400 
năm, trong đó sự giao lưu gida các thiền tăng là một 
bằng chúng lịch sử quan trong của mối quan hé hữu hảo 
của hai nước. 


ào khoáng những năm 650-654, tăng nhân Nhật Bản 

là Đạo Chiếu đến Trung Quốc theo Huyền Trang hoc 
Pháp tướng tông (Duy thức tông), về sau đến chùa Lang 
Hóa ở Tương Châu (nay là Hà Nam) theo thión su Huệ Mãn 
học thiền. Sau khi về nước, Đạo Chiếu ở chùa Nguyên Hung 
lập ra thiền viện. Năm 736 (niên hiệu Khai Nguyên thu 24 
đời Đường), thiên sử Trung Quốc là Đạo Toàn sang Nhật 
Вап, ở chùa Đại Án truyền thiên Bắc tông. Đệ tử Đạo Toàn 
là Hành Biểu kế tục thiên pháp này, truyền cho “Truyền 
Giáo đại ви” Tối Trừng, Tối Trừng đến Trung Quốc vào năm 
Diên Lịch thứ 23 (năm Trinh Nguyên thứ 20 đời Đường, 
năm 804), theo Tiêu Nhiên ở núi Thiên Thai học thiền 
pháp Ngưu Đầu, sau khi về nước ở núi Tỉ Duệ truyền day 
bón tông Viên, Має, Thiên, Giới. Sau đó không lâu, thiền 
sư Đường triểu là Nghĩa Không, Đạo Phưởng đến Nhật 
Bản, bát đầu truyền bá Thién tông. 


— 351 


TỦ BÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Thời ky Nam Tống, giới Phát giáo Nhật Bán ngưỡng mộ 
thíón học đời Tống nên nhiễu người đến Trung Quốc cầu 
học liên miên không dut, mật số thiển su Trung Quốc cũng 
phấn khích trước sự hung khói của thiên học ở Nhật Bán, 
phát chí “du hành háa dao". Vào nửa sau thé kỷ 13, тач 
thuẫn giai cáp và mâu thuẫn dân tộc trong xã hội Trung 
Quốc hết sức khốc liệt, thiển tăng tóc Hán quyết "sóng 
không ăn gạo nhà Nguyên, chết không chôn đất nhà 
Nguyên" nên quyết ý Đông độ. Vì vậy sự giao vãng giữa 
thiên tàng hai nước tiến vào can trào lịch sử. Tang nhân 
Nhật Bản Minh Am Vinh Tây hai lần đến Trung Quốc, sau 
khi về nước thành lập Lâm Tế tông. Năm 1235, Viên Nhĩ 
Biện Viên đến Trung Quốc tham học thién pháp Vô Chuẩn 
Su Pham, sau khi trở về Nhật ra súc truyền bá thiền Lâm 
TÉ, phát dương Thiền tông thịnh hành khắp kinh kỳ. Năm 
1946 đời Tống, thiên sư Lan Khê Đạo Long ở núi Thiên 
Bóng sang Nhật, trở thành vị khai sơn chùa Kiến Trường 
ở Liêm Thương. Không lâu sau, thiển tăng Nhật Bản là 
Tâm Địa Giác Tâm sang Trung Quốc đến tham học ở núi 
Kính sơn, A Dục Vương sơn, Ngũ Đài san, rải về nước 
truyền bá thin pháp Lâm Të, sau khi qua đời được ban tên 
thuy là "Pháp Đăng Viên Minh quốc sử”. 

Năm 1259, Nam Phổ Thiệu Minh đến Trung Quốc, học 
thiền sáu năm, được thiền su Kính Sơn Hu Đường ấn khả, 
về nước trú tại chùa Kiến Trường б Liêm Thương, món ha 
đệ tử hơn ngàn người. 'Trong thời này, các thiển sư trứ 
danh tông Lâm Tế như Ngột Am Phổ Ninh và Và Học Tổ 
Nguyên sang Nhật truyền pháp. Phổ Ninh là pháp tự của 
Và Ghuẩn Su Phạm, từng là thủ tọa ở chùa Linh Ấn, Hàng 
Châu và chùa Thiên Đảng, Tứ Minh. Và Hoc cüng là pháp 
tự của Và Chuẩn, từng văn du Linh Ấn tv, A Duc Vudng 
sơn. Khi quán Nguyên xuống phương nam, Và Hoc bi bắt, 
trước khi bị xử chém thản nhiên đọc bài thơ: 


352%. 


“Сап khôn không đất dung thân trúc, 
Vui đắc người Không, pháp cũng Không. 
Trán trọng Đại Nguyên ba thước kiếm, 
Vung trong án ảnh chém xuân phang”. 


Quân Nguyên nghe xong kinh di bèn thả di. Уб Hạc qua 
Nhật Bản trở thành vị khai sơn chùa Viên Giác ở Liêm 
Thương, sau khi qua đời được ban thuy hiệu “Phật Quang 
quốc sư", “Viên Man Thường Chiểu quấc аи”. 

Sau khi Hoàng Bá tông được thành lập, các vi trụ trì 
Hoàng Bá sơn qua 12 đời tiếp theo (Mộc Am, Huệ Lâm, Độc 
Tram, Cao Tuyển, Thiên Ngai, Duyệt Sơn, Duyệt Phong, 
Linh Nguyên, Нас Như, Độc Văn, Cáo Đường, Trúc Am) đều 
là thiên su Trung Quốc, đến đời thứ 14 (kë từ Ấn Nguyên) 
là Long Thống thì vị trụ trì mới là thiển sư Nhật Bản, 
nhưng khi Long Thấng rời pháp tịch thì tiến cử thiền tàng 
đời Thanh là Đại Bằng trụ trì, sau Đại Bàng các vị kế tiếp 
là Bách Si, Bá Hồng, Đại Thành đều là người Trung Quốc, 
Té Nhãn là người Nhật. 

Sự giao văng giữa thiển tang Trung Quốc và Nhật Bản 
không những chỉ có ý nghĩa ở sự truyền bá trao đổi tư tưởng 
Thián tông, mà còn đẩy mạnh sự giao lưu toàn diện văn 
hóa của hai nước. Nghệ thuật kiến trúc, thú công, lịch pháp 
truyền thống Trung Quốc và hội họa, thư pháp từ Đường 
Tống vé sau trong quá trình này cũng đã được dân tộc Nhật 
Bản hấp thu. 


A 353 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


THIÊN TÓNG VÀ TRÀ ĐẠO 


Trà có công hiệu làm hưng phấn tinh thân, tăng khả 
năng tư duy, thanh nhiệt giải nóng, giải trừ một mỗi, là 
thúc uống rất thích hợp cho tăng dó Phát giáo sau khi 
tọa thiên hoặc vào buổi chiêu (giỏi luật Phát giáo quy 
định “quá ngo bất thuc" — không ап sau giờ ngo). Đối обі 
thiên tăng, những khi rỗi rãi ngoài giờ tọa thiền, nhàn 
đàm và sự, thì trà là loại thức uống có thé nói là không 
thể nào thiểu, 


ách đây hơn 4000 năm, Trung Quốc đã biết dùng lá trà 

để trị bệnh, và lịch sử trồng trà cũng dà hơn 2000 năm 
Trong quyển Phong Thị Văn Hiến Lục của Phong Diễn đời 
Đường có chép về việc uống trà của hệ thiên Bắc tông: “Học 
thiền cán phải không được ngủ, lại không ăn chiêu, nhưng 
được uống trà. Hạ mang theo sẵn, đến đâu cũng pha uống, từ 
dé dân dán trở thành phong iue". Hệ thión Nam tông đời 
Đường cũng xem trọng vång trà, đến mức có công án trú danh 
“Uống trà di" của Triệu Châu. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng 
Luc, quyển 10, Triệu Châu Tong Niệm hỏi các vị tăng mới 
Ра từng đến dày chưa?” Một vị tàng đáp: “Đến rải”. 
Triệu Châu nói: “Uống trà đi”. Triệu Châu lại hái tiếp, vị khác 
đáp: “Chưa”. Triệu Châu cũng bảo: “Uống trà đi”. Sau đó, viện 
chủ hỏi Triệu Châu: "Vi sao người đáp đã đến thì bảo uống 
trà, mà đáp chưa đến cũng bảo uống trà?” Triệu Châu gọi: 


354 Ча. 


*Vién chủ!” Viện chủ đáp: "Da!", Triệu Châu nói: “Uống trà 
di!” Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan 
đến uống trà trong các bộ đăng lục. 

Đời Đường thường pha trà chung với các phụ liệu, đời 
Tống có tập quán pha với các hương liệu như long não, trân 
thái, cúc hoa, làm cho hương vị trà càng thêm nồng đậm. 
Thời Đường Tống cũng có người thích dùng trà theo kiểu 
cho trà bánh vào hũ ngâm nước, đợi đến khi dùng thì cho 
vào bát sứ, đun sôi với lửa nhỏ, rôi uống nuớc ăn luôn xác 
trà. Phong tục “ăn trà” này kéo dài đến đầu đời Minh. 

Thién sư Viên Ngộ Khác Cần đời Tống có viết bốn chữ 
“Trà Thiển nhất vi" tàng cho dé tử người Nhật đến tham 
học. Bức thư pháp này đến nay vẫn còn, được lưu giữ tại 
chùa Đại Đức ở Nại Lương (Nara), Nhật Bản. Trà đạo Nhật 
Bản cũng do đó thường nói câu “Trà Thiển nhất vị”. 


“Trà Thiển nhất vi” nói lên mối quan hệ sâu sắc giữa 
Trà và Thién. Trong thiển viện thời Đường Tống có dung 
riêng “Trà liêu” (quán trà) để chúng tăng dùng trà, và đặt 
ra chức vụ chuyên phụ trách việc này gọi là “Trà đầu”. 
Trong tùng lảm có quy định về việc cúng trà mỗi ngày nơi 
bàn thờ Phật, Tổ, Thần linh, và khi vị tân trụ trì nhận 
chức cũng có nghi thức dùng điểm tâm trà và canh (dùng 


ы ва mà đời 
' Đương 
được fim tnáy ở 
dio cung chùa 
Pháp Môn, tỉnh 
Thiểm тау. 


— 355 


trà trước, canh 
sau) Thậm chí 
còn tổ chức tiệc 
chuyên dùng trà 
và canh, gọi là 
“Trà thang hội” 
Trong sân vườn 
của thiền tự Nhật 
Bản có “Trà đình” 
được phát triển từ 
“Trà liêu”, “Trà 
đường” của thiển 
tự Trung Quốc, có 
kiến trúc điển 
nhã, không gian u 
tịch. Người được 
tôn làm *Vi tổ của 
Trà” là Lục Vũ 
đời Đường, vốn 
xuất thân từ trong 
chùa, lúc ba tuổi 


ài Bun trà, tranh của 

Binh Vân Bång đời 
Minh. Büc tranh dua vào 
y bài thơ 'Tẩu bú! tq 
Mạnh gión nghị ký tán 
па" (Viết nhanh cám to 
quan nghị gión họ Manh 
gởi cho trở mới) củo thi sĩ 
15 Đông đời Đường. Lô 
Đồng nghiện uống trò. 
trong tranh ông ngồi trên 
giường. ở góc giường lò 
ló dun trà. phía trước có 
đủ các logi trà cụ. binh 
trả, ốm trở, tách 


„Ж «пиги Tang Phát giáo 


được thión su thu nhận nuôi dưỡng, từ nhỏ dà theo nghề 
chế biến trà. Bộ Trà Kinh do ông biên soạn viết về lịch sử 
của cây trà, cách trông, chế biến, pha chế cùng các loại trà 
cụ và phong tục uống trà. Sau Lục Vũ, phong tục dùng trà 
ngày càng phát triển thịnh hành. Thiên sư Nhát Bản là 
Minh Am Vinh Tây đến Trung Quốc vào đời Tông, khi vé 
nước mang theo một bao hạt giống trà, tự tay trắng ở núi 
Bối Chấn (Sefuri) Tá На (Saga). Dé khuyến khích thiền 
tăng uống trà, Vinh Tây соп viết quyển "Khiét trà dưỡng 
sinh ký” (Kissa Yojoki). 


Phong tục uống trà lúc đầu phổ biến trong tự viện Phật, 
giáo, nhất là trong giới thiên tăng, sau đố lan ra đến giới 
văn nhân sĩ đại phu và táng lớp bình dán trong xã hội, quá 
trình này ở Trung Quốc và Nhật Bản déu diễn ra như nhau. 
Ө Nhật Bản, sau khi truyền nhập giống trà và phương 
pháp pha chế của Trung Quốc, dàn dàn phát triển thành 
một loại hình nghệ thuật đặc sắc la Trà đạo. 

Đài Tấng ở chùa Kính Sơn thịnh hành hình thức ngầi vàng 
quanh uống trà luận bàn thiển pháp, trà được dùng là lá trà 
sau khi chế biến вау khô, nghiền nát vụn, gọi là “Mạt trà” (trà 
båt). Niên hiệu Hàm Thuán (1265-1274), thiền sư Nhật Bản 
là Nam Phố Chiếu Minh đến Trung Quốc cầu học, khi về nước 
đã đem phương pháp chế biến và cách uống Mạt trà truyền vào 
Nhật Bản, khai sáng nghệ thuật Trà đạo. Dën nay, Mat trà 
vẫn là thượng phẩm trong Trà đạo. Trà đạo mang đậm Thión 
vi, thể hiện tư tưởng “Trà Thiền nhất. vị”. ó Nhật Bán, người 
đẩy việc uống trà lên hàng nghệ thuật là Thiên Lợi Hưu 
(Senno Rikyu), có nói “Chân đế của Trà đạo ở thảo am”. “Thảo 
am” là một nhà nhỏ đựng biệt lập, bên trong hài trí đơn giản 
mộc mạc, tạo không khí thanh tĩnh, u tịch, hướng đến sự tĩnh 
tại của tinh thần. 


ЈАР 357 


CÁC TÔNG PHÁI THIÊN TÔNG 
НАМ QUỐC 


Phát giáo Hàn Quốc được truyền nhập từ Trung Quốc vào 
thể ký 4 sCN. Thiền tông Hàn Quốc vé mát pháp thống 
và tu tưởng dèu liên hệ mật thiết vai Thiền lông Trung 
Quốc, biến thiên qua сіс thời dai Tem Quốc, Tân La, Cao 
Ly, Lý Triều, từ phát triển, đạt hưng thịnh rói suy tàn. 


р Làng và Thán Hanh !à hai thión su truyón bá 
Thión tông sớm nhất ở bán đảo Trióu Tiên. Pháp Lãng 
đến Trung Quốc vào niên hiệu Trình Quán đời Đường (637 
~ 649), được Tứ Tổ Đạo Tín truyền thụ thión pháp, còn 
Thần Hạnh đến Trung Quốc theo Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn học 
thiền pháp. Hai vị sau khi và nước truyền bá thiền pháp 
nhưng thời này 'Thiền tông vẫn chưa được hình thành. Sau 
đó, nhiều người Tân La lån lượt đến Trung Quốc học thiên. 
Năm Khai Nguyên thứ 16 đời Huyền Tông, người cơn thứ 
ba của Quốc vương Tân La đến Trường An, được sắc trú ở 
chùa Thién Định, vé sau đến Tứ Xuyên theo học thiên su 
Trí Sàn, đổi pháp hiệu thành Vô Tướng. Cũng trong đời 
Đường, cao tăng nước Tân La là Bản Như đến Trung Quốc 
học thiển pháp ở Nam Nhạc Hoài Nhượng, trở thành pháp 
tự của Hoài Nhugng. Đệ tử tái truyền của Hoài Nhugng là 
Tây Đường Trí Tạng có các thiển tăng Tân La theo học là 


358 SA 


Đạo Nghĩa, Huệ Triết, Hồng Trực. Trong đó, Dao Nghĩa 
chính là người khai sáng Thiên tông Hàn Quốc. 


Đạo Nghĩa, pháp hiệu nguyên là Minh Tịch, đến Trung 
Quốc vào năm 784 (niên hiệu Kiến Trung thứ б đời Đường 
Đức Tông). Sau khi đến Trung Quốc, đầu tiên Đạo Nghĩa đi 
Tào Khê cúng bái, sau đó đến chùa Khai Nguyên ở Hồng 
Châu, Giang Tây bái Tây Đường Trí Tang làm thầy, Trí 
Tạng rất coi trọng, đổi pháp hiệu thành Đạo Nghĩa. Đạo 
Nghĩa ở Trung Quốc 37 năm, sau khi về nước ra sức hoàng 
dương thiên đốn ngộ Nam tông, có phán khác với thiên pháp 
mà Pháp Lãng, Thần Hạnh đã truyền bá từ trước, trở thành 
Sơ tổ núi Ca Trí sơn. Từ thời Đạo Nghĩa về sau, người đến 
Trung Quốc cầu pháp rồi trở về nước truyền bá Thién tông 
ngày càng nhiều, Thin tông Hàn Quốc tiến vào thời ky toàn 
thịnh, xuất hiện “Thiên môn cửu sơn” — chín biệt phái Thiên 
tông là: Ca Trí sơn phái, Đồng Lý sơn phái, Thực Tướng sơn 
phái, Thánh Trụ sơn phái, Xà Quật sơn phái, Sư Tử sơn phái, 
Hi Dương sơn phái, Phượng Lâm sơn phái, Tu Di sơn phái 


Trong thời kỳ Vương triểu Cao Ly, các phái Thiển tông 
phát triển rất mạnh, xuất hiện nhiều thiển sư lừng danh. 
Sau đó, tương tự như Phật giáo Trung Quốc, Thiên tông 
Hàn Quốc 
cũng đi vào 
hướng Thiển 
Tịnh song tu 


Điện tảng trữ 

kinh sách của 
chùo Hỏi Ấn, Hàn 
Quóc Chủa Hỏi 
Аһ nổi danh thế 
giới với bộ Cao Ly 
Đợi Tang Kinh được 
báo tôn ở аду. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


CÁC TONG PHÁI THIÊN TÔNG 
VIỆT NAM 


Phật giáo Việt Nam chiu ánh hướng chủ yếu їй Phật giáo 
Trưng Quốc, nhất là Thiên tông. Cho đến thời cận đại, 
Phật giáo Việt Nam ъё đại thể déu thuộc Thiên lông 
(Lâm Tế tông), có thé chia thành ba thiên phái chính: 
Thiên phái Ti-ni-da Lưu-chỉ, Thiên phái Уд Ngôn Thông 
và Thiền phái Thảo Đường. 


hiên phái Ti-ni-da Luu-chi tương truyền do tăng nhân 

Nam Ап Độ Ti-ni-da Luu-chi (cón được dịch là Diệt Hi) 
khai sáng, còn có tên là thión phái Diệt Hi. Ti-ni-da Lưu- 
chỉ đến Trung Quốc vào năm 574, theo học Tam Tổ Tăng 
Хам, được truyền thụ thiền pháp Lăng-già ви. Nam 580, Tì- 
ni-da Luu-chi đến Việt Nam, truyền pháp ở chùa Pháp Vân 
(chùa Dâu), tinh Hà Bắc, có dé tử dác pháp là Pháp Hiến. 
Từ Pháp Hiển truyền đến đời thứ 8 là Định Không thì phổ 
hệ truyền pháp dán rõ ràng, phong cách đặc sắc của thiển 
pháp Nam tông Huệ Năng cũng ngày càng rõ nét, 

Thiển phái Vô Ngôn Thông do thiền sư Trung Quấc Và 
Ngòn Thông sáng lập. Và Ngôn Thông, ho thế tục là Trinh, 
người Quảng Châu, là đệ tử đắc pháp của Bách Trượng Hoài 
Hải. Nam 820 (năm Nguyên Hòa thứ 15 đời Đường) đến Việt 
Nam truyền thiển pháp, đời đời nối nhau, pháp tự không đứt, 


360 Чч. 


đến đời nhà Lý, thién phái Уб Ngèn Thông đạt đến toàn 
thịnh, trở thành tông phái chính của Phật giáo Việt Nam. 
Đến thời cận đại, Thiền tông Việt Nam về dại thể vẫn thuộc 
thién phái này. 


Thiền phái Thảo Đường do thiển sư Thảo Đường người 
Trung Quốc truyền vào. Thảo Đường là dë tử của Tuyết Dàu 
Trùng Hiển. Ó chùa Khai Quốc chủ yếu giảng “Tuyết Đậu 
bách tác" (vì vậy phái này còn có tên là Tuyết Đậu Minh 
Giác phái). Thiển phái Thảo Đường trong một thời phát 
triển rất nhanh. 

Ngoài ra, Thiển tông Việt Nam còn có thiền phái Trúc 
Lâm, đây là chi phái của thiển phái Vô Ngôn Thông. Phái 
Trúc Làm do vua Trần 
Nhân Tông (cũng được 
gọi là Điều Ngự Thánh 
Tổ) khai sáng. Đến thé 
kỷ 16, phái Trúc Lâm 
dán dán chịu ảnh 
hưởng của Tịnh độ 
giáo, kết hợp thiển 
pháp Lâm Tế và niệm 
danh hiệu Phật A-di- 
đà, chủ trương Thiển 
Tịnh song tu, Thiển 
Giáo thống nhất, rất 
tương tự với thiển 
phong Trung Quốc từ 
đời Tống Minh về sau. 


i| тар chüa Thiên Mu ở 
Thuộn Hóc. Việt Nam. 


„л? 361 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


SU TRUYÉN ВА THIÊN TÔNG 
SANG PHƯƠNG TÂY 


Thiền tông Phát giáo từ thé ky 20 đã thu hút sự chú y 
của phương Tây. Những năm tháp niên 50 và 80 của thế 
kỷ 20 ở Âu Mỹ, Thiền tông bắt dâu thịnh hành, hình 
thành phong trào tham thiền rất mạnh. 


ği với nước Mỹ, thời điểm Thiên tông truyền vào sớm 
D» có thể truy ngược đến Hội nghi tôn giáo thế giới 
(World's Parliament of Religions) tó chức tai Chicago vào 
năm 1893. Trong hệi nghi này, đại su Nhật Bán Thích 
Tông Diễn (Shaku Soen 1859-1919) dà giái thiệu Thiển 
tông với các đại biểu Tây phương, để lại ấn tượng rất sâu 
sắc. Năm 1905, vợ chóng Russell ở San Francisco đến 
Liêm Thương (Kamakura), Nhát Bán xin hoc thiên với 
Thích Tông Diễn. Năm sau, ba người cùng đến các thành 
phó lớn ó Mỹ truyền bá Thiển tông. Và sau, Thích Tóng 
Diễn phái ba đệ tử là Thích Tông Hoạt, Thiên Ky Nhu 
Huyễn và Linh Mộc Đại Chuyết (Daisetz Teitaro Suzuki) 
sang Mỹ truyán bá Thiền tông. Nhiều người trong giới trí 
thức Mỹ rất hứng thú và dam mê Thiển tông. Linh Mộc 
Đại Chuyết dưới sự giúp đỡ và động viên của Paul Carus 
đã dịch nhiều điển tịch Thiển tông sang Anh ngữ, giới 
thiêu thiền một cách sinh động dé hiểu cho công chúng 


362 w 


A Thân Топа Phát giáo 


Mỹ. Thiên Ky Như Huyền là người kiến lập thiên viện đầu 
tiên tại New York. 

Do sự suy sụp kinh tế và Đại chiến thế giới lần 2, sự phát. 
triển của Phật giáo ở Mỹ bị gián đoạn. Bắt đầu từ thập niên 
50 của thế kỷ 20, công chúng Mỹ trong bối cảnh xã hội mới 
mật lần nữa lai tìm hiểu vé Phật giáo. D.T. Suzuki từ năm 
1950 đến 1958 giảng дау thiên học tai Dai hoc Columbia, 
thúc đẩy thiên học ở Mỹ phát triển. Các trung tâm Thiền 
tông ở Mỹ liên tiếp được thành lập, hiện nay ở Mỹ có 
khoảng vài chục trung tâm Thién tông thuộc hệ thống Nhật 
Bản, các trung tâm này xuất bản các loại tập san định kỳ, 
triển khai công tác nghiên cứu văn hóa Đông phương, tu tập 
thiên pháp, đồng thời kinh doanh nông trường. Các trung 
tâm Thiền tông quan trọng được kiến lập ở Rochester, New 
York, Los Angeles, San Francisco. 


Thiển tông Trung Quốc trong quá khu chủ yếu được 
truyền bá trong cộng đẳng Hoa kiểu và thiền tăng Hoa kiểu 
sống rải rác kháp nơi trên thế giới, trong gần vài chục năm 
cũng dán dán truyền đến Âu Mỹ. Thiền sư Tuyến Hóa sinh 
ở huyện Song Thành, Нас Long Giang vào thập niên ð0 thế 
ky 20 từ Hương Cảng sang Mỹ truyền thién pháp, sáng lập 
Tầng hội Phật giáo Trung Mỹ ở San Francisco (nay là Tống 
hội Phật giáo Pháp giới), thành lập nhiều đạo trường như 
Van Phật Thánh Thành, Kim Sơn Thiền Tự, Kim Luân Tự. 

Sự truyền bá Thiển tông ở Mỹ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh 
vực khác nhau như triết học, nghệ thuật, âm nhạc, y học, 
tâm lý hoc, xà hội hoc. Sự ảnh hưởng này được phán ánh 
trong các tác phẩm của các hoc giả Mỹ như Thiên và tu 
tưởng M3 (Zen and American Thought - 1962) của Van 
Meter Ames, Phút giáo thë віді hiện đại (Buddhism in the 
Modern World - 1960) của Heinrich Dumoulin, Ba trụ thiên 
(Three Pillars of Zen - 1965) của Philip Kapleau, Thiên và 


— 363 


Phần tám hoc (Zen Buddhism and Psychoanalysis - 1960) 
của Erich Fromm, D,T,Suzuki, Richard De Martino, Thiên 
Thiên chúa giáo (Zen Catholicism - 1963) của Dom Aelred 


Ở Âu Mỹ, số lượng tín đồ Phát giáo tăng lên một cách бп 
định. Tuy truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ chiếm địa 
vi trọng yếu, nhưng Thin tông từ thập kỷ 50 đã được lưu 


Chùa Phật Quốc (Pulguksa Temple) ё Khánh cna quốc 


364 ча 


„Ө, Thiền Tông Chất giáo 


Mỹ. Thiên Ky Như Huyễn là người kiến lập thiên viện đầu 
tiên tại New York. 

Do sự suy sụp kinh tế và Dai chiến thế giới lần 2, sự phát. 
triển của Phật giáo ở Mỹ bị gián đoạn. Bắt dáu từ thập niên 
50 của thế kỷ 20, công chúng Mỹ trong bốt cảnh xã hội mới 
một lån nữa lại tìm hiểu vë Phật giáo. О.Т. Suzuki từ năm 
1950 đến 1958 giảng dạy thión học tại Đại hoc Columbia, 
thúc đẩy thiền học ở Mỹ phát triển, Các trung tâm Thiển 
tông ở Mỹ liên tiếp được thành lập, biện nay ở Mỹ có 
khoảng vài chục trung tâm Thién tông thuộc hệ thống Nhật 
Bản, các trung tâm này xuất bản các loại tập san định kỳ, 
triển khai công tác nghiên cứu văn hóa Đông phương, tu tập 
thién pháp, dàng thời kinh đoanh nông trường. Các trung 
tâm Thiền tông quan trọng được kiến lập ở Rochester, New 
York, Los Angeles, San Francisco. 


Thiền tông Trung Quốc trong quá khứ chủ yếu được 
truyền bá trong cộng đồng Hoa kiểu và thión tăng Hoa kiểu 
sống rái rác khắp nơi trên thế giái, trong gần vài chục năm 
cũng dán dần truyền đến Âu Mỹ. Thiền sư Tuyên Hóa sinh 
ở huyện Song Thành, Hắc Long Giang vào thập nién 50 thể 
kỹ 20 tir Hương Сапа sang Mỹ truyền thiền pháp, sáng lập 
Tổng hội Phát giáo Trung Mỹ ở San Francisco (nay là Tống 
hội Phật giáo Pháp giới), thành lập nhiều đạo trường như 
Van Phật Thánh Thành, Kim Sơn Thién Tự, Kim Luân Tự. 

Sự truyền bá Thiền tông ở Mỹ ảnh hưởng đến nhiều linh 
vực khác nhau như triết học, nghệ thuật, âm nhạc, y học, 
tâm lý học, xã hội học. Sự ánh hưởng này được phản ánh 
trong các tác phẩm của các hoc giá Mỹ như Thiên và tv 
tưởng My (Zen and American Thought - 1962) của Van 
Meter Ames, Phát giáo thể giới hiện dai (Buddhism in the 
Modern World - 1960) của Heinrich Dumoulin, Ba tru thiên 
(Three Pillars of Zen - 1965) cua Philip Kapleau, Thién và 


- 363 


M Thiên Toug Phái giáa 


hành. Nhiều đại học danh tiếng có bó món hoặc tổ chức 
nghiên cứu Thiển tông, và xu hướng này ngày càng tăng. Các 
tác phẩm viết về tư tưởng Thiển tông bằng các ngôn ngữ Âu 
Mỹ cũng xuất hiện ngày càng nhiều và nhiều điển tịch Thiền 
tông được biên dịch xuất bản định ky. Việc tå thức đi tham 
bái và tu tập thiên ở các thiên viện Âu Mỹ diễn ra liên tục. 
Do số lượng tín đồ tăng nhanh, à Âu Mỹ xuất hiện thêm rất 
nhiều thiên tự, trường học Thién tông, trung tâm thiền định, 
trung tâm nghiên cứu và tu thiền. Thiên su và giáo su đảm. 
nhiệm giảng dạy không chỉ là người ngoại quốc mà còn có 
nhiều người chính quốc. 

Cần phải thấy rằng, sự thịnh hành của phong trào Thiên 
tông ở các nước Âu Mỹ có những nguyên nhân chính trị xã 
hội sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật 
và sản xuất công nghiệp hiện đại ở phương Tây đã tạo ra 
sự xung 101 dà đội với tư tưởng, tâm lý và phương thức sống 
truyền thống. Tốc độ của cuộc sống hiện đại, chiến tranh 
cục bộ, nguy cơ kinh tế cũng tạo va cắm giác bất an về 
tương lai. Đối với một sà người thì Thién tông chính là một 
liễu thuốc hi&u quả dé cứu chữa tinh thần của thế giới 
phương Tây. 


— 365 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


THIẾU LÂM TỰ 


Thiểu Lâm Tự ở dưới ngon Май Nhü phong, phía bắc 
núi Thiếu Thất, cách Đăng Phong, tinh Hà Мот 13km 
vé phía tây bác. Thiếu Lâm Tu do thiền su Ấn Độ là 
Phát-dà kiến lập vào ndm 495 «СМ (niên hiệu Thái Hòa 
и 19 doi Hiểu Văn Đế, Bắc Nguy). 


hiển sư Phát-dà là hoc giá thiền học uyên bác, thu nhận đệ 
tử, truyền thiền pháp ở Thiếu Lâm tự. Theo truyền thuyết, 
vài пат sau, Bó-dé Dat-rna cũng đến Thiếu Làm tự tu tập và 
truyền “Nam Thiên Trúc nhất thừa tông”, được tàn là Sơ tổ сда 
Thiên tông, da đó Thiếu Làm tự được gọi là “Tổ đình Thiền 
lông”. Câu chuyện Huệ Khả đến дар Dat-ma tự chặt cánh tay 
để câu pháp theo truyền thuyết cũng xảy ra ở ngôi chùa này. 
Vào đời Bắc Chu, Võ Đế điệt Phật giáo, Thiếu Làm tự 
cũng bị phế bỏ, Đến niên biệu Đại Tượng đời Tĩnh Đế 
(579-580), chùa được xây dựng lại, đổi tên thành Trác Hỗ 
tự, Niên hiệu Khai Hoàng dài Tùy Văn Đế (581-588), vua hạ 
lệnh đổi lại tên еб. Đầu đời Đường, do hai hòa thượng của 
chùa là Đàm Tông, Chí Thao có công hỗ trợ Lý Thế Dân bắt 
sống Vương Nhân Tác, đánh bại Vương Thế Sung, nên Thiết 
Làm tự được Đường Thái Tông, Võ Tác Thiên sùng kính, và 
sau phát triển rất manh, số lượng tăng dó lúc nhiều nhất 
đến hơn 2000 người, được suy tôn là ngôi chùa "dé nhất 


368 — 


Ж т 


lông Phat pido 


thiên ha". Vào thời Đường mat, Ngũ Đại, theo tình hinh suy 
sup của Phật giáo phương bắc, Thiếu Làm tự cũng suy tàn 
tiêu diéu, đến năm Thuần Huu thứ 5 đời Nam Tống (1245) 
mới chấn hưng trở lại. Niên hiệu Ung Chính thứ 13 đời 
Thanh (1735), Thiếu Lâm tự được trùng tu, hoàng đế Khang 
Hy ngự bút viết tấm bién sơn món. 


Thiếu Lâm tự lừng đanh còn vì một nguyên nhân khác, đó 
chính là màn phái võ Thiếu Lâm. Tăng chúng của Thiếu Lâm 
tự trải qua nhiều đời đã sáng tạo môn phái võ thuật với 
quyền thuật và bổng pháp là chính. Đầu dời Tống, hòa 
thượng Phúc Cư ở chùa Thiếu Lâm chiêu thỉnh cao thủ võ 
làm của tất cả các môn phái vào chùa, tổng cộng trải qua ba 
пат luyện tập, chon só trường của các môn phái bổ sung vào 
sở đoản, làm cho võ Thiếu Lâm càng hoàn thiện hơn. Võ 
Thiếu Lâm là một trong nhiều màn phái và thuật Trung 
Quốc, không chỉ chiếm địa vị trọng yếu trong nên võ thuật 
Trung Quấc mà còn phát triển vượt ra ngoài bién giới, danh 
tiếng lừng lấy trên võ đài thế giới. 

Thiếu Lâm tu có quy mô rất lớn, baa gồm các kiến trúc 
chính như Son môn, Thiên Vương điện, Đại Hùng báo 
điện, Dat-ma dinh, Ti Lư điện, và Sơ Tổ am ở tây bác 
chùa, Nhị Tổ am ở tây nam chùa. Quần thể tháp của Thiến 
Lâm tự có thể nói là một dai kỳ quan. Đây là khu mộ địa 
của các danh tăng qua nhiều đời của chùa. Thông thường 
tất cả những hòa thượng danh tiếng khi qua đời déu được 
xây tháp, hiện nay côn hơn 220 ngôi tháp từ đời Đường 
đến cuối đời Thanh. Kiến trúc tháp rất phong phú, mãi 
kiểu thức đếu có nghệ thuật tạo hình đặc sắc, thông 
thường được xây dựng dựa theo địa vị của tháp chủ ở trong 
chùa hoặc điều kiện kinh tế lúc đó. Trong chùa còn bảo tên 
nhiều bia khắc, nổi tiếng có “Тап Vương cáo Thiếu Lâm tự 
chủ giáo bi", “Võ Hậu thi thu bi", “Linh Vận thién sư công 


- 367 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


đức tháp minh", "Tung Nhạc Thiếu Lâm tự bi", “Tức Am 
thiên su Ы”, 


Theo có quy Phát Giáo, tu vién chi có Tri su tàng là 
Thượng toa, Tự chủ, Duy-na, đứng đầu, nắm quyền hành 
mọi việc trong chùa mà không có chức Tru trì (vốn do 
Thiên món đạt ra). Tự chủ đầu tiên của Thiếu Lâm tự là 
Phát-dà, kế tuc Phát-dà làm Tự chú là Tang Trù. Đến thời 
Đường mạt, Ngữ Đại, trên danh nghĩa thì Thiếu Lâm tự 
thuộc vào chùa luật, nhưng Tự chủ lúc này đã thực sự như 
Tru trì thiển viện. Theo tư liệu hiện tổn, thời điểm Thiếu 
Làm Tự “cách luật vi thiên” (chuyển từ chùa luật sang chùa 
thiền) là thời hậu kỳ Bắc Tống. 


368... 


КҮТ Tông hat giáo 


NHỮNG THÁNG TÍCH THIÊN TÔNG 
Ở NAM NHẠC 


Nam Nhạc Hoành Sơn ở trung bộ Hó Nam, chu vi vài 
trăm dám, có 72 ngon nui lớn nhà. Nam Nhạc vita là dao 
trường lừng danh của Thión tông, là phát tường thẳng 
địa của Ngã gia thối tông, ойо là nơi tu tập chỉ quán của 
Tam tổ Thiên Thai tông Huệ Ти. 


häng tích đầu tiên của Thi&n tâng à Nam Nhạc Hoành 

Sơn phải кё đến là chùa Nam Đài. Ngôi chùa này được 
sáng lập vào niên hiệu Thiên Lâm đời Lương (505 ~ 519). 
Năm đầu niên hiệu Quang Đại đời Trần (567), thién sư Hải 
Ап từng tu бар thiển pháp tai dày. Баи niên biệu Thiên 
Bảo đời Đường (742), Hi Thiên sau khi dác pháp nơi Thanh 
Nguyên Hành Tư cũng đến nơi đây. Gần chùa Nam Đài có 
khối đá lớn, bằng phẳng, Hi Thiên dung am ở trên đó 
truyền thụ thiên pháp Nam tông, nên có tên gọi là “Thạch 
Đầu hòa thượng”. Hoài Nhượng ở Nam Nhạc vào thời đó 
rất nể trong Hi Thiên. Danh tiếng Hi Thiền vang xa, người 
kéo đến học rất đông, không lâu sau trở thành một đại đạo 
trường của Thiền tàng phương nam. Bé tử Hi Thiên có 21 
người, quan trọng nhất là Dược Sơn Duy Nghiễm và Thiển 
Hoàng Đạo Ngộ, về sau phát triển thành ba tông Таа 
Động, Уап Môn, Pháp Nhãn. Do vậy, chùa Nam Đài là Tổ 
đình của ba tông nhái này. 


=a 369 


Tháng tích thú hai là chùa Phúc Nghiêm. Ngôi chùa này 
thời xưa gọi là chùa Bát Nhà, do thién sư Huệ Tư kiến lập. 
Huệ Tư ban đầu ở phương bắc quy y Huệ Văn, sau do Đông 
Nguy và Bác Té chiến loạn nên đi xuống phương nam. Huệ 
Tư dẫn theo hơn 40 người vào Nam Nhạc, kiến lập chùa Bát 
Nhà vào năm Quang Đại thứ hai đời Trần, Nam Triều (568). 
Huệ Tư ở đây để xướng “Định Tuệ song khai”. Hoạt động 
mười năm ở Nam Nhạc của Huệ Tư có ý nghĩa nhất định đối 
với việc thúc đẩy thiền hoc phát triển lớn rộng, Hiện nay 
trong chùa có “Tam sinh tháp" chính là mộ tháp của Huệ Tư. 
Hoài Nhượng sau khi đắc pháp nơi Huệ Năng, vào năm Tiên 
Thiên thứ hai đời Đường (713) đến Nam Nhạc, ở chùa Bát 
Nhã ba mươi năm phát dương giáo nghĩa Nam tông, có đại 
đệ tử là Mã Tổ Đạo Nhất. Di tích “Ma kính dài" (dài mài 
gương) trong công án “Mài gạch làm gương” nổi tiếng của 
Thiên tông ở gần ngôi chùa này. Đạo Nhất theo Hoài 
Nhượng hơn mười năm, tận đắc thiền pháp, sau đó từ biệt sư 
phụ di Giang Tây, sáng lập Hóng Châu thiên, sau này phát 
triển thành hai tông Qui Ngưỡng, Lâm Tế. Vì vậy chùa Bát 
Nhã cũng là Tổ đình của hai tông này. Vào niên hiệu Thái 


Rừng tháp củo chùa Thiếu Lóm 


„Ж Tiên Tăng Phái giao. 


Bình Hưng Quốc đời Bắc Tống, chùa đổi tên thành Phúe 
Nghiêm tự. Chùa hiện nay chúng ta thấy đã được xây lại vào 
năm Đồng Trị thứ 8 đời Thanh (1870), có các kiến trúc chính 
như Dai Hùng bảo điện, Tàng kinh các, Nhạc Thần điện, 
Thin đường. 


— 371 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


“МОО SƠN THẬP SÁT" © TRUNG GUỐC 


Đời Ninh Tông, Nam Tống, theo tấu thỉnh của Sử Di 
Viễn, dinh ra cấp bác các chùa thiền ở Giang Nam, từ đó 
Trung Quốc có danh xưng “Ngũ sơn thập sát" (Мат núi 
mười chùa). 


hiển tông sau khi hưng khởi, thiển tăng vì cầu giác ngộ 

tự tính và ấn chứng mức độ lãnh ngộ nên đi du phương 
hành cước tìm thầy (hàm bạn dé học đạo, trải qua cuộc 
sống lang bạt bất định. Sách chép Triệu Châu Tong Niệm 
đến 80 tuổi vẫn còn di hành cước, Phần Dương Thiện Chiếu 
mật đời tham học 81 vị thiện tri thức. Thiên tăng di hành 
cước hoàn toàn không có nơi đến cố định, đến thời Dường 
mat, Ngũ Đại, theo sự phát triển của tùng lâm, dán dán 
hinh thành những địa điểm để các thiền tăng từ khắp nơi 
hướng đến 


Trong “Ngũ sơn thập sát”, “Ngũ san" chỉ năm ngọn núi: 
Kính sơn ở Hàng Châu có chùa Hưng Thánh Уап Thọ; Linh 
Án sơn ở Hàng Châu có chùa Linh Ẩn; Nam Bình sơn ở 
Hàng Châu có chùa Tịnh Từ; Thiên Bóng sơn ở Ninh Ba có 
chùa Cảnh Đức; Á Dục Vương sơn ở Ninh Ba cá chùa Quảng 
Lợi. “Thập sát” là mười chùa sau: Chùa Vinh Tó ở núi Trung 
Thiên Trúc, Hàng Châu; chùa Van Tho à Hå Châu, chùa 
Linh Cóc ở Giang Ninh; chùa Báo Án Quang Hiếu ở Tô 


327 


Cháu; chüa Tu Thánh б núi Tuyét Dàu, Phung Hóa; chüa 
Long Tường ở Ôn Châu; chùa Süng Thánh ở núi Tuyết 
Phong, Phúc Châu; chùa Bảo Lâm ở Kim Hoa; chùa Linh 
Nham ở núi Hó Khâu, Tô Châu; chùa Quốc Thanh ở núi 
Thiên Thai. “Ngũ sơn thập sát” trở thành những đạo trường 
chủ yếu mà các thiển tăng du phương kéo đến học đạo. 
Theo tình hình suy yếu của Phật giáo và sự phai mờ nét 
дас trưng của Thiên tông, đến đời Minh, đa số chùa trong 
“Ngũ sơn thập sát” đều suy vi. Lại do trong tùng lâm thiếu 
những bậc tôn túc đại đức khiến mọi người sùng kính, 
trình độ tu hoc của thiền tàng và tăng dó Phật giáo suy 
giảm, “Tứ đại danh sơn” dán dán thay thế dia vi 
sơn thập sát”, trở thành nơi thién tăng và tín dó Phật giáo 
kéo đến tham học. “Tứ đại đanh sơn” là bốn núi sau: Ngũ 
Đài sơn ở Sơn Tây; Phổ Đà sơn ở Chiết Giang; Nga Mi sơn 
ở Tứ Xuyên; Cửu Hoa sơn ở An Huy. Đời Minh có câu nói 
“kim Ngũ Đài, ngân Phổ Đà, đồng Nga Mi, thiết Cửu Hoa” 


Boi Hùng báo điện ở Phổ Bò sơn. 


— 373 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


(Ngũ Bài vàng, Phố Đà bạc, Nga Mi đồng, Cửu Hoa sát) 
cho thấy địa vị cao thấp của “Tứ dai danh son" trong lòng 
tín đề. 

Ngũ Đài sơn có năm ngọn cao vút, theo truyền thuyết là 
đạo trường mà Bó-Lát Văn Thù hiển linh thuyết pháp, ở núi 
có nhiều tự miếu, có đặc điểm tông phái lẫn lộn, chỉ phân 
ra hai loại là Thanh (nei đ của hòa thượng tóc Hán) và 
Hoàng (nơi ở hòa thượng Mông, Tạng) hoặc phân theo loại 
“Thập phương" (chùa thỉnh hòa thượng danh tiếng ở các nơi 
vé trụ trì) và loại “Tử tàn" (chức trụ trì truyền theo kiểu su 
phụ truyền đệ tử). Hiên nay, trong núi có 39 tự miếu, như 
Hiển Thông tự, Tháp Viện tự, ở ngoài núi có 8 chùa, như 
Phật Quang tự, Nam Thiàn tự. Các chùa chủ yếu như Hiển 
Thông tự, Tháp Viện tự, Thù Tượng tự, Phó Tế tự đầu thuộc 
Thiển tông. Đến ngày nay, Ngũ Đài sơn vẫn là danh sơn 
được thiên tăng và tín dó Phát giáo đến nhiều nhất. Phá 
Đà sơn, theo tương truyền là đạo trường của Quán Thế Âm 
Bả-tát. Sau thời Bác Tống, tín ngưởng Quán Thế Âm Bò- 
tát thịnh hành, số lượng chùa miếu ở Phổ Đà sơn tăng lên, 
tăng chúng tụ tập rất nhiều, đến cuối đời Thanh đã có ba 
ngôi đại tự, hơn 7Ô am đường và hon 100 mao bóng (chùa 
có tranh, có bóng). Ba ngôi chùa lớn là Phó Té tự, Pháp Vũ 
tự, Tuệ Tế tự, đều là tự viện Thiền tông. Vào ngày 19 tháng 
2, ngày 19 tháng 6, và ngày 19 tháng 9 Ат lịch là ngày đại 
lễ Quan Âm, các ngôi chùa đều tổ chức các hoạt động tôn 
giáo long trạng. Nga Mi sơn tương truyền là đạo trường Phó 
Hiển Bả-tát hiển linh thuyết pháp. Trong lịch sử từng có 
nhiều thién sư đến Nga Mi thuyết pháp, như Triệu Châu, 
Hoàng Bá, Nam Tuyén.. đều từng đến núi này. Nguyên hữu 
có hơn 70 tự viện lớn nhá, trải qua nhiều lần hưng phế, đến 
hiện nay quan trọng nhất có chùa Báo Quốc ở đưới núi, trên 
núi có chùa Vạn Niên là chùa lớn nhất, ở dinh nui chùa 
Quang Tướng, đều thuộc Thiển tông. 


374 s 


Sơn món chüa Van Мёп ở Ngo MI sơn 


Саи Hoa sơn tương truyền là nơi Địa Tang Bó-tát hiển linh 
thuyết pháp. Trải qua nhiều đời đến nay còn 78 chùa miếu lớn 
nhỏ, trong đó nổi danh nhất có chùa Hóa Thành, là ngôi chùa 
khai sơn sớm nhất, hiện là trung tâm của toàn bộ chùa miếu 
ở núi này, được vinh dự gọi là “Tổng tùng lâm”, còn bốn chùa 
Ki Viên, Van Niên, Đông Nham, Cam Lộ là “Tứ đại tùng lâm”. 


- 375 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


NHỮNG CHÙA THIÊN ТРО DANH 
Ở TRUNG QUỐC 


Tự viên là noi cu trú tu hành của lăng ni và cử hành các 
hoạt động lân giáo của tín dó Phái giáo. Thời nay, nhiều 
tự vin trú danh còn là điển du lịch rất hấp dẫn đối với 
du khách. Thiếu Lâm iu ở Tung sơn, Hà Nam là một nơi 
phát tường của Phát giáo Trung Quốc, có ý nghĩa tón 
giáo không kém Thiếu Lâm tự là Nam Hoa tự, Linh Ẩn 
tụ và Thiên Bóng tự cũng la hai ngôi chùa trit danh của 
Thiền lông. 


hia Nam Hoa tự, nguyên có tên là Báo Làm tự, ở Tào 

Khê, tỉnh Quảng Đông. Theo thiển sử, Huệ Năng sau 
khi được Hoằng Nhẫn ấn khả, mật truyền y bát, trải qua 
một thời gian ẩn cu, bát dáu khai pháp ở Báo Lâm tự, 
truyền bá pháp môn đốn ngộ. Năm Khai Bảo thứ ba đời 
Tống (970), chùa được vua ban biển ngạch là Nam Hoa tu, 
từ đó được gọi tên này đến ngày nay. Trải qua nhiều đời 
hưng phế, đến năm 1934, khi Hư Vân hòa thượng đảm 
nhiệm trụ trì, chùa được đại trùng hưng, có được qui mô 
như hiện nay. Kiến trúc chủ yếu có Đầu Sơn món (Tào Khê 
môn), Nhị Sơn món (Báo Lâm món), Thiên Vương điện, Đại 
Hùng điện, Linh Chiếu tháp, Lục Tổ điện. Trong điện Lục 
Tổ còn lưu giữ chân thân Huệ Năng. 


376 ы. 


Linh Án tự ó Hàng Châu là ngôi chùa lừng danh thiên 
hạ. Được xây dựng vào đời Đông Tấn, đến đời Nam Tống 
là một trong Ngũ sơn của Phật giáo Trung Quốc, thuộc Làm 
Té tông. Thời Nguyên, Minh bị phế rồi lập lại, đến năm 
Thuận Trị thứ 6 đời Thanh (1649) được xây mới toàn bộ, 
Khang Hy ban tên là Vân Làm thiền tu. Từ năm 1949 vé 
sau nhiều lần đại trùng tu, ngôi chùa hiện trông rất mới, 
có Đại Hùng bảo điện là kiến trúc từ đời Thanh, trong điện 
có tượng Phật Thích-ca cao 9.1m, được tac từ 24 khối gỗ 
hương chương ghép lại. Trước Đại Hùng bảo điện là hai 
tháp đá bát điện cửu tång, trước Thiên Vương điện có hai 
cột đá khác kinh, là di vật từ đời Ngô Việt. 


Chùa Thiên Đồng tự ở núi Thái Bạch thuộc huyện Ngân, 
tỉnh Chiết Giang, là một trong tứ đại tùng lâm của Phật 
giáo cận đại. Chùa được xây vào đời Tây Tấn, trải qua nhiều 
đợt hưng phế, đến năm Đại Trung thứ nhất đời Đường (847) 
trở thành thiển tự. Vào đời Bắc Tống đổi tên thành Cảnh 


Thóp X6-J ở chùa Thé Hà, Nam Kinh. 


„л? 377 


Đức thién tự, là dao trường trú danh của thiển tông. Năm 
Kiến Viêm thứ ba đời Nam Tống (1129), thiển sư Chính 
Giác thuộc Tào Động tông ở chùa này khởi xướng Mặc chiếu 
thiền. Năm Bảo Khánh thứ nhất (1225), thiên sư Như Tịnh 
trú ở dây, thời đó Đạo Nguyên từ Nhật đến theo học, sau 
khi về nước sáng lập Tào Động tông Nhật Bản. Đời Minh 
chùa được dinh danh là Thiên Bóng thién tự và được phong 
là một trong Ngũ sơn của tùng lâm. Hiện nay chùa có hơn 
900 phòng ốc, qui mô rất lớn 


Kim Sơn tự ở Trấn Giang, Giang Tó được xây từ đời 
Bóng Tấn, nguyên tên là Trạch Tâm tự. Lương Vo Dé vào 
năm Thiên Giám thứ tư (505) cử hành Thủy lục pháp hội ở 
chùa này. Từ đời Đường trở đi được gọi là Kim Sơn tự. 
Thién sư Phật Ấn Liêu Nguyên thuộc Vân Môn tông cũng 
từng trú ở đây. Từ Nam Tống về sau, chùa trở thành thiển 
viện quan trọng của Lâm Tế tông. Hai vị vua nhà Thanh là 
Khang Hy và Сап Long đi nam tuần đều thiết lập hành 


Tòa kiến trúc bồng đồng ở Ngũ Dài sơn 


К Thiền Toug Phái giáo 
cung ở đây. Chùa Kim Sơn tự trong “Truyện Bạch Xà” luu 
truyền trong dàn gian cũng chính là chỉ ngôi chùa này 


Dang Tuyển tự ở trên núi Thạch Có sơn, huyện Phúc 
Châu, tỉnh Phúc Kiến, Lúc sơ kiến vào năm Khai Binh thứ 
hai đời Hậu Lương, Ngũ Đại (808), chùa có tên là “Cổ Sơn 
Dũng Tuyển thiển tự”. Là đệ nhất tùng lâm ở Phúc Kiến, 
thiên viện {гй danh ở Giang Nam, chùa có qui mô rất lớn 
với các kiến trúc chính là Thiên Vương điện, Bại Hùng 
điện, Pháp đường. Pháp đường về sau trở thành Thần Yến 
quốc sư tháp, hai bên có Khách đường, Tổ đường, Trai 
đường, Thión đường. Tàng kinh điện tàng trữ nhiều điển 
tịch rất quý hiếm. Những danh tăng thời cận đại như Diệu 
Liên, Hư Vân, Viên Anh đầu lần lượt là những vi trụ tri nên 
địa vi của chùa ngày càng cao. 

Chùa Khai Nguyên ở Tuyển Châu, Phúc Kiến nổi tiếng 
với hai tháp đá hùng vi tráng lệ. Chùa được xây vào năm 
Thùy Cũng thứ hai đời Đường (686), tên là Liên Hoa tự, đến 
năm Khai Nguyên thứ 16 (738) đối thành Khai Nguyên tự. 
Trải qua hưng phế nhiều đời đến nay, kiến trúc chính hiện 
tên có Sơn môn, Đại Hùng bảo điện, Cam Lộ giới dàn, Pháp 
đường, Tàng kinh các. Đại Hùng bảo điện cồn có tên là Tử 
Vân đại điện, có 86 trụ đá lớa cỡ hai người ôm nên được gọi 
là “Bách trụ điện". Hai tháp đá dược xây vào đời Nam Tống, 
một tháp cao 48m, tháp kia 44m, là tháp đá lớn nhất Trung 
Que. Trên tháp có phù điêu và tượng dá rất đẹp, trình dó 
nghệ thuật cá thể sánh với các tác phẩm ở hang động Đôn 
Hoàng, Vân Cương, Long Môn. 


FUE 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


LOI NÓLbÁU 
THIÊN PHẬT GIÁO 


SỬ TĨNH THÀNH THIÊN TÓNG PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 

VÉ TRUYÉN THUYẾT "NHẤT VI BÓ GIANG" СОА BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA 
BÓ-bÉ ĐẠT-MA VÀ THIẾU LÂM TU 

VÉ CẬU CHUYỆN HUỆ KHẢ CHAT TAY CẤU PHÁP. 

ĐỒNG SƠN PHÁP MÓN 

НОЁ NẴNG - NGƯỜI SÁNG LẬP THIÊN TÓNG 

THIÊN RÁC TONG 

THIÉN NAM TONG 

TU TƯỜNG KHÁC BIỆT CĂN BÁN GIỮA NAM TÓNG VÀ ВАС TÓNG 
LƯỠNG KINH PHÁP CHÙ. TAM РЁ MÓN SU 

THỜI KỲ TRUYÉN THỪA KINH LÁNG-GIÀ 

NHÜNG TRƯỚC TÁC CHU YẾU NGInËN CÜU TƯ TƯỞNG LANG-GIÀ SU 
TU TƯỞNG ĐẶC SẮC CÜA NGUU ĐẦU THIÊN 

CÔNG ÁN "CHÁNG РНА1 GIÓ, CHÁNG PHÅT PHƯỚN" 

THUYÉT DÖN NGỘ СПА ĐẠO SINH VÀ HUE NĂNG 

Y NGHĨA TÓN GIÁO CỦA TƯ TƯỞNG "bÓN NGỘ THÀNH PHẬT” 


386 че, 


55 


SỰ TRUNG QUỐC HÓA PHẬT GIÁO CÜA THIỀN ТОМО НОЁ NÀNG 75 


TU TUCING CĂN ВАМ СОА KINH LÃNG-GIÀ. 79 
TU TƯỞNG CĂN BẢN CỦA KINH KIM CƯƠNG 8 
SƠ LƯỢC VỀ CÁC BẢN ĐÀN KINH 87 
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA БАМ KINH 91 
CỔNG HIẾN СОА THÂN иб ĐỔI VỚI THIÊN TÔNG 95 
TU TƯỜNG CĂN BẢN СОА HỆ THIÊN HÀ TRACH 99 
VÉ pla VI СПА THÂN HỘI TRONG LICH SỬ THIÉN TÓNG 103 
Y BÁT TƯƠNG TRUYÉN 107 
NGUYÊN NHÂN LICILSU DẪN ĐẾN NAM TÔNG THAY THÉ BÁC TÔNG 111 
THÓI KỲ CUC THỊNH CỦA THIÊN TÔNG 115 
CÔNG АМ "MÀIGACII THANH GƯƠNG" 119 
TU TƯỞNG VÀ ÁNH HƯỚNG СОА HỒNG CHÂU THIÊN 123 
BÁCH TRUONG THANH QUY 127 
TU TƯỞNG TRUNG TÁM CỦA THAM ĐỒNG KHÉ E 
CƠ PHONG VẤN ĐÁP. 135 
PHONG CÁCH "GÀ V НЕТ" CÙA THIÊN TÔNG 129 
DAN HÀ ĐỘT TƯỢNG PHẬT 143 
NHÌN NHÂN THÉ NÀO VÉ SỰ "ГА PHẬT MÅNG TỔ" СОА THIÊN SU? 146 
ĐẶC ĐIỂM TƯ TƯỜNG LÁM TẾ TÔNG 150 
TÚ TÂN CHỦ 154 
TÚ LIỆU GIẢN 157 
TAM HUYỄN TAM YẾU 160 
NGỦ VỊ QUẦN THÂN 164 
МАМ MÓN TAM CÚ 16 
TU TƯỞNG CĂN BÁN CỦA QUI NGƯỠNG TÔNG 172 
PHÁP NHÀN TÓNG Us 
TU TƯỞNG CĂN BÀN СОЛ “МІМИ GIA CHÚNG БАО CA" 179 


A 381 


TỦ SACH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


ИОА NGHIÊM THIÊN 
LÝ CAO VÀ THIÊN TĂNG 


QUAN HỆ СОА GIỚI SĨ ĐẠI PHÙ ĐỜI ĐƯỜNG VỚI THIÊN ТОМО 


TINH (NH KINH TẾ CUA THIÊN LAM ĐỜI ĐƯỜNG 
HOÀNG LONG TAM QUAN. 

ĐIỂM ĐẶC SẮC СОА PIHÁt DƯƠNG KỲ 

CÔNG ÁN THIÊN 

KHÁN THOAI TI IIÉN 

MẶC CHIẾU THIÈN 

TU TƯỞNG ĐẶC SẮC CỦA MINH GIÁO KHẾ TUNG 


ĐẠI HUẼ TÓNG САО VÀ THUYẾT "TÂM TRUNG NGHĨA" 


NIÊM PHẬT THIÊN 


TRÀO LƯU THAM THIÊN HỌC PHÁT СОА GIỚI SĨ ĐẠI PHU ĐỜI TỔNG 
NGUYÊN NHÀN THAM THIÊN CUA GIỚI SĨ ĐẠI PHU ĐỜI TÓNG 
SU АМН HƯỚNG СПА THIÊN ТОМО ĐỔI VỚI LÝ HOC 

NGUÓN GÓC THUYẾT "TÂY THIÊN NHỊ THẬP BÁT TỔ" 


GIÁ TRI CỦA "TỔ ĐƯỜNG TẬP" 

CẢNH ĐỨC TRUYÉN ĐĂNG LUC 

NGỦ ĐĂNG HỘI NGUYÊN 

BÍCH NHAM LUC 

CÓ TÓN TÜC NGU LUC 

KHÔNG MÓN THIÊN 

TRAM NHIÊN CU SĨ 

NHỮNG TIIIỀN SU TRÚ DANH ĐỜI MINH 
TU ĐẠI CAO ТАМА CUỐI BƠI MINH 

TU TƯỞNG THIÊN HỌC CỦA VIÊN TRUNG LANG 
DƯƠNG MINH THIÊN 

THANH THẾ TỔ VÀ THIÊN TÓNG 


382 cw 


183 
187 
191 
195 
198 


277 
281 


aS Thiền Tông Phái gian 


HOÀNG PÉ UNG CHÍNH VÀ THIÊN TONG 285 
NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN TRONG THIÊN TÓNG ĐẦU ĐỜI THANH. 289 
NHỮNG TÁC PHẨM THIÊN SỬ bởi MINH THANH 293 
CHỈ NGUYÉT LUC 297 
TỔ CHÚC CƠ BẢN CỦA TÙNG LÂM зо! 
THANH QUY TÙNG LÀM THO! САМ DAT 305 
PHÁP ĐƯỜNG VÀ THIÊN ĐƯỜNG 309 


NHỮNG NHÂN УАТ QUAN TRONG TRONG TH.EN TÓNG THỜI САМ ĐẠI. 312 
АМН HƯỚNG СОА THIÊN TÔNG VỚI THI TỪ TRUNG QUỐC 315 
THIÉN SU VÀ ТИПОТ: 


М 321 


АМИ HƯỜNG СОА THIÊN TÓNG ĐÔI VỚI HỘI HOA TRUNG QUỐC 325 


CỔNG HIẾN CỦA HỒ THÍCH ĐỐI VỚI THIÊN HỌC 30 
SỰ NGHIỆP TRUYÉN ВА THIỀN HỌC СОА DAISETZ T. SUZUKT — 334 
CÁC TÔNG PHÁI THIÊN TÔNG NHẬT ВАМ 338 


CỔNG HIẾN СПА MINH AM VINH TÂY ĐỐI VỚI THIỀN TÓNGNHATBAN 341 
ĐẠO NGUYÊN - TỔ KHÁI SÁNG TÔNG TÀO ĐỘNG NHẬT BẢN ма 
BACH ÁN HUE НАС - NGƯỜI TRUNG HUNG TÓNG АМ TẾ NHẬT ВАМ 247 
BIA VI CỦA THIÊN SU ÁN NGUYÊN TRONG LICI SỬ 


THIÉN TÓNG NHÀT BÁN 349 
SỰ GIAO LƯU GIỮA THIÉN SU TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN 351 
THIÉN TÓNG VÀ TRÀ BAO 354 
CÁC TÔNG PHÁI THIÊN ТОМО НАМ QUỐC 358 
CÁC TÔNG PHÁI THIÊN TÔNG VIỆT NAM 160 
SU TRUYỀN ВА THIÊN TÔNG SANG PHƯƠNG TẢ Y 162 
THIẾU LÂM TỰ 366 
NHÜNG THÁNG TÍCH THIÊN TÔNG Ở NAM NHAC 369 
*NGỮ SON TIIẬP SÁT" Ó TRUNG QUỐC m 
NHÜNG CHÜA THIÊN TRỨ DANH б TRUNG QUỐC. 276 


«АР 383 


THIÊN TÓNG PHẬT GIÁO 
Nguyễn "fué Chân Biến dịch 

Аа 
NHÀ XUÁT BÁN TỒN GIÁO 


Nhà số 4,10 VI. Trần Duy Нит, Q- Cấu Giấy, Hà Nội 
PT: 04 5556701 - 5586710 - Fax 04 5566702 


ABR CE aie E 
Chịu trách nhiệm xuất hàn : NGUYÊN ÔNG OÁNH 

Biên tập Nguyễn Tường Long 

Trinh bày Mai Thâo 

Vẽ bia Hs. Nguyễn lừng, 

Sita bản in Và Nguyên Tha 

ETE Š " 


CÔNG TY CP VĂN HOA VĂN LANG - NS 
3042 Nguyễn Thị Mình Khai, QI 1P.JICM 
DT €243157-&213623 Ках &1.8,235070 

xà — i 3 

In 500 cuon khổ 13.5431 cm tại Xưởng in Cty CPVIT Văn Lang 
SA đăng ký KHXB. 34-3008/CXP/139-140/TG ngay 22 04.2008 
QDXB số 661/QD-TG ngày Qs 0.2008 

n xong và nop Dra chiều quý TV nim 3008. 


. VĂN LANG 


MM T S as — 


| || TỦ SÁCH BÁCH KHOA i | 
= AC UE anu 


ШЕМ TONG 


LICH SU - 
PHAT GIAO 


Giá: 150.000d 


